














Tác giả Lưu Hướng 
Dịch giả 


Tống Như Cường 


LỜI NÓI ĐẦU 


Liệt Nữ Truyện (Chữ Hán giản thể. #l|x{š; phồn thể. #|2xÊÄ; bính âm: Liè 
nũ zhuàn; Wade-Giles: Lieh mủ chuan) là bộ sách giới thiệu hành vi của phụ 
nữ Trung Quốc cổ đại. Sách do tác giả Lưu Hướng là học giả Nho gia thời Tây 


Hán biên soạn vào năm 18 TCN đời Hán Thành Đế. 


Tuy nhiên, có người cho rằng toàn bộ sách này không phải do chính 
Lưu Hướng viết nên một quyển tụng văn (đoạn oăn khen ngợi thường 
oiết ở đầu trang sách) kèm theo trước tác tương truyền là do Lưu Hâm 
soạn ra. Phiên bản lưu hành hiện nay do Sái Kỳ thời Nam Tống biên 
soạn lại, cộng thêm phần khen ngợi trong bảy quyển của nguyên 
tác, bên cạnh tám quyển bổ sung của Tục Liệt Nữ Truyện. Do có một 
vài phiên bản của tác giả vẫn còn đánh dấu khuyết danh nên cũng 
có người cho rằng phiên bản lưu truyền hiện tại là do người đời sau 
mượn danh Lưu Hướng mà viết thêm một số thiên vào đầu trang sách. 
Bản “Liệt Nữ Truyện” hiện còn có 7 thiên. Nội dung chủ yếu thuật lại 
chuyện về 105 người phụ nữ mẫu mực, có tham khảo từ nhiều nguồn 
sử liệu khác như Kinh Xuân Thu, Tả truyện và Sử ký. Riêng văn phong 
và cách trình bày đều chịu ảnh hưởng phần lớn từ thể liệt truyện trong 
Sử ký của Tư Mã Thiên. 





Bảy thiên này gồm: Mẫu nghi (Ê‡fl), Hiển minh (#1), Nhân trí ({ˆ#), 
Trinh Thuận (E{Jl), Tiết nghĩa (3Š), Thông biện (3Ÿ)) và Nghiệt bế (ẩš 























5à). 

Lưu Hướng chia phụ nữ thời Tiên Tần làm bảy loại điển hình. Ngoài 
loại Bế nghiệt là hình tượng phản diện, sáu loại còn lại đều là điển 
hình mà Lưu Hướng tán dương. Lưu Hướng không đòi hỏi một chuẩn 
mực hoàn hảo đối với phụ nữ, chỉ cần nổi bật về một phương diện nào 
cũng được khen ngợi. Đúng như Minh sử, thiên Liệt Nữ Truyện nói: 
“Lưu Hướng uiết Truyện Liệt Nữ, chuuện øì thu nhặt ào cũng có thể lầm 
tấm sương, không chỉ theo một loại”. 


TiổÑẾ sáu loại Mẫu nghị, Hiển minh, Nhân trí, Trinh thuận, Tiết nghĩa, 
Thông biện, phụ nữ chỉ cần thuộc một hai loại là có thể được biểu 
đương thành khuôn mẫu gho phụ nữ. Mẫu nghi, Hiển minh, Nhân trí 
và Thông biện, đặc biệt lalba loại sau chủ yếu đánh giá phụ nữ từ các 
nhân tố trí lực như tài đức, khí chất, năng lực, tỉnh thân, dáng vẻ, nhân 
j 
4. PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


tố nhân cách. Chỉ có Trinh thuận và Tiết nghĩa mới đánh giá phụ nữ từ 
góc độ đạo đức thuần túy. 


Sự phân loại phụ nữ của Lưu Hướng cho thấy người thời Tây Hán 
có nhiều tiêu chuẩn và rộng rãi trong việc đánh giá phụ nữ. Thời Tây 
Hán, thông minh tài trí, khí chất năng lực, tỉnh thần phong mạo, thậm 
chí năng lực ngôn ngữ vv..., các phương diện đức, tài, trí, biện đều là 
tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp bên trong của phụ nữ. 


Ở Việt Nam ta, sách “Liệt Nữ Truyện” đã được cụ Tản Đà (Nguyễn Khắc 
Hiếu) dịch và đăng trên tạp chí “Tứ Dân Văn Liyển” vào năm 1938. Do 
hiện nay không thể tìm được bản dịch của Cụ để tái bản, chúng con đã 
nhờ dịch giả Tống Như Cường chuyển ngữ bản tiếng Hán Cổ thành 
Việt ngữ. Hiện nay sách đã được dịch xong, xin cúng dường chư vị 
độc giả. 


Quá trình chuyển ngữ và biên soạn khó tránh khỏi sai sót. Kính mong 
Quý vị lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để cuốn sách mang lại 
lợi ích cho nhiều người. 


Ban biên tập kính bút 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.....5 


MỤC LỤC 


QUYỀN I: MẪU NGHI TRUYỆN 


STT. TÊN TRUYỆN SỐ TRANG 
U1. Hữu Neu Nhị Phí (Nga Hoöâm, [NHÀ HH) saaiinensesliniaserlaaee 14 
2. Hi Niãti Khí: No TÍY SN seeeaessobsdsnaedosktaksebsiagbess6bbtasisdlapdlsalEC 16 
3. Khế Mẫu Giản ĐỊCH.........ccoi. is 126022115061 61101061056 013445651546 c1x 80126 ec8e 20 
Ú Khái Niễu TỔ GOI tát osae t0 ngy no day Etàidt6Datáxsãái4105sad4Ea0a31/0asáo 21 
Uỗ: Tang THÍ TT D111 esssessstoteeopskstosftbrseneibtshlffpkrbeartligisdgsfBireeeeilmagtbi 55 
6 Hừữ THÍ Tin À THÍ 2 aaáeccisegbi211646000104G4s4g8400/12066i40014660383001kp1ii4kbii8 24 
U: XI: kaiGl⁄1MIEITILISKEUEITT 26i3inyspigiàaeszl2embogitiagôaas42aaaost6uSsgipblisxbnetflaslnai1isaueil sử 4 
08. Tề Nữ Phó Mẫu ................................. -- --- 5-9 S911 93 6 SH HE SE gu uc cu see 29 
Ù5. T0 Quý" T 11h HOT v42 6s4s5snssiass14420:28se6xabogtta22aRleaas16230300e46g3psagt2e7 34 
1Ú,S0 T0 Phit NHÍ ca es0sscrbsaeldoassdEnstidàtiiasetsztbadisabaiitisilibattle 36 
11. Trâu Mạnh Kha Miẫu..........................cccccccc c2 0S 02. k1 15 130616611666 s6 39 
Tổ, TC THÍ NHÀ (IẾT Ứ soscscssi Sic6021eis4laaxaeibsssogdgeetseskbylaossbiaaldsbofliasbesaskenessŠ 41 
""`n h6. ẽố 1... ÏốS n6 an SG BS cac 43 
T3; Tế Diên Tịnc NỈ LÍ susxeapiseebiinavosedssturtngnsthdniiiignbrdinesionlanlamgiiptMii 47 


QUYỀN II: HIỀN MINH TRUYỆN 


ỤT, £ HH. Ki t† KT TT *ssssiasipogvls4s0sieadislea6gi3sosfbaep2ldsbgiaiAiseaidasbisseesl 49 
0 T11 010111 canxi 2c2ae 6e nai 0sei0tsesdgbaee 51 
J)10179/ 010171 T10107117 ng enaeoascoopEsddOSsaboedonlleatobeenaleee S6 
1; Tâm No CO Ê ĩuaioeos ae6ig0s:S4i60084925gs:0x4698900.3hl0ce5cisEq8fsaitj2gcioutkssVnd 55 
ỦD, S0: LTRIE TH KT satjesgiodjl4i6i6i05gwoaiflasxauliopneldgs5ùeabi2Sgoiflaftoaaitbsltea Sử, 
Đ¿1-11077111f11€< TH, TT vaessseeessifneteoirtlihagziaftextvfHlaxlusftt9botfiagki9ftAMkcdgtBltelm 59 
D75 IP 1ì 100/010 TC TY cá anes te Englo2dierses210:06400001/0/00/m 1660 1ssi2ng 61 
ØBb 0101 TRER tí. HO | HIẾ ạïxs)i2ass0i0238g6iismt0iplsdsit2g13-ninast8l8msai2efestoanSssf3ee BA 63 
[E0 E T0 1TÌT THÍ sfse bunssb2RtoaibosecfveoibiddoiftirbpsjriasStsitbeenallposbuai barbsnglliplErii 65 
10. Liễu vn: T HC: TT 5 sài d0 b6xg100d16542ox6453/606e09:03:066g39ieta4374a84030/8u,s8tasnivdtjl 67 





413. Sở Tiếp. N.:' hà. +... .-.cẽeẽ..-.......... 73 
MÀ app 0Q) ——ằẶ¬Ặ-ĐÝ SE 11.11. 75 
16 Sở Vu Lăng Thê.......... ẤP CN n0 nan Vé, 


6 PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





QUYỀN III: NHÂN TRÍ TRUYỆN 


Ú1. Niật Khang Công MIÃU ‹.iisceiessebiadsidiBsliatieli8112.d0040021044884e 81 
BƠ VD TOP NI cà 0y6iisugi6lgtxlsonbagcoftiadbsesc8Eutasgi4ixpb4baagvsas, 83 
U17: NI TH: DNH TH aestassiniabealtesoeeaoiebeaiblbacsndnaabesetestseessl4ibisedhpsa, ö5 
ĐT. 0] 1E TY V1) V] ĐÌC soat6xs6699/p0sleigotasdtejabonlellsttosggif230ukeesadisftisSjaieflagni4u3131aibsex g7 
E101 THiïc DI TU N T TT ax gaast2i6iefbctrbi0bes6iemsacflsientfàottsBi ao ppikD 89 
D1707 1100177 T1 sa eseorobto2ftytesrocgo2fspkefttoaisapyfErAeietryrenidetnbeil 91 
D7 VỆ PHI 1771101101151 25 2s1agy2232054:3235484ã6.g0cÈus2ftluaassoetAasaotSbajalasaslasezsfoos2js: ke 
B)15 110117118 TfẺ TỦ ti 0sssasessssnesoostEiasibagg'ebsgig2ietaskkuskesatflsstiigl2suosit23oasEr 95 
b9 E9 3IE:1+)2MWsinfii2iu 017. 1n ốc 97 
TU..1011 trờng TIT TH CC 2s coásste44900246042110553208.6040i6a6429507e4082810212⁄2ui22 ad 100 
11: Iar1T i10) Thị Ñ TH sa sebsaeaiieedkoioakesoogisootbapsltfknliBignaeissees 102 
1711... 1.1.....{ẽ7ẽằẽẰẽẽê S5 EỐổa.ẴằẴẰ Sa S. 104 
HIEỆN §':118:)ng § ¡in li TT TỶ"... 6 106 
14. Klieu Khúc Do FHff-osxestaseababuighilsalGnaoaglasqutltabaegioinglelfdkt 108 
11 0711700101110 2 nan dc niŸnseneoioe 112 


QUYỀN IV: TRÌNH THUẬN TRUYỆN 


(I£ B700. 14a 1 HT: CÀ  D.oissa46,4784s6uj3s80gesgtlgbsieielia3tfSay6g73Bulángdasli54s3si0) 114 
DD:1101Y UY TL ca sxusctiasagsVnosboiÐ2agbbsgsfteosdtgtessetldebntgflegl3420t09-6061s68 116 
UY 11/70 1T ï 2260 2deeddsoovaegrbeeodesdle 118 
2...) .Hi01. 01TLE- HỊ. TK suy sàugoieisebeekl3  Bags0ax6eujislagbueerdill3Sea{kÔiss s39 spa 121 
ỦB, LỆ | RE: | HH Hoa snxecdeassktsnotiiibipaoiidaxaiolosbnliltislbuigaaisgtdiE 123 
9)258I123) nU1212I1A5in1ap.2 TS... nh hố cố cố 125 
(7à 1001 T571 TTU,| TH TẾ 4usseslbsazogibuyesueeagsbukbbleoelkodtgl09Seajesastlckdglssie 127 
Di Hệ R.y .1 tTHIEE TH E bạn Đayna92steszpsetastgistlsagttasditlesssfldaGplisiegisdo4lĐnpgB8lsis 129 
C),/GẸT IIINTTAEIEL:1O01LT suy kaessssineiespiodonStissogvgebuRboithÔnneaullassbesaSusbusysilt0e36k n6 TỚI 
J7 LTIẾ: TT UIBITT TT TC s;s2sscbosfkisbfsiedtivilqgekb5SDeiesaiditagtus2fqeliSiqgfuj2304ien 133 
11-2 BátH | FT Ôi cà iassvizzeisssdlbuaegfossvOodlasneetssivlagldlsyslitossvcsie — mïmẮ 
12. Vệ Tông Nhị Thuận sesseeseeeesetbbeeeocoe..... SEN 
13. Lỗ Quả Đào Anh ..................................I "7... z6...... Ẳ 0» lo #0290; 
14, Lưỡng Cá Cao HA siisssasososiaoe \ -1 3... .,..1Ă. 1 43. 
15. Trần Quả Hiếu Phụ ...........................-¿2 2222552 \.Ñ—Ằ.... 145 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.....7 





5. QUYỀN V: TIẾT NGHĨA TRUYỆN 


01. Lỗ Hiếu Nghĩa Bảo.......................-.2222 2222222112120 e6 
(ID. 0T | H111T,TTEERTH NT TT xásiy26u461836661440440G4)0,6414003ángsdlôukiliL3003.0024c2 bao 
fE.1án1, 1070 16017) 3T giöaassisceaseisebeifbediS4s28Rg2gi808.30210dnEgi82csEthCiae 
đọc vàÑN¡o LIÀU JNo Gà NảỶẽ ..  ẽ nớnớnố ốc 6. 
D610] HP C THỊ TC cáo 846chypttesblgcliebiosrioteladtĐicdsu3beimlgibrsbtsadRpiess2g0: 
08. 1ð Ñgliiai Cũ TĨts ssxcasssuiessroabssalikisoibesilgbedsgteutrionsei 
ÚU, Đại liệt Phi NHẬT seacccecceeccicecc 0x dáss2204ss 886644, s241600444026444ss0x46 
13h04 j6 TP TT. ...ẽẽẽế. 
I1.]1010.1 110010111611 1105 sneofEnsiaeaeinoeornieoorriee 
12. lÌU'E TiU):TTDUE TH vs sesetsaleilsddteooigaklesgtingmssildiatbrotsarsgietfsguie 
15. uy Tiểt DỤ HT: Na Dị auyu2sseidiydsiradllilisclbseuig8Bsiaabiagbudilorbiixrleiaeisiesi 
121110778 Tỉ Có TÍ 2 2x6 s63 n210302edsi2004xagiad18a2)04i2sei82xsbiueeee 
15;:CHa7 NH1 DJ ID TH sssecoesnsseuooielidisdsbtodlaogllttrasokimlsdrooiedfflasagtbllapssdoh 
10.6.0117 17001 TL NG oois6si2oátie56424(0440641a04140696utxi15gg048l9%6gi36pmin6 dien: 
07.1 01117110100 1 na c2 6saieaenEietsettveaesseeiekbsseesoiase 


QUYỀN VI: BIỆN THÔNG TRUYỆN 


T; TỔ Cuiánm T060 HT sssseesoudikscasobftogpiGdesdfnhbrsdsasdkossslfjksgiclinuslies 
11-9 nay nh / TỶ“ ớẽớẽg h6 sa 
5,1 01(L 0712 0n Tế naöaetleaclleatbsoaslllestausilenuaslpsbeitasttaCieb 
Út. Tổ 10D) To TT so sssestaEsnlsitseeioavđlesgtlssesdulEGiatbsldsorsgioEfsmgies 
T2 10712)61,HIC LÊ LÍ 3öi/sb/22asasol20S4dq2<s2nài5z8lasgibeeisciifabsattsfiiadlsobsaboiezkee 
NA CC LH cán ban he 02 rnbfseseoeseaiosbeaplesasotredookee 
Dưa JiTIC UV, ROfÌ DU: CILLTY CF, ysssgztDsseeostbsskosslol fotgologoosle/sosoisalSssisosginitfiteps2soisipsd 
1s Min + 3ịa::¡dl mình): n.nẻốẽốốốẽẽốẽố 
19/1100 n0. “sẻ. 
TÍ, Tổ CC Ï ý X HAT áctáa6x su 616eissecfkssdttbeostibgiioedietsaicseardabsgiirsgisi 
1:1 01,10 L1E ]/171111 1Í s22; 0xss2224/48)3tu6482650:05400121mxaA0eixa3ùeteSdigeissibesexesoẽ 
12.110 CƠ Ì P0 TT cau ccazueilbodieesybselaltsokfsesbsabktseoiigEgvrialstoolblsiobskitieeE 
13, tà, ứ. Trang ĐIỆ.............«....ccceeneeerirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrie 
ấm ma:..... <0... y2 


Ì lý .45. Tê Thái Thương Mi .X.................................................................. 
& 


\) £ ^ ~ ^ 
lộ L Á...„ NGHIỆT BẾ TRUYỆN 


j 


8 PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





D1, 1E TCE NT (TÔI, ElT saixv¿syeixy6iesstistsesibySsdbiebllicbisisabisadtSschu6kisacaesetiStgesksie 210 


92 NI), t0:10).S TP TU ÔNG n1 0N 7]7 
Đinh Mu là §Ế):>¡ó0ght 0 TC 1 N9 MS n0 7 9 0 0 219 
te 1001 WD TT GIẾT THÍ sa224446sis0ysôiei 466. 0ã26c884)486661008astNdfgsf6rtsuui 2L 
5o Toàn Vi KHE ssnssásseavnaddlAicosLSx2aiibai4csRg/l023iaat2s0sxxe 223 
ố, Lõ Trang Ai KHƯƠH sat secsesseodesefeiaireddtabbsbdssioieGlasesbesdt64er 226 
D7111) 1111715 1c Ca g1a12dloii0tntbis3iaansgtBagisoatESlhueyEtpirecseipsgleop24026)iu 6i 228 
06:60 TH/EHMTdG KHIỀOH suusi c0 42146 leáeclttUaukoidlluesSsBodetOsbicddkgtOslfe 230 
92 18h,aÿI im n6: T0P3...ẻẻéẽẻẽẽ ốc 232 
TÚ). ,TE LH1NÏ HỘ HE LÍ :sásigebastloslebxkeslaoetBafldás48slxislSist341430 08:664sbitbitsoui 234 
11; TẾ ĐOït# Cuiich): KHIEOÍYE sáo suad 0aa 6a là 340010uÀsg6lãsagbi2gadhusagit301033K6 236 
J. caAa 0] ..c aŸẽêẽa  .  s Ð5{ẽ (go Số ẽÊ ổ 5ä. -s-.--< 238 
lê | TT: E7/11771171507 C7 Tà 11s 7as1xsa52/4s9102x40spptcasgalhaftosm2dttesllsveReaweiritbeeieuibi 240 
1981407, T0 DỤ 37 Eịp Nay 2sáccpzmáeaolfsev9eieeoeiadep/2EEscbssjigweiyibiVeeiine<exaEiád 243 
10: 1 EIL:1)TCU › UIT TT, sedsssgsscrksefosdotdssusaltileeblsiesdlpssdxilflo,3g4008u3il1xtoeiis 244 


QUYỀN VIII: TỤC LIỆT NỮ TRUYỆN 


1, nữ E5140:1 010. /7A1]ã0191 HT] TH) ssas44EsisstieimSeivodaesselielcbsslsixgie 245 
02. Trân Quốc Biện Nữ (Biện Thông) .........................--:-- ¿5252 cc+cscvse2 246 
03. Nhiếp Chính Tỷ (Tiết Nghĩa)....................2- 2222222222221 247 
04. Vương Tôn Thị Mẫu (Tiết Nghĩa) ...........................---- 52-5552 248 
05, Trần Anh Mẫu (TIiển Mi) cuc A 1012 6ả6045066 249 
0ó. Vương Lăng Mẫu (Tiết Nghĩa) ..........................-- 0-5 22c tseerrree 250 
ñ7: Trl6Øng Than MIãG:TNHâH THÍ ao ass2666bubinssadiS-astkeisivd0aibus6i 251 
08. Tuấn Bất Nghỉ Mẫu (Mẫu Nghị)...................... 22221101100 252 
09. Dương Phu Nhân (Hiền Minh) .........................-.----:- 52522222 ‡vscseses #.51 
10. Hoắc Phu Nhân Hiển (Nghiệt Bế).............................-- 55255 cccccce. 254 
11. Nghiêm Diên Niên Mẫu (Nhân Trí) ..........................--: 7-5-5 sec 255 
12, 11N.1 mừgg Chiếu TỊE it | TIẾP NIDHÌđ] ssswsosesU0aisssistiobsttbgepseodso 256 
1Ð. ƯƠIIP C0 THỂ DI (NHI | TẾT J aeaiys4c2slsraeasiilgsfbyinoseaagl246920rlt 258 
ly, EU E1 | HC: TOP Ì s22 bsav4esisisgey 5A GbxesuitlyesiaoinleeeslkisgeuioStlAe 262 
15. Hán Hiếu Bình Vương Hậu (Trinh Thuận) ............................. ›..... 264 
16. Canh Thủy Hàn Phu Nhân (Nghiệt Bế).......................... đố ° lĐ6 
17. Lương Hồng Thê (Hiền Minh) ........... SỐ..... «.......... GIUNAÀA 
18. Minh Đức Mã Hậu (Mẫu Nghị) .............. \ ...'à\F (HÀA....... “........°... TỰ 
19. Lương Phu Nhân Di (Biện Thông) ...............X.s66..<66s-........ 2.2 273 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.....9 














QUYỂN I 
MẪU NGHI TRUYỆN 


Duy bậc Mẫu nghỉ 
Có trí Thánh Hiền 
Hành 0i mẫu mực 
Ngôn hạnh truns nghĩa 
Thai dưỡng con chu 
Dân dân giáo hón 
Thành toàn đức độ 
Công trạng rạng ieời 
Hàng nữ lưu đọc tới 
Không thể không nơi theo 





Ji 


~z⁄44 


j 


12.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Ñ ) 
lẻ 


_ Z⁄\ 


xe <=“ —.e<= 









\€ 


Số 


—Z..- 
©4<2z 
HH 
S7 
.“Z S8. 
IES su“ 
_mmưm 
AB. 











Này 
Nợ 
s° tứ lịc (/uuẩs 
k HỮU NGU NHỊ PHI 
(NGA HOÀNG, NỮ ANH) 


Hai người vợ của Vua Thuấn là con gái của Vua Nghiêu. Con gái 
lớn tên là Nga Hoàng. Con gái thứ tên là Nữ Anh. Cha thì cố chấp. Mẹ 
kế lại điêu ngoa. Cha tên là Cổ Tẩu. Em trai tên là Tượng, là kẻ chơi 
bời lêu lổng. Tuy nhiên, Thuấn có thể sống chung hòa thuận với họ, và 
rất hiếu thuận với cha. Mẹ kế căm ghét Thuấn mà yêu thương Tượng. 
Thuấn vẫn có thể xử lý quan hệ của họ rất tốt và không biểu hiện bất 
cứ sự bất mãn nào. Vì vậy, mọi người ở khắp nơi đều tiến cử Thuấn 
với Vua Nghiêu. Vua Nghiêu bèn gả hai con gái của mình cho Thuấn 
để trị gia. Nga Hoàng và Nữ Anh sau khi được gả cho Thuấn thì cùng 
với Thuấn ra đồng làm việc, chứ không cậy mình là con gái của Vua 
mà ăn trên ngồi trước, rất khiêm nhường tiết kiệm, một lòng một dạ 
làm tròn đạo làm vợ. 


Cổ Tẩu và Tượng muốn sát hại Thuấn nên để Thuấn đi sửa kho 
lương thực. Sau khi Thuấn biết việc bèn về nói với Nga Hoàng và Nữ 
Anh rằng: “Cha mẹ bảo ta đi sửa kho lương thực. Ta nên đi hay không đi?”. 
Nga Hoàng và Nữ Anh nói: “Vậy thì nhất định phải đi!”. Trong quá 
trình Thuấn sửa kho lương thực, cha và em trai giấu thang đi. Cha 
phóng hỏa đốt kho lương thực. Thuấn mạng lớn, từ bên trên nhảy 
xuống thoát chết. Tượng lại bàn với cha mẹ để Thuấn đi khơi giếng. 
Thuấn lại bảo với hai người vợ. Hai người nói: “Nhất định phải đi”. 
Trong khi Thuấn khơi giếng, cha, mẹ kế và em trai chặn lối và lấy 
đất lấp giếng, nhưng Thuấn vẫn thoát ra được. Mấy lần đều không 
giết được , Cổ Tẩu lại bảo Thuấn uống rượu, muốn nhân lúc Thuấn 
uống say sẽ giết Thuấn. Thuấn bảo với hai người vợ. Hai người vợ bèn 
cho Thuấn uống thuốc giải rồi cùng đi nên Thuấn uống cả ngày cũng 
không say. May mà em gái Thuấn (em sái cùng cha khác me) thương yêu 
anh trai và có mối quan hệ với hai chị dâu rất tốt. Tuy cha và mẹ kế 
muốn giết Thuấn nhưng Thuấn vẫn không oán hận. Mặc dù vậy, cha 
và mẹ kế vẫn không ngừng căm phẫn đối với Thuấn. Thuấn chỉ biết ra 
đồng kêu khóc, kêu trời, gọi cha mẹ. Tuy cha và mẹ kế không ngừng 

muốn hại Thuấn nhưng Thuấn vẫn vô cùng nhớ nghĩ đến họ, cũng 
không oán hận em trai, X¡ trung hậu như xưa, không bao giờ thờ ơ. 


Sau đó, Vua Nghiêu thử thách Thuấn trên mọi phương diện. Mỗi 
một việc Thuấn đều bàn với hai vợ. Sau này, Thuấn tiếp nhận ngôi vị 


14.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





của Vua Nghiêu lên làm Vua. Nga Hoàng trở thành Hoàng Hậu. Nữ 
Anh thành Thứ Phi. Thuấn phong đất cho em trai ở Hữu Tỉ, phụng 
dưỡng Cổ Tẩu như xưa. Người trong thiên hạ khen ngợi hai người vợ 
của Vua Thuấn thông minh, trung trinh, nhân hậu. 


Sau này khi Thuấn tuần du bên ngoài đã mất ở Thương Ngô, được 
đặt tên hiệu là Trọng Hoa. Hai người vợ mất ở sông Tương Thủy, 
người đời sau gọi họ là Tương Quân. 


Kinh Thi có câu: Bất hiển duy đức, bách tích kỳ hình chỉ (Chỉ có đức 
không lộ ra, trăm Vua Chư Hầu đều tuân theo phép thường) là nói điều này. 


Có thơ ca ngợi: 

Nguyên thủy nhị phi 
Đế Nghiêu chi nữ 
Tân liệt Hữu Ngu 
Thừa Thuấn ư hạ 

Dĩ tôn sự ti 

Chung năng lao khổ 
Cổ Tẩu hòa ninh 

Tuất hưởng phúc hỗ 


Tạm dịch: 
Hai uợ Vua Thuấn 
Là con Vua Nghiêu 
Cùng chung một chồng 
Nâng khăn sửa túi 
Không chê thấp hèn 
Chịu khó khổ cực 
Hiếu thảo Cổ Tẩu 
Sau hưởng phúc lành 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 15 





&HÍ MẪU &HƯữỞNG NGUYÊN 


Khương Nguyên, mẹ của Khí (Hậu Tắc) là con gái của Thai Hầu. 
Vào đời Vua Nghiêu, khi bà đi đường thấy một vết chân người khổng 
lồ, do hiếu kỳ nên ướm chân vào thử, về nhà phát hiện mình đã mang 
thai. Một thời gian sau đứa con càng ngày càng lớn lên. Trong lòng, bà 
cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa còn chán ghét việc này. Thông qua bói toán 
lại cầu khấn thần Phật, bà mong răng không mang thai, nhưng cuối 
cùng vẫn sinh ra đứa bé. Bà nghĩ rằng đứa con này sau này lớn lên sẽ 
gây tai vạ bèn đem vứt ở ngõ hẹp. Nhưng khi trâu bò nhìn thấy nó 
thì tránh đường mà không giẫm lên nó. Bà lại đem nó bỏ trong rừng 
nhưng người đốn củi đã kê đệm, đắp chăn cho nó. Sau đó, bà lại bỏ 
nó trên băng lạnh nhưng chim muông thấy vậy bèn lấy lông của mình 
che chở cho nó. 


Lúc này, Khương Nguyên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thế là bế nó về 
nhà và đặt tên cho nó là Khí. Tính tình của Khương Nguyên thanh tịnh 
lại chuyên nhất, thích trồng trọt. Đến khi Khí lớn, Khương Nguyên 
bèn đạy nó trồng trọt và trồng dâu nuôi tằm. Khí vô cùng thông minh 
lại nhân nghĩa, cũng rất thích việc đồng áng, học là biết ngay, thế rồi 
dần dân có danh tiếng. 


Vua Nghiêu cho Khí giữ chức Tắc Quan (quan trông cơi uiệc đồng 
áng), lấy đất Thai làm nước, và lấy đất Thai gia phong cho Khí, hiệu 
gọi là Hậu Tắc. Sau khi Vua Nghiêu mất, Vua Thuấn lên ngôi, lệnh cho 
Khí rằng: “Kí! Lê dân đới rét. Khanh là Tắc Quan, phải sieo trồng ngũ cốc 
đúng øụ”. Sau này, con cháu đời đời của Hậu Tắc đều làm quan trông 
coi đồng áng, đến thời Chu Văn Vương, Chu Võ Vương thì hưng thịnh 
mà trở thành Thiên Tử. 


Hậu Tắc dạy mọi người trồng trọt, trong mắt của người đời thì đều 
do công lao của Khương Nguyên. Trong “Tĩ Kinh“ có ghi chép việc 
này cho răng do Khương Nguyên có đức, nuôi dưỡng Hậu Tặc. Hậu 
Tắc dạy mọi người trồng trọt mới làm cho lê dân trong thiên hạ có cái 

x ý Mê + À 
vốn để sinh tồn. 


& Cố thơ ca ngợi: 
\N Khí mẫu Khương Nguyên 
Thanh tịnh chuyên nhất 
j Lý tích nhi dựng 
16.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


Cụ Khí ư dã 
Điểu thú phúc dịch 
Nãi phục thu tuất 
Tuất vi đế tá 
Mẫu đạo ký tất 


Tạm dịch: 
Khí mẫu Khương Nguyên 
Thanh tịnh chuyên nhất 
Liớm chân mang thai 
Đem Khí ấi bỏ 

Chim mmuông che chở 
Lại đem uề nuôi 
Sau phò tá Vua 
Trọn đạo lầm Tnẹ 











z⁄\ 


&HẾ MẪU BIẢN ĐỊEH 


Giản Địch, mẹ của Khế, là con gái trưởng của bộ tộc Hữu Nhung. 
Vào đời Vua Nghiêu, bà cùng chị em tắm ở Huyền Khâu, có con chim 
huyền điểu ngậm trứng bay qua thì rớt xuống. Quả trứng ngũ sắc 
đẹp vô cùng. Giản Địch và chị em tranh nhau nhặt trứng. Sau khi 
Giản Địch nhặt được liền ngậm trong mồm, trong lúc cấp bách đã lỡ 
nuốt quả trứng, do vậy mà sinh ra Khế. Giản Địch giỏi việc quản lý 
con người, trên thông thiên văn, lại thích làm việc thiện. Sau khi Khế 
trưởng thành, Giản Địch bèn dạy con cách quản lý con người, biết cách 
làm thế nào để xử lý thuận lợi trật tự trong xã hội. 


Khế vô cùng thông minh lại nhân nghĩa, theo sự dạy dỗ của mẹ 
mà học được cách xử lý các việc, do đó dần dần có tiếng tăm. Vua 
Nghiêu cho giữ chức Tư Đồ, phong cho đất Bạc. Sau khi Vua Nghiêu 
mất, Vua Thuấn lên ngôi, bèn lệnh cho Khế: “Khế! Trăm họ không hòa 
thuận. Luân thường không hài hòn. Khanh giữ chức Tư Đồ, phải dạy dỗ nhân 
dân, lấu nhân hậu làm sốc, tuân thủ luân thường đạo đức”. Con cháu của 
Khế sau này đời đời ở đất Bạc, đến đời Thương Thang thì thịnh vượng, 
lên ngôi Thiên Tử. 


Cho nên, Bậc quân tử cho rằng đây là do Giản Địch nhân hậu lại 
có lễ nghĩa. 


Kinh thi có câu: “Hữu Nhung phương tướng, lập tử sinh Thương” 
(Người bộ tộc Hữu Nhung, truyền đến con cháu, sau nàu là nhà Thương). 
Lại nói: “Thiên mệnh huuên điểu, giáng sinh nhà Thương”. 


Có thơ ca ngợi: 
Khế Mẫu Giản Địch 
Đôn nhân lệ dực 
Thôn noãn sinh tử 
Toại tự tu sức 


.> Giáo dĩ sự lý 
kb + Thôi ân hữu đức 
Khế vi đế phụ 
GP Cái mẫu hữu lực 


j 
18... PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tạm dịch: 
Giản Địch mẹ Khế 
Nhân hậu thiện tâm 
Nuốt trứng sinh trai 
Tự mình t dưỡng 
Dạy bảo lú lẽ 
T1 ân có đức 
Phò tá cho Vua 
Lầ công của trẹ 








&HẢI MẪU ĐỒ SN 


Mẹ của Khải là con gái của bộ tộc Đồ Sơn. Hạ Vũ lấy bà làm Thứ 
Phi. Sau khi sinh Khải mới được ba ngày, Khải còn đang khóc oe oe 
thì Vua Vũ phải xa nhà đi trị thủy. Vua Vũ chuyên tâm trù tính quy 
hoạch, ra sức xử lý. Tuy nhiều lần đi ngang qua nhà nhưng không 
về nhà. Đồ Sơn một mình gánh vác trọng trách nuôi dạy Khải, để 
Khải hiểu được nghĩa lý của việc giáo hóa. Sau khi trưởng thành, thấm 
nhuần đạo đức của mẹ mà nghe theo lời dạy của mẹ, Khải trở nên có 
tiếng tăm. Hạ Vũ lên ngôi Thiên Tử. Khải trở thành người thừa kế, có 
thể thừa kế sự nghiệp của Hạ Vũ. 


Cho nên, Bậc quân tử mới nói Đồ Sơn giỏi việc dạy con. 


Có thơ ca ngợi: 

Khải Mẫu Đồ Sơn 
Duy phối đế Vũ 

Tân nhân quý giáp 
Vũ vãng phu thổ 
Khải oa oa khấp 
Mẫu độc luận tự 

Giáo huấn đi thiện 

Tuất kế kỳ phụ 


Tạm dịch: 
Đồ Sơn mẹ Khải 
Làm uợ Vua Vũ 
Khải sinh ba nsày 
Vũ ẩi trị thủúu 
Khi khóc oe 0e 
Mình mẹ nuôi dưỡng 
Dạy bảo điều thiện 
Sau kế nghiệp cha 


ở /|Ì 
† 
"=S 


j 


20.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





THANG PHI HỮU SẴN 


Vợ Thành Thang là con gái của bộ tộc Hữu Sằn. Thành Thang lấy 
làm vợ, sinh được ba con trai là Thái Đinh, Ngoại Bính, Trọng Nhâm. 
Bà dốc lòng dạy bảo con cái, tận hết công sức. Khi làm vợ Thành 
Thang, bà đã quản lý các Phi Tần trong cung có trật tự, quy củ, không 
ai ganh ghét đố ky, làm điều trái đạo lý, sau hỗ trợ Thành Thang thành 
đại nghiệp. 


Bậc quân tử nói bà là người minh bạch và có trước sau. 


Kinh Thi có câu: “Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo câu”. Ý nói đến 
người con gái của bộ tộc Hữu Săn hiền đức, giúp Thành Thang quản 
lý các Phi Tần trong cung có trật tự, quy củ. 


Có thơ ca ngợi: 
Thang phi Hữu Sằn 
Chất hạnh thông minh 

Dắng tùng Y Doãn 
Tự Hạ thích Ân 
Cần xác trị trung 

Cứu tân hữu hạnh 

Hóa huấn nội ngoại 

Diệc vô khiên ương 


Tạm dịch: 
Hữu Sẵn oợ Thang 
Tư chất thông mình 
Y Doãn theo hầu 
Từ Hạ sang Ân 
Cẩn trợng cñI trỊ 
Phi Tân hữu hạnh 
Khuuên răn trong rIgoài 
Đầu không họa hại 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 21 





EHU THẤT TAM MẪU 


Ba người mẹ của nhà Chu là chỉ Thái Khương, Thái Nhậm, Thái 
Tự. 


Thái Khương là mẹ của Cơ Quý Lịch, là con gái bộ tộc Thai Thị. 
Chu Thái Vương lấy bà làm vợ, sinh được Thái Bá, Trọng Ủng và Quý 
Lịch. Bà là người trung trinh, thắng thắn, đốc lòng dạy bảo con cái, 
không một chút sai sót. Khi Thái Vương tính đưa bộ tộc chuyển đi nơi 
khác, bà đều tích cực tham gia. Cho nên Bậc quân tử nhận định rằng bà 
là người có thể kiên trì lấy đức để giáo hóa và có thể phát huy truyền 
thống. 


Thái Nhậm là mẹ của Chu Văn Vương, là con gái của bộ tộc Chí 
Nhậm. Cơ Quý Lịch lấy bà làm vợ. Tính tình Thái Nhậm đoan trang, 
chuyên nhất, thành thật, làm việc theo đạo lý, đức hạnh. Sau khi bà 
mang thai, mắt không xem việc ác, tai không nghe việc tà dâm, miệng 
không nói lời ngạo mạn để tiến hành thai giáo đối với đứa con trong 
bụng. Khi bà đi tiểu ở chuồng lợn thì sinh Chu Văn Vương. Sau khi 
ra đời, Văn Vương rất thông minh lại anh minh. Khi bà dạy bảo Văn 
Vương, Văn Vương học một biết mười, sau này lập nên Vương triểu 
nhà Chu. Cho nên Bậc quân tử thấy rằng Thái Nhậm giỏi việc thai 
giáo. 


Người xưa cho rằng khi mang thai, phụ nữ ngủ không được nằm 
nghiêng, ngồi phải ngay thẳng, đứng không chắn lối, không ăn món 
kỳ lạ, thức ăn không chính thống không ăn, ghế không ngay ngắn 
không ngồi, mắt không xem tà sắc, tai không nghe tiếng dâm loạn, 
đêm nghe kẻ mù tụng đọc thơ ca, nói điều đứng đắn. Như vậy, phụ nữ 
mới sinh được con có mặt mũi đoan trang, tài đức hơn người. Cho nên, 
phụ nữ khi mang thai cảm nhận sự vật phải nhất định cẩn thận, cảm 
nhận điều thiện thì đứa con sẽ lương thiện, cảm nhận điều ác thì đứa 
con sẽ hung ác. Hình tượng và âm thanh của con người và vạn vật có 
rất nhiều chỗ giống nhau. Đại đa số đều là kết quả của người mẹ cảm 
niấấn, cho nên hình dung và âm thanh của đứa con sẽ giống với vạn 

vật. Thái Nhâm, mẹ của Văn Vương có thể nói là hiểu được cái đạo lý 
J1ấy vạn vật để giáo hóa. 


Thái Tự là mẹ của Chu Vũ Vương, là con gái của bộ tộc Hữu Sẵn. 
Bà là người nhân hậu mà lại hiểu biết lý lẽ. Bà được Văn Vương khen 


22.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





ngợi, đích thân đến sông Vị Thủy nghênh đón, đóng thuyền làm cầu. 
Sau khi xuất giá và học hỏi Thái Khương, Thái Nhậm, bà cần cù làm 
việc cả ngày, tận tụy với đạo làm vợ. Thái Tự hiệu là Văn Mẫu. Văn 
Vương quản lý bên ngoài còn Văn Mẫu quản lý bên trong. Thái Tự 
tổng cộng sinh được mười người con trai. Con trai trưởng là Bá Ấp 
Khảo. Chín người con còn lại là: Chu Vũ Vương Cơ Phát, Chu Công 
Đán, Quản Thúc Tiên, Sài Thúc Độ, Thúc Chấn Đạc, Thành Thúc Vũ, 
Hoắc Thúc Xử, Khang Thúc Phong, Đam Thúc Tái. Thái Tự dạy bảo 
mười người con trai từ bé tới lớn chưa từng có việc gian tà. Đến khi các 
con lớn, Văn Vương tiếp nhận việc giáo dục các con, sau này đã tác 
thành đức hạnh của Vũ Vương và Chu Công. Cho nên quân tử nhận 
xét rằng Thái Tự rất nhân nghĩa, thông mỉnh có đức hạnh. 


Có thơ ca ngợi: 
Chu Thất tam mẫu 
Thái Khương Nhâm Tự 
Văn vũ chi hưng 
Cái do tư khởi 
Thái Tự tối hiền 
Hiệu viết Văn Mẫu 
Tam cô chi đức 
Diệc thậm đại hĩ 


Tạm dịch: 
Chu Thất tam trâu 
Thái Khương Nhậm Tự 
Văn Vũ hưng thịnh 
Do họ trà ra 
Thái Tự hiền nhất 
Hiệu là Văn Mẫu 
Đức của ba bà 
Vô cùng to lớn 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 23 





VỆ BIA ĐỊNH &HữØNG 


Vệ Gia Định Khương là phu nhân của Vệ Định Công, là mẹ của 
Vệ Công Tử. Vệ Công Tử sau khi lấy vợ thì mất. Vợ không có con cái. 
Sau khi chịu tang ba năm, Định Khương để cho vợ của Công Tử về nhà 
ngoại và tự mình tiễn tận ngoại ô. Khi chia tay, bà quyến luyến không 
muốn rời, buồn thương cảm thán, đứng đằng xa trông theo, nước mắt 
như mưa bèn làm thơ rằng: “Chim én trên trời, dang cánh bay lượn, con 
đi lấu chồng, tiễn tận ngoại ô, đằng xa trông theo, nước mắt như mrmara”. Tiễn 
con dâu xong về khóc mà trông theo, lại làm thơ rằng: “Thường nhớ 
tiên quân, khuyến khích bản thân”. Cho nên Bậc quân tử nói rằng Định 
Khương là người mẹ chồng hiền từ, phúc hậu. 


Vệ Định Công không thích Đại Thần Tôn Lâm Phụ (Văn T). Tôn 
Lâm Phụ trốn sang nước Tấn. Tấn Hầu sai Khích Sưu đến thỉnh câu 
Vệ Định Công để cho Tôn Lâm Phụ trở về nước Vệ. Vệ Định Công 
không muốn chấp nhận lời thỉnh cầu của nước Tấn. Định Khương nói: 
“Không thểkhước từ! Tôn Lâm Phụ là con cháu Đại Thần của Tiên phụ. Hiện 
na, nước lớn thỉnh cầu cho hắn, nếu không chấp thuận thì đất nước sẽ bị diệt 
00ng. Tu không thích hắn, nhưng so uới họa 0ong quốc còn tốt hơn nhiều. 
Đại Vương nên khoan nhượng. Để yên lòng dân, lợi cho đất nước, chẳng nhẽ 
không được sao!”. Vệ Định Công nghe xong, bèn đồng ý lời thỉnh cầu 
của nước Tấn. Cho nên Bậc quân tử nói rằng Định Khương có thể giải 
trừ tai họa cho đất nước. Có thơ: “Dung mạo cứ chỉ ñoan trang, gương 
sáng cho bốn phương các nước” là nói về việc này. 


Sau khi Vệ Định Công mất, lập con trai của Kính Tự là Vệ Khản 
làm Vua nước Vệ, sau này là Vệ Hiến Công. Trong lúc chịu tang cha, 
Hiến Công vô cùng khinh mạn. Định Khương trong lúc nghỉ ngơi 
sau lúc khóc lóc đã phát hiện Hiến Công không đau buồn, trong lòng 
buồn rầu không ăn cơm, cảm thán rằng: “Xem ra nó sẽ làm bại hoại nước 
Vệ, nhất định sẽ làm hại người lương thiện. Đâu là Trời gieo tai họa cho nước 
Vệ! Thực là hối hận ta đã không thể để Cơ Chuuên làm chủ xã tắc”. Các Đại 
Thần nghe xong đều sợ hãi. Từ đó Tôn Văn Tử (Lâm Phụ) cũng không 
dấm từ bỏ quyền lực ở nước Vệ. Cơ Chuyên tức là Tử Tiên, em trai của 

1 Hiến Công là người rất có tài năng. Định Khương muốn lập Tử Tiên 
Jên ngôi Vua mà không TT công. 


Sau đó, Vệ Hiến Công vô cùng bạo ngược, rất không tôn trọng 
Định Khương, cuối /cùng bị đuổi khỏi nước Vệ. Trong lúc chạy trốn 


24.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





đến biên giới, Hiến Công lệnh cho thầy tế cầu xin có thể trốn được, 
lại cầu khấn với Tổ tiên rằng mình không có tội. Định Khương nói: 
“Không được cầu khấn như oậu! Cho dù không có thân linh, cũng không 
được ou khống. Có tội sao lại cầu khẩn nói là không có tội. Vả lại, ngươi trốn 
chạu, bỏ trung thân mà mưu kế uới kẻ tiểu nhân là tội thứ nhất. Tiên Vương 
có Đại Thân nước Vệ bảo uệ mà ngươi khinh thường họ là tội thứ hai. Ta lấu 
đạo làm oợ hầu hạ Tiên Vương, mà lại để kẻ tiểu thiếp hung bạo sai khiến là 
tội thứ ba. Cầu khấn chỉ được cầu xin trốn được chứ không thể câu khấn uô 
tội”. Sau này, nhờ vào công sức của Tử Tiên mà Hiến Công lại được 
quay lại nước Vệ. 


Cho nên Bậc quân tử nói rằng Định Khương giỏi việc dùng lời nói 
để giáo huấn dạy bảo. Có câu: “Nsã ngôn du phục” (Lời ta đáng phục) 
là để chỉ việc này. 


Hoàng Nhĩ nước Trịnh đem quân xâm chiếm nước Vệ. Tôn Văn 
Tử (Lâm Phụ) xem bói xem có nên truy kích tiêu diệt hay không, đem 
điểm bói được nói với Định Khương rằng: “Xem điềm như có múi rừng, 
xuất chỉnh sẽ tốn thất binh lính”. Định Khương nói: “Xuất chính tuy tổn 
thất binh lính nhưng đuổi được giặc ngoại xâm cũng là điều tốt, mọi người 
cân phi oạch kế hoạch cho tốt”. Do vậy, người nước Vệ truy kích quân 
giặc ở Khuyển Khâu phục kích bắt được Hoàng Nhĩ. Bậc quân tử nói 
rằng Định Khương thông tình đạt lý. Có câu: “Tỉ chỉ tả chỉ, quân tử nghi 
chỉ” (bên trái có người đến phò tá, quân tử ứng phó nên thích nshï) là chỉ 
việc này. 


Có thơ ca ngợi: 
Vệ gia Định Khương 
Tống phụ tác thi 
Ân ái từ huệ 
Khấp nhi vọng chỉ 
Số gián Hiến Công 
Đắc kỳ tội vưu 


Thông minh viễn thức nh 
Lệ ư văn từ ` “TT 
Tạm dịch: s& Qà 
Vệ gia Định Khung L⁄ 
Tiễn dâu làm thà 
Từ b¡ bác ái \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 25 





Khóc mà trông theo 
Nhiều lần khuyên Hiến Công 
Chỉ ra sai sót 
Nhĩn xa trông rộng 
Khéo ăn khéo nói 








TÊ Nữ PHú MẪU 


Tề Nữ Phó Mẫu là Bảo Mẫu của Công Chúa nước Tề. Công Chúa 
nước Tề là Phu Nhân của Vệ Trang Công. Mọi người gọi nàng là Trang 
Khương. Nước Tề và nước Vệ kết giao với nhau nên đem Trang Khương 
gả cho Vệ Trang Công. Khi mới đến nước Vệ, Trang Khương đức hạnh 
lười biếng, thường trang điểm diêm dúa lắng lơ, có tâm phóng túng. 
Phó Mẫu thấy Trang Khương không giữ gìn chuẩn mực đạo đức của 
người phụ nữ bèn nói với Trang Khương rằng: “Gia tộc của con đời đời 
tôn quý 0à tự hào. Vì uậu, hành ơi của con phải là tấm sương cho nhân dân 
nơi theo. Tư chất của con thông minh lại thông hiểu lú lẽ phải lầm Sương 
sáng cho mọi người nơi theo, không thể không chú ý giọng điệu uà dáng 0uẻ bề 
ngoài của mình. Quá chú trợng đến trang phục lộng lẫu, quá xem trọng xe cộ 
xa hoa là không xem trọng hành 01 đạo đức 0ậu ”. 


Bà làm thơ rằng: 

Thạc nhân kỳ kỳ 

Y cẩm quýnh y 
Tê Hầu chỉ tử 
Vệ Hầu chi thê 
Đông cung chi muội 

Hình hầu chỉ di 

Đàm công duy tư 


Tạm dịch: 
Người đẹp dáng cao 
Áo gấm phi ngoài 
Con gái Tề Hầu 
Thê tửVệ Hầu 
Em gái Thái Tử 
Em uợ Hình Hầu. 
Gọi Đàm công là anh tể. 


Bà dùng thơ để rèn giữa tâm chí của Trang Khương, mọng. rằng 
Trang Khương nâng cao tiết tháo của mình. Bà cho rằng là con của 
Vua Tề, là vợ của Vua Vệ thì càng không thể có những hành vi tà my. 
Trang Khương do vậy mà tỉnh ngộ và tăng (cường tu dưỡng đức hạnh. 
của mình. \ 


Cho nên bậc quân tử nói rằng Phó Mẫu giỏi việc đề phòng những 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 27 





không có con nên nhận nuôi con trai của Đới Quy (tên là Cơ Hoàn), tức 
là Vệ Hoàn Công sau này. 


Công Tử Châu Dụ là con trai người thiếp mà Vệ Trang Công yêu 
thích, được sự sủng ái của Trang Công nên kiêu căng lại thích việc 
binh. Trang Công cũng không ngăn cản. Sau này, quả nhiên Châu Dụ 
giết Vệ Hoàn Công. 


Kinh Thi có câu: “Vô giáo mao thăns mộc (không dạy khỉ leo cây)” là 
để chỉ việc này. 


Có thơ ca ngợi: 
Tê nữ Phó mẫu 
Phòng nữ vị nhiên 
Xưng liệt tiên tổ 
Mạc bất tôn vinh 
Tác thi minh chỉ 
Sứ vô nhục tiên 
Trang Khương mẫu muội 
Tuất năng tu thân 


Tạm dịch: 
Tênữ Phó mẫu 
Phòng 0uiệc khi chưa xdu ra 
Tán tụng Tiên tổ 
Không ai là không tôn quý 
Lầm thơ chỉ rõ 
Không được bôi nhọ Tiên tổ 
Trang Khương tỉnh nsộ 
Dếc lòng tu sửa 


” \ 
⁄/) 
"= 


j 


28.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Lỗ QUÝ ÍNH &HữđNG 


Lỗ Quý Kính Khương là con gái nước Cử, hiệu là Đới Kỷ, vợ của 
Đại Phu nước Lỗ Công Phụ Mục Bá, mẹ của Công Văn Bá, và là vợ ông 
họ của Quý Khang Tử. Bà hiểu nhiều biết rộng, tinh thông lễ nghĩa. 
Mục Bá mất sớm. Bà ở vậy nuôi con thủ tiết thờ chồng. Một lần, Văn 
Bá đi học về, Kính Khương liếc mắt nhìn thì thấy bạn bè theo Văn Bá 
đi vào nhà, rồi từ bậc thêm đi giật lùi, tay cầm kiếm đứng thắng, hầu 
hạ Văn Bá giống như đối với cha và anh vậy. Văn Bá tự cho rằng mình 
đã trưởng thành. Kính Khương gọi Văn Bá lại mắng rằng: “Ngày xưa 
khi Chu Vũ Vương bãi triều, dâu buộc tất trên chân bị đứt, nhìn xung quanh 
không thấu ai có thể sai khiến được bèn tự mình cúi xuống buộc lại, do đó có 
thể thành tựu Vương đạo. Tề Hoàn Công có ba người bạn có thể tranh biện 
uới mình, có năm 0ị hạ thân có thể khuyên can mình, có 30 người hầng ngà 
oạch trần sự sai lầm của mình, do oậu mà có thể xâu dựng bá nghiệp. Khi 
Cu Công Đán ăn cơm đã ba lần dừng lại, khi gội đầu dở cũng ba lần uén tóc 
để tiếp đãi người hiên, còn đem lễ uật đến hang cùng ngõ hẻm để uiếng thăm 
hơn 70 người, do uậu mà có thể duụ trì sự thống trị của Vương thất nhà Chu. 
Hai Thánh một hiền ba người họ đều là những 0ị Vua có tài năng bá Vương 
mà chịu hạ mình trước người khác. Người mà họ giao du cũng đều giỏi hơn 
mình, cho nên bất giác họ cũng giỏi lên. Hiện na, con còn nhỏ, chức 0ị thấp. 
Người mà con siao lưu đêu là người phục ơụ con, rõ ràng là cứ như thế nàu 
thì con sẽ không có tiền đồ phát triển gì”. 


Văn Bá nhận sai, từ đó trở đi đều chọn thầy giỏi bạn hiền để 
phụng dưỡng, chọn những người tuổi cao đức trọng để giao du. Đối 
với họ, Văn Bá đều chỉnh trang mũ áo, đích thân biếu tặng đồ ăn. Kính 
Khương bảo: “Văn Khương đã khôn lớn thành người rồi”. 


Bậc quân tử khen ngợi Kính Khương là người chú ý giáo dục cảm 
hóa toàn diện. 


Kinh Thi có câu: “Tể fể ẩa sỹ, oăn oương đĩ ninh” (Nhân sỹ hiển tài 
đông đúc, Văn Vương dựa uào họ khiến quốc gia yên định) là để chỉ việc 
này. -N t 

Sau này, Văn Bá làm Tướng Quốc nước Lõ. Kính Khương Bảo cọn. 
trai rằng: “Ta bảo con rằng tiếu lĩnh trị quốc đánh như sợi dọc của uäi dệt. 
Khổ dùng để điều chỉnh đúng sai nên không thể không cứng cỏi. Cho nêm 
người giống như Khổ có thể làm tướng lĩnh. Họa đàng để làm cho đồng đều, 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 29 






NIễR 

ly 

lầm cho phục tùng. Người giống như Họa có thể làm chính quan. Vật dùng 
để xử lú các uiệc rườm rà 0à rộng hẹp dài ngắn. Người nh Vật có thể làm 
Đô đại phu. Qua lại dẫn lối, đi uê không ngừng, đó là Khốn. Người giống 
Khổn có thể là đại hành nhân (quan ngoại giao). Có thể đưa đi dẫn lại là Tông. 
Người như Tông có thể làm thầu giáo. Có thể làm chủ số lượng nhiều ít là 
Quân. Người như Quân có thể làm nội sử. Có thể kiên cố chính trực, gánh 
nặng đường xa là Trục. Người như Trục có thể làm Tể Tướng. Co dãn tùụ ý 
0ô cùng tận là Trích. Người như Trích chức 0ị có thể làm đến Tam Công”. 
Văn Bá nghiêm túc nghe mẹ dạy bảo. 


Sau khi bãi triều, Văn Bá về nhà đi gặp mẹ. Kính Khương đang 
dệt vải. Văn Bá nói: “Nhà chúng ta như 0uậu 1à mẹ lại phải đệt 0ải, e là làm 
cho Tổ tiên khiển trách, cho rằng con không phụng dưỡng được mnẹ!”. Kính 
Khương nghe xong bèn than răng: “Chăng nhẽ nước Lồ không còn hụ 
oọng rồi sao! Để con trẻ làm quan mà lại không dạu cho rõ đạo lú làm quan. 
Nào! Để mẹ bảo cho mà nghe! Ngàu xưa các bậc Vua anh minh trị uì nhân 
dân, chọn nơi đất đai cần cỗi để cho nhân dân cư trú sinh Sống là để cho nhân 
dân chăm chỉ lao động. Như uậu mới cai quản thiên hạ lâu dài được. Bởi 0ì 
nhân dân chăm chỉ lao động mới có thể su nghĩ, ơì suụ nghĩ mới có thể nảu 
sinh thiện tâm. Sống trong an nhàn thì sẽ chìm đắm hưởng lạc quá độ, 0ì quá 
độ chìm đắm hưởng lạc sẽ quên đi lòng lương thiện, tâm sẽ sinh ác niệm. Đa 
số người sống ở nơi đất đai phì nhiêu đều không thành tài, là bởi 0ì quá độ 
chìm đắm hưởng lạc. Người sống nơi đất đai căn cỗi thì nhiều nhân nghĩa 0ì 
họ có thể chịu khó lao động. 


Cho nên, Thiên Tứ hàng nsàu long trọng nshênh đón ánh mặt trời, cùng 
uới Tam Công Cửu Khanh học tập đức hạnh của đất mẹ; buổi trưa hàng ngà 
điêu tra khảo cứu chính sự, cùng uới bá quan xử lú chính sự quốc gia để cho 
các cấp quan uiên xử lý những uiệc nhân gian; đến chập tối lại cùng quan 
Thái Sử, Tư Ti (quan khảo sát thiên uăn) nghiên cứu thiên uăn lịch pháp; 
sau khi mặt trời lặn phải đôn đốc nữ quan Phi Tân chuẩn bị đồ lễ để cúng tế 
sau đó tới được đi ngủ. 


Clư hầu sáng sớm hàng nsàu tu tập theo lệnh của Vua, ban nsàu phải 
chi chí điêu tra khảo cứu quốc chính, chập tối kiểm tra uiệc chấp hành hình 
pháp, buốt tối. phải nhắc nhở các thợ bách nghệ để cho họ không sa đắm lười 
“biểng, smi đó mới có thể uên là đi nghỉ. 
| 

Khanh Đại Phu sáng sớm hàng ngàu cân nhắc trách nhiệm công iệc 

của mình, ban ngà phải hoàn thành các oiệc chính sự, chập tối phải kiểm tra 


30..._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





lại những uiệc đã làm, buôi tối mới xử Lý uiệc nhà, sau đó tới được tên tâm 
nehÌ ngơi. 


Kẻ sĩ sáng sớm hàng ngàu phải su nshĩ đến học uấn, ban ngàu chăm chỉ 
học hành, chập tối ôn tập lại những gì đã học, buổi tối su xét cả nsàu có lỗi 
lần không, không có điều hối tiếc thì sau đó mới yên tâm ngủ nghỉ. 


Dân thường thì trời sáng dậu đi làm, trời tối thì nghỉ nsơi, hàng nsàu 
lao động không lười biếng. 


Vương Hậu tự bện chùm tua rủ hai bên mũ. Phu nhân của Công Hầu 
thì thêm tua quai mũ. Vợ của Khanh Đại Phu lầm đai lớn, mệnh phụ làm l 
phục. Vợ của kẻ sĩ thì làm thêm triều phục. Từ bình dân bách tính trở xuống 
đều không ngừng cố gắng để cho chồng có quần áo để mặc. Thờ cúng 0ào mùa 
xuân, mùa đông thì mọi người đêu có iệc, trai gái mỗi người có nhiệm 0ụ 
của mình. Ai không thể hoàn thành thì sẽ bị trách phạt. Đâu là chế độ từ xưa 
đã có. Người đời lao tâm khổ chí, người bình thường bỏ sức. Đâu là lời giáo 
huấn của Tiên Đế Từ trên xuống dưới, không có người nào dám thích hưởng 
thụ an nhần tà không bỏ sức lực. 


Hiện nay, mẹ chỉ là một người đàn bà sóa chồng, cờn địn 0ị của con cũng 
không cao. Cho niên, hàng nsàu 1nẹ làm 0iệc không quản ngà đêm mà còn 
sợ sẽ quên đi sự nghiệp của Tổ tiên, nếu nh lười biếng thì không biết sẽ bị 
trừng phạt như thế nào! Mẹ mong cơn hàng ngày có thể gắng sức, nhắc con 
răng nhất định không được phụ lòng kù uọng của Tổ tiên. Vậu mà con hỏi mẹ 
tại sao không an nhàn hưởng phúc. Con lấu cái tâm nàu mà ham muốn làm 
quan thì te e là nhà Mục Bá phải tuyệt hậu rồi!”. 


Sau khi Khổng Tử biết được việc này bèn nói: “Các đệ tử hãy shi 
nhớ, oợ của Công Phụ Mục Bá không ham muốn hưởng thụ an nhần!”. 


Kính Thi có câu: “PH öuô công sự, hưu kỳ tàm chức” là nói người 
phụ nữ lấy việc dệt vải là việc chính. Phụ nữ không có việc gì để làm, 
không đệt vải là hành vi không hợp lễ phép. pon 

Văn Bá mời Nam Cung Kính Thúc uống, rượu. Lộ Đổ Phụ là KhiỂT 
quý. Văn Bá bưng mời Đổ Phụ con ba ba rất bé. Đổ Phụ sau khi nhận, 
thấy vô cùng tức giận. Mọi người mời ăn ba ba, Đổ Phụ khước từ rằng: 
“Đợi sau khi ba ba lớn ta sẽ ăn!”, thế rồi phầy tay áo bỏ đi. Sau khi Kính 
Khương biết được thì vô cửng tức giận nói: “Tz ushe Ông nội của con 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 31 





cúng dường khách quú. Ba ba đối uới người mà nói thì có đáng øì. Sao có thể 
oì uiệc nàu để khách quý không oui”, thế là đuổi Văn Bá ra khỏi nhà. Năm 
ngày sau, các Đại Phu nước Lỗ cầu xin cho Văn Bá, cuối cùng Văn Bá 
mới được về nhà. 


Cho nên, bậc quân tử nói Kính Khương vô cùng cần thận ngay cả 
với những việc nhỏ nhặt. 


Kinh Thi có câu: “Nsã hữu chỉ tửu, sia tân thức uến dĩ lạc” (Ta có rượu 
nsot, khách uống cùng oi), đây là nói phải tôn trọng khách. 


Sau khi Văn Bá mất, Kính Khương khuyên bảo thê thiếp của Văn 
Bá rằng: “Ta nehe nói rằng người con trai mà lo uiệc trong nhà sẽ 0ì thê 
thiếp mà chết, lo uiệc bên nnsoài sẽ 0ì kẻ sĩ mà chết. Hiện na, con ta đã mất, ta 
không oui khi người đời nói răng cơn ta 0ì thê thiếp mà mất. Điều nàu cũng 
là nỗi nhục của các con. Khi cúng tế không để lộ bộ dạng tiểu tHuụ, không được 
rơi rước mắt, không đươc đấm ngực kêu khóc, không được lo buồn, chỉ được 
giảm bớt các yêu cầu oề tang chế không được nâng cao tiêu câu 0ề tang chế 
căn cứ theo lễ nghi mà nên uên lặng nghiêm trang. Như uậu mới thực sự kính 
trợng con ta”. 


Sau khi Khổng Tử biết được bèn nói: “Hiểu được người phụ nữ không 
ai băng phụ nữ, hiếu được người đàn ông không ai bũng nsười đàn ông. Vợ 
Mục Bá đều hiểu hết. Việc nàu thể hiện cúi đức tề gia của bà”. 


Kinh Thi có câu: “Quân tử hữu cốc, di quuết tôn tử” (phúc đức của 
người quân tử để lại cho con cháu) là để nói về việc này. 


Kính Khương chịu tang, sáng khóc Mục Bá, chiều khóc Văn Bá. 
Khổng Tử biết được bèn nói: “Vợ Mục Bá thực sự là biết lễ nslữn, đều uêu 
thương chồng con, nhưng không thiên 0ị ai, trên dưới có quy củ phép tắc”. 


Cháu trai Kính Khương là Quý Khang Tử làm quan chấp chính 
trống triều, lại là tộc trưởng. Khi lên triều, Khang Tử có nói chuyện với 
Kính Khương, Kính Khương không trả lời. Khang Tử đi theo bà đến 

tận cửa phòng, lại hỏi bà lần nữa. Kính Khương không trả lời mà bước 
Vào phòng. Sau khi Khang Tử bái triều về liền đi gặp Kính Khương nói 
Tằng: “Cháu không thấy bà căn dặn gì? Có phải cháu có chỗ đắc tội uới bà 
không ạ?”. Kính Khường nói: “ Cháu không nghe nói sao! Khi Vua uới Chư 


32.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Hầu nshị sự là ở triều nội. Các quan từ Khanh Đại Phu trở xuống là ở ngoài 
triều. Khi nói chuyện nhà là ở phòng trong, mà sau cửa phòng ngủ mới là nơi 
người phụ nữ quản lú. Ngoài triều cháu là quan, nội triều cháu là tộc trưởng 
chủ trì gia tộc Quý thị, đều là những nơi mà ta dám nói chuyện”. 


Khang Tử đến chỗ Kính Khương, đều ở ngoài cửa nói chuyện với 
bà, không bao giờ vượt quá giới hạn. Khi cúng tế truy điệu con, Khang 
Tử tham gia, Kính Khương không đích thân nhận rượu đáp lễ của 
Khang Tử, cúng xong không cùng Khang Tử ăn uống, khi không có 
mặt của chủ tế thì không cùng Khang Tử cúng tế, cúng xong, ăn uống 
chưa xong Kính Khương đã đời đi. 


Khổng Tử nói rằng Kính Khương có thể phân biệt lễ nghĩa nam 


nƯ. 


Kinh Thi có câu: “Nữ đã bất sỉng” (người nữ không có gì sai trái) là 
nói điều này. 


Có thơ ca ngợi: 
Văn Bá chi mẫu 
Hiệu viết Kính Khương 
Thông đạt tri lễ 
Đức hạnh quang minh 
Khuông tử quá thất 
Giáo đĩ pháp lý 
Trọng Ni hiển yên 
Liệt vi từ mẫu 


Tạm dịch: 
Mẹ cúa Văn Bá 
Hiệu là Kính Khương 
Thông đạt lễ nghĩa 
Đúc hạnh quang trĩnh 
Dạy cơn sửa sai "4 
Dạy cho phép tắc _:Ê TC 
Khổng Tử khen ngợi > 


Ẩ 


Xếp hàng từ " nA XÓ 


S\ 
— ` \\/ 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 33 





sử Tử PHÁT MẪU 


Sở Tử Phát mẫu là mẹ của Sở Tương Tử Phát. Khi Tử Phát công 
đánh nước Tần bị thiếu lương thực, cử người thỉnh cầu với Vua nước 
Sở, nhân tiện cũng cho sứ giả đến nhà hỏi thăm mẹ. Mẹ Tử Phát hỏi 
sứ giả rằng: “Binh lính không có uiệc gì chứ?”. Sứ giả đáp: “Đã không còn 
lương thực, binh lính đành chia nhau hạt đậu để ăn”. Mẹ Tử Phát lại hỏi: 
“Vậu Tướng Quân của các người thì sao?”. Sứ giả đáp: “Tướng Quân sớm 
tối đều có đủ lương thực 0à thịt”. 


Cuối cùng Tử Phát cũng đánh bại quân Tần. Khi Tử Phát trở về, 
mẹ Tử Phát đóng cửa không cho vào nhà, cử người trách cứ rằng: “Con 
chưa nehe Việt Vương Câu Tiễn đánh Nsô ? Có người khách dâng một 0ò 
rượu nson, Việt Vương sai người mang rượu đổ xuống đầu nguồn dòng sông 
để cho binh sĩ ở hạ lưu cùng uống, đương nhiên mùi 0ị của rượu sẽ không 
được nson, nhưng khi binh sĩ đánh giặc thì một người bằng năm người. Một 
hôm, có người dâng một túi lương khô, Việt Vương lại đem chút lương khô 
nàu ban cho binh sĩ để cho mọi người cùng ăn. Tất nhiên mỗi người được rất 
ft, có lẽ mọi người không nếm được ra là mùi ơị sì, nhưng khi đánh giặc, một 
người bằng mười người. Hiện na, cơn làm Tướng Quân, binh lính phải chia 
đậu để ăn, chỉ mình con sớm tối có thịt, có lương thực để ăn. Tại sao lại như 
uậu? Không phải là Kinh Thi có nói: “Háo lạc uô hoang, lương sĩ ưu hưu” 
(thích oui chơi nhưng không thái quá, đâu là điều mà người có lương tâm nên 
cảnh giác), ý nói làm gì cũng phải đúng mực. Để người khác ra 0ào nơi sống 
chết, mà mình lại ở trên hưởng oui thú một mình. Tuy mau mà chiến thắng, 
nhưng không phải do cơn có bản lĩnh. Cơn không phải là con của tai Đừng 
bước ào nhà ta!”. Từ Phát vội vàng tạ tội với mẹ, sau đó mẹ mới để Tử 
Phát về nhà. 


Cho nên, bậc quân tử nói mẹ của Tử Phát giỏi việc giáo huấn. 


Kinh Thi có câu: “Giáo hối nhĩ tử, thức cốc tự chỉ” (dừng điều thiện để 
dạy báo cơn cái) là để nói việc này. 


26 thờ khen rằng: 
ï ‹ Tử Phát chi mẫu 
— X= Thích tử kiêu thái 
Í Tướng Quân đạo lương 
Sĩ tốt thúc lạp 
| Trách dĩ vô lễ 


⁄⁄4 Nụ 


34...PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


Tạm dịch: 


Bất đắc nhân lực 
Quân tử gia yên 
Biên ư mâu đức 


Mẹ cúa Tử Phát 
Răn con kiêu ngạo 
Tướng quân ăn 1o 
Binh lính chịu đói 

Trách con 0ô lễ 
Không được lờng người 
Người đời biết chuyện 
Viết chuyện mẫu đức 





đa Ta 





PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.... 35 


— 





h 5 " vài. ¬— 
@ˆ CS, w th 
\ / 
“ \ 


“ø 





| 


TRÂU MẠNH &HA MẪU 


Mẹ của Mạnh Tử nước Trâu, tên hiệu là Mạnh Mẫu. Nhà bà ở gần 
một khu nghĩa địa. Lúc Mạnh Tử còn nhỏ, rất thích chơi trong nghĩa 
địa, lấy việc đào mộ và chôn cất làm trò chơi. Sau khi Mạnh Mẫu nhìn 
thấy nói: “Nơi này không phải là nơi mà ta oà con ta ở được”, bèn chuyển 
đến sống ở cạnh một khu chợ. Sau khi Mạnh Tử tới đây, khi bày trò 
chơi thường bắt chước người bán hàng giao hàng khắp phố. Sau khi 
Mạnh Mẫu nhìn thấy bèn nói: “Nơi này không thích hợp để ta 0à con ta 
cư trú”, thế là lại dẫn con chuyển nhà đến ở cạnh trường học. Sau khi 
Mạnh Tử đến đây, khi bày trò chơi thường tập luyện lễ nghi cúi chào, 
nhường nhịn, lùi bước. Sau khi Mạnh Mẫu nhìn thấy bèn nói: “Đây mới 
là nơi ta 0à con ta ở được”. Thế là họ sinh sống ở nơi này. Đến khi Mạnh 
Tử trưởng thành, Mạnh Tử học tập lễ ( l ñnehi), nhạc (âm nhạc), xạ ( bắn 
cung), ngự (cưỡi na), thư (thư pháp), số (toán pháp) sáu môn kỹ thuật 
thiết yếu, sau trở thành học giả nổi tiếng. 


Cho nên bậc quân tử nói rằng Mạnh Mẫu giỏi việc giáo dục để có 
được sự thay đổi âm thầm bất ngờ. 


Trong Kinh Thi có câu: “Bỉ thù sid tử, hà đĩ dữ chỉ” (Người đẹp kin ơi! 
Ta lấu sì để khen gợi người đâu!) là để nói chuyện này. 


Mạnh Tử thời niên thiếu, có lần đi học không lâu bèn về nhà. Khi 
đó Mạnh Mẫu đang ngồi đệt vải, hỏi Mạnh Tử rằng: “ Việc học của con 
thế nào rổi?”. Mạnh Tử đáp: “Thưa mẹ, uiệc học của cơn uẫn như trước 
đâu ạ!“. Mạnh Mẫu nghe xong liền dùng dao chặt đứt mảnh vải trên 
khung cửi. Mạnh Tử kinh ngạc với hành động của mẹ, hỏi mẹ sao lại 
làm vậy. Mạnh Mẫu bảo rằng: “Cơn bỏ bê oiệc học tập cũng giống như 
mẹ cắt tấm oải. Người quân tử chân chính thông qua uiệc học để có tri thức, 
thông qua uiệc nêu câu hỏi để mở mang trí tuệ, tĩnh thì được yên ổn, động 
thì tránh xa tai họa. Hiện naụ con bỏ bê uiệc học tập thì sau nàu khôns tránh 
được 0iệc trở thành nô lệ cho người khác, mmà không thể tránh khởi tai họa. 
G lP mẹ phải dệt oải tới có cơm ăn, niếu như bỏ bê giữa chừng không 
lăïfi tiệc thì nhà ta sao có quân áo, nhà ta sao có lương thực để ăn! Người phụ 
nữ bỏ bê thì sẽ không có cơm ăn. Người đàn ông bỏ bê thì sẽ sa nsã mà không 

có ñạo đức. NI: uậu, nếu Vu thành kẻ cướp thì cũng thành kẻ Ùị người 
khác sai khiến”. 


Sau khi nghe xơng Mạnh Tử vô cùng kinh sợ, từ đó trở đi hàng 


36..._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





ngày từ sáng đến tối đều chăm chỉ học hành không ngừng. Mạnh Tử 
lạy Tử Tư làm thầy, trải qua việc cố gắng không mệt mỏi cuối cùng trở 
thành một nhà nho lớn trong thiên hạ. 


Cho nên, bậc quân tử nói răng Mạnh Mẫu biết đạo lý của người 
làm mẹ. 


Trong Kinh Thi có câu: “Bỉ thù siả tứ, hà đĩ cáo chí” (Người đẹp kia ơi! 
Ta lấu gì thưa uới người đâu!) ý là để nói việc này. 


Sau khi Mạnh Tử lấy vợ, có một lần, khi ông vào phòng ngủ, thấy 
vợ ông lõa thể trong phòng. Mạnh Tử không vui bèn bỏ đi không vào 
phòng nữa. Vợ Mạnh Tử cáo từ với Mạnh Mẫu yêu cầu rời khỏi nhà 
họ Mạnh rằng: “Con nghe nói đạo oợ chồng không đem phòng ngủ bao gồm 
bên trons. Hiện naự, con một trình trong phòng ngủ có chút buông thả. 
Chồng con nhìn thấu lại rất không oui, như oậu là cơi con như khách. Nhìn 
từ phương diện lễ nghĩa của người oợ, làm người 0ợ ở nhà thì không câu thúc 
nha đối uới khách. Cho nên, xin hãu để con uêề nhà mẹ để”. Thế là Mạnh 
Mẫu gọi Mạnh Tử đến, nói với Mạnh Tử rằng: “Theo quụ tắc lễ nghĩa, 
khi sắp oào cổng phải hỏi ai có nhà. Đâu là để chào hỏi người trong nhà. Khi 
sắp 0ào phòng khách, nhất định lớn tiếng ‹ chào hơi, ý là thông báo cho 1igười 
trơng nhà. Khi SẾP uào phòng trong thì mắt nhất định phải nhìn xuống dưới, 
là tránh nhìn thấy những điều sơ suất của người ta. Hiện i1 com không 
nghiêm túc thể nghiệm lễ nghĩa, lại dùng lễ nghĩa để trách cứ người khác. 
Đâu không phải là xa lánh lễ nslữa sao?”. Mạnh Tử nghe mẹ nói xong vội 
vàng tạ tội, thế là giữ vợ lại. 


Bậc quân tử cho rằng Mạnh Mẫu thực sự biết lễ nghĩa lại hiểu rõ 
đạo lý mẹ chồng nàng dâu. 


Khi Mạnh Tử ở nước Tề, trên mặt có nỗi lo âu. Mạnh Mẫu thấy vậy 
bèn hỏi: “Hình như cơn có nổi lo âu là 0ì sao oậu?”. Mạnh Tử đáp: “Cũng 
không có gì ạ!”. Hôm khác khi nhàn rỗi, Mạnh Tử ôm cột nhà mà than 
thở. Mạnh Mẫu sau khi thấy vậy liên nói: “Trước đâu thấu sắc Tuặt cort lo 
lắng, cơn nói là không có gì. 1Nay con ôm cột nhà than thở là bởi cớ lầI suÐ?”.. 
Mạnh Tử trả lời mẹ rằng; “Con iehe nới, gười quân tử dựa 0ào tài năng 
của tình 1nà chọn lựa 0j trí thích hợp, sẽ khôus sống tạm nà nhậm'sự ĐH. 
thưởng, không tham luyến oinh hoa 0à bổng lộc. Khi Chư Hầu không nghe 
kiến nghị thì sẽ không truyên đạt lời kiến nehị, tà khi nehe lời kiến nghị mã 
không dùng thì triều đình sẽ không thực hiện. Hiện nụ, nước Tề không thu 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 37 





nạp NiẾ: nglũu nên con tuốn đi xa một chuuến. Tuụ nhiên, 1nẹ tuổi đã cao 
HIẾN C0 Trới cảm thấy lo âu”. Mạnh Mẫu nói: “Lỗ nghĩa của nigười phụ nữ 
chẳng qua là nếu TrưỚNg CƠH! nrước cho gia đình, nấu rượu cúng tế Phụng 
dưỡng cha mẹ chồng, mau uá quần áo mà thôi. Cho nên chỉ là những 0iệc 
chốn khuê phòng chứ không có chí hướng nào khác. 


Kính Dịch có nói: “Tại trung quï, 0ô du toại” (Ý nói người phụ rrữ ở nhà 
0iệc chủ tếu là bếp múc, cơm nước cho gia đình). 


Kinh Thủ có câu: “Vô phi uô nghi, duy tứu thực thị nghị” (Người phụ nữ 
không có tư tưởng tự ý quuết định, chỉ tuân theo tam tòng tứ đức). Cho nên, mới 
nói người phụ rrữ chưa lấu chồng thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng 
chết thì theo con. Đâu là lễ neli của người phụ nữ. Hiện nau con đã trưởng thành 
mà ta thì đã già. Con làm theo lễ nsli của con. Ta làm theo lễ neli của ta”. 


Bậc quân tử nói: Mạnh Mẫu hiểu nhất là đạo lý của người phụ nữ. 


Kinh Thi có câu: “Ti sắc tải tiếu, phi nộ phỉ giáo” (Giáo dục bằng SẮC 
mặt nhu hòa, nụ cười hoan hỷ, không giáo dục bằng cơn tức giận) là để nói 
mẹ của Mạnh Tử. 


Có thơ khen rằng: 

Mạnh Tử chi mẫu 

Giáo hóa liệt phân 
Xứ tử trạch nghệ 
Sứ tùng đại luân 

Tử học bất tiến 

Đoạn cơ thị yên 

Tử toại thành đức 

Vi đương thế quán 


Tạm dịch: 

Mẹ cúa Mạnh Tử 
Không ngừng dạu bảo 
=-- Chợn thà cho con 

‹ Để con hiểu đạo 
Kế / Ð Cơn học không thông 
ÀN ị Chặt uải cảnh tỉnh 
Sau.cơn thành danh 
| Đệ nhất đương thời 


38.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Lỗ EHI MẪU St 


Mẫu Sư là quả phụ có chín người con trai ở nước Lỗ. Vào tiết Lạp 
Bát (Ngày 8 tháng 12 âm lịch) sau khi làm xong việc nhà, hoàn thành 
việc cúng tế, bà bèn gọi các con đến rồi bảo: “Đạo của người phụ nữ là 
không có uiệc quan trọng thì không được ra khỏi nhà chồng. Nhưng nhà mẹ 
đẻ của ta cơn cháu còn nhỏ, các nghi lễ cuối năm uẫn chưa chuẩn bị đâu đủ, 
ta phải cùng các con 0Ề giúp chúng”. Các con bà đều gật đầu đồng ý. Bà 
lại gọi các con dâu lại bảo rằng: “Người phụ nrữ có đạo tam tòng, không 
được làm theo ú mình. Khi chưa lấu chông thì theo cha mẹ, lấu chồng thì theo 
chồng, chồng chết thì theo con. Hiện naw các con ta đều đồng ú cho ta uề nhà 
mẹ đẻ. Việc nàu tuụ đã oượt quá phép tắc nhưng ta muốn con trai tít cùng 
đi, như uậu mới hợp uới phép tắc đi uê của người phụ nữ. Các con phải cẩn 
thận trông coi nhà cửa của mình. Đến chập tối ta sẽ trở uể”. Thế là bà cùng 
người con trai út cùng về nhà mẹ đẻ giải quyết việc nhà. Do trời âm 
u, khi quay về trời vẫn còn sớm, chưa đến chập tối. Vì thế, khi bà đến 
ngoài thôn thì dừng lại, đợi đến khi chập tối mới về nhà. 


Đại Phu nước Lỗ đứng trên đài cao nhìn thấy việc này, cho là kỳ 
lạ bèn sai người hầu không làm phiền bà mà chỉ theo dõi tình hình của 
nhà bà. Người hầu thấy khi bà ở nhà thì vô cùng chú trọng lễ tiết, việc 
trong nhà đều đâu vào đấy. Người hầu sau khi quay về đem những 
điều thấy được báo cáo lại đúng sự thật. Vì thế, Đại Phu cho gọi bà 
đến, hỏi bà rằng: “Có mmột hôm bà từ hướng Bắc uề nhà. Đến ngoài thôn, 
bà dừng lại ở đó một lúc lâu cho đến khi trời tối mới uề nhà. Ta không biết là 
nneuuên cớ làm sao, cảm thấu rất kù lạ. Do oậu, ta muốn biết tại sao”. Mẫu sư 
đáp: “Thiếp bất hạnh, chồng mmất sớm, sống uới chín đứa con. Tiết Lạp bát, 
làm xong uiệc nhà theo lễ nsli rỗi cùng con trai uề nhà tmẹ đẻ trợ giúp. Khi đi 
có bảo ơới cúc con dâu là trời chập tối sẽ uề nhà. Thiếp sợ lúc tụ họp ăn uống 
no sau sẽ có điều thất thố. Đâu là oiệc thường tình của con người. Nhưng khi 
trở oề thời gian cờn sớm niên lúc đó không dám uỀ nhà, cho nên dừng ở ngoài 
thôn, đợi đến siờ hẹn mới dám uề nhà”. 


Sau khi nghe xong, Đại Phu vô cùng cảm động, bèn đem việc này 
kể cho Mục Công. Mục Công ban phong cho bà danh hiệu “ “Mẫu Sử”, 
để bà vào triểu yết kiến phu nhân của mình. Phu nhân và các cung nữ 
đều lạy bà làm thây. | ^ Ta 


` 


Bậc quân tử nói rằng Mẫu Sự giỏi việc giáo dục người khác bằng. 
hành động gương mẫu. Lễ nghĩa phép tắc, phụ nữ chưa chồng thì coi 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 39 





hiếu phục giảm một cấp, ý nghĩa là không còn hai Trời. 


_ Cho nên Kinh thi có nói: “Xuất túc ư tế ẩm tiễn ư nỉ, nữ tử hữu hạnh, 
oiễn phụ mẫu huựnh đệ“ (Ý đại lược là: Người phụ nữ đi lấu chồng, xa lìn 
cha tnẹ anh em). 


Có thơ khen rằng: 


Cửu tử chỉ mẫu 
Thành tri lễ kinh 
Yết quy hoàn phản 
Bất yếm nhân tình 
Đức hạnh ký bị 
Tuất mông kỳ vinh 
Lỗ quân hiền chi 
Hiệu đĩ tôn danh 
Tạm dịch: 


Mẹ của chín con 
Thành tín lễ nghĩa 
Giữ lễ tiệc nhỏ 
Đúc hạnh sơng toàn 
Có đúc có hạnh 
Sau được 0oinh hạnh, 
Vua Lỗ khen ngợi 
Phong cho danh hiệu 


j 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








NGÚY MANG Từ MẪU 


Ngụy Mang từ mẫu là con gái của Mạnh Dương thị nước Ngụy, là 
vợ kế của Mang Mão. Bà có ba người con. Vợ trước có năm người con, 
đều không yêu mến bà. Tuy Từ mẫu đối xử với chúng rất tốt, nhưng 
chúng vẫn không yêu mến bà. Thế là Từ mẫu để cho con đẻ của mình 
ăn mặc khác với năm người con của vợ trước, cuộc sống sinh hoạt 
kém xa với con của người vợ trước, nhưng con của người vợ trước 
vẫn không yêu mến bà. Sau này, một người con của người vợ trước vi 
phạm pháp luật của Vua Ngụy nên bị xử tội chết. Từ mẫu vô cùng lo 
âu, do vậy gây rộc người đi, vòng eo giảm hơn thước, hàng ngày bận 
rộn bôn ba khắp nơi để cứu đứa con phạm tội. Có người nói với Từ 
mẫu: “Cơn người ta uốn không quý mến bà. Sao bà lại dì chuyện của nó mà 
bận tâm lo lắng đến mức này?”. Từ mẫu nói: “Nếu như là con đẻ của ta, cho 
dù không tiêu quý ta, ta cũng phải cứu nó, siúp nó tránh khỏi tai họa. Đối uới 
con của oợ trước lại không làm như oậu thì có khác gì uới những người uợ kế 
bình thường! Cha của chứng do chúng mất mẹ trở thành mồ côi nên mới lấu 
ta làm mẹ kế của chúng. Mẹ kế cũng là mẹ. Người làm mẹ mà không yêu con. 
Vậu có được coi là từ ái không? Chỉ yêu thương con đẻ của mình, khôns yêu 
thương con oợ trước của chồng. Vậu có được coi là nhân không? Không từ ái 
lại không nhân nghĩa, sao có thể đứng trong thế gian! Tuụ chúng không tiêu 
quú ta, nhưng ta sao có thể quên hết nhân nghĩa được!”. Thế là bà vẫn bôn 
ba khắp nơi để cứu con chồng. 


Ngụy An Ly Vương biết được việc này, thấy bà là người cao 
thượng lại có tình nghĩa, bèn nói: “Có người mẹ hiển nh nàu. Sao có thể 
không cứu con của bà!”, thế rồi tha người con phạm tội, thả nó về nhà. 
Từ đó về sau, năm người con của vợ trước thân cận, nương tựa vào Từ 
mẫu, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Từ mẫu thường dùng lễ nghĩa tận tâm 
dạy bảo tám người con. Sau này họ đều trở thành các quan Đại Phu, 
Khanh Sĩ của nước Ngụy. Mỗi người đều tự lấy lễ nghĩa để lập thân, 
có được thành tựu. 


Bậc quân tử nói: Từ mẫu có thể dùng một tấm lòng để nuôi === 
các con. 


Kinh Thi có nói: “Thi cưu tại tang, kỳ tử thất hê. Thực nhân quận . 
tử, kỳ nghi nhất hề, kỳ nghi nhất hề, tâm như kết hễ” (Chứmn cú nó đậu, 
cành dâu, thêm đàn cu nhỏ đếm đầu bdu con. Xhụe nhân quân tử sắt SƠII, 
trước sau như một há tròn mỗi 0au, trước sau một dạ chăng thau, như gắn 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN..- 41 





cái tâm như nhau để nuôi bảy con. Người quân tử dùng lễ nghĩa như 
nhau để dưỡng dục vạn vật. Một lòng có thể phụng sự trăm Vua, mà 
trăm tấm lòng (/răm tư tưởng) không thể phụng sự một Vua là có ý nói 
điều này. 


Có thơ khen rằng: 

Mang Mão chi thê 

Ngũ tử hậu mẫu 
Từ huệ nhân nghĩa 

Phù dưỡng giả tử 

Tuy bất ngô ái 
Quyền quyền nhược thân 

Kế mẫu nhược tư 

Diệc thành khả tôn 


Tạm dịch: 

Vợ của Mang Mão 

Mẹ kế năm con 
Hiền từ nhân nghĩa 

Nuôi dưỡng con chồng 

Tu không tiêu trình 

Vẫn coi con đẻ 

Mẹ kế như uậu 
Đứng được tôn kính 


ì 
| 
+ 
s 
Ị 


= ⁄4 


j 


42._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TÊ ĐIÊN TẮC MẪU 


Tề Điền Tắc mẫu là mẹ của Điền Tắc nước Tề. Khi Điển Tắc làm 
Tể Tướng nước Tề nhận hối lộ của thuộc hạ hai ngàn lượng. vàng. Ông 
đem vàng về dâng cho mẹ. Mẹ nói: “Cơn làm Tể Tướng ba năm rồi, bổng 
lộc chưa bao giờ nhiều như thế. Chẳng nhẽ là nhận uàng của thuộc hạ! Số 
0ìồng niầU rốt cuộc là từ đâu mmà có?”. Điền Tắc trả lời mẹ: “Như lời mẹ nói, 
là con nhận của thuộc hạ”. 


Mẹ ông nói: “Mẹ nghe nói người trí thức luôn nghiêm khắc tu dưỡng 
bửn thân, tự trọng 0à giữ mình trong sạch, không tù tiện lấu những thứ của 
cải của người khác. Họ trong sáng 0ô tư, không làm những chuuện lừa dối. 
Tâm không bao giờ nghĩ tới những tiệc bất nghĩa, trong nhà không bao giờ 
có những thứ của cải bất nhân bất nghĩa. Lời nói 0à uiệc lầm phải như nhau, 
trơng lòng uới bỀngoài phải tương đồng. Naụ Vua đã cho cơn làm quan, ban 
cho nhiều bổng lộc. Lời nói 0à uiệc làm phải nhì nhau thì mới có thể báo đáp 
sự tín nhiệm của Vua. Kẻ làm bề tôi phổi phụng sự Vua của họ, giống như 
con cái phụng sự cha mẹ, phải tận tâm tận sức, chú trọng sự truns thành, 
không dối trá, phải tận trung uới Vua, cho dù chết cũng phải làm theo lệnh 
Vua, phải liêm khiết công tình chính trực mới không có tai họa. Hiện nay, 
cơn lại làm điều ngược lại. Làm như 0uậu là xa lánh uới trung thành. Làm bề 
tôi mà không thể tận trung thì giống như làm con mà bất hiếu. Thứ tài sản 
bất nghĩa nàu không phải là thứ ta cần. Đứa con bất hiếu cũng không phi là 
cơn ta. Cơn hấu đi đi”. 


Điền Tắc nghe xong thì vô cùng xấu hổ, liền đem trả lại toàn bộ số 
vàng ấy, còn lập tức đến triều đình tự thú nhận lỗi lầm, thỉnh cầu nhà 
Vua xử phạt. Tê Tuyên Vương nghe xong, hết sức tán thưởng nghĩa 
khí và đạo đức của mẹ Điền Tắc. Vì vậy, Vua xá tội cho Điển Tắc, vẫn 
cho làm Tể Tướng và ban thưởng cho mẹ của Điền Tắc. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Điền Tắc liêm khiết lại giỏi việc giáo dục. 


Kinh Thi có câu: “Bỉ quân tử hê. bất tố tôn hể” (Người quân HH tử kia, 
không thể ngồi không mà ăn), ý nói đến việc không công laø mà ân 
bồng lộc, thì người quân tử sẽ không làm, huống chi là việc nhận tiền 
của người khác hối lộ. | ^“§ a2 


- 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 43 





Có thơ khen rằng: 


Điền Tắc chi mẫu 
Liêm khiết chính trực 
Trách tử thụ kim 
Dĩ vi bất đức 
Trung hiếu chỉ sự 
Tận tài kiệt lực 
Quân tử thụ lộc 
Chung bất tố thực 


Tạm dịch: 


Mẹ của Điền Tắc 
Liêm khiết chính trực 
Trách con nhận uàng 

Cho là bất đức 
Những tiệc trung hiếu 
Tận tâm tận sức 

Quân tử nhận lộc 

Không thể ăn không 


xí 








QUYỂN II 
HIẾN MINH TRUYỆN 


Duy bậc Hiền mình 
Liêm chính đúng cách 
Hành động có mực 
Nói thành uăn chương 
Hiểu rõ sự lú 
Biết giềng mối trên đời 
Cư xử theo pháp độ 
Trọn đời không gặp tai họa 
Bậc Hậu Phi mà học theo 
Ắt sẽ được tên tuổi rõ rầng 





\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





si. 
" 


= ` j 


45 


PHỤ NỮ TÓT 
THIÊN HẠ AN 


“Hài hòa xã hội, 
bắt đâu làm từ 








EHU TUYÊN &HữØNG HẬU 


Khương Hậu, vợ Vua Chu Tuyên Vương là con gái của Tế Hầu. 
Bà hiền lành đức hạnh. Bà không nói những việc không hợp lễ nghĩa, 
không làm những hành vi không hợp lễ nghĩa. Chu Tuyên Vương 
từng ngủ sớm dậy muộn. Phu Nhân thức dậy đã lâu mà Vua chưa ra 
khỏi phòng, bỏ bê việc triều chính. Khương Hậu cởi bỏ trâm cài đầu và 
khuyên tai rồi đến cung Vĩnh Hạng đợi phạt. Bà sai Phó mẫu (nữ gia 
sư) thông báo với Chu Tuyên Vương rằng: “Thiếp bất tài. Cái tâm dâm 
loạn quá độ của thiếp đã biểu hiện ra ngoài, cho nên mới để Đại Vương mất 
hết lễ nehi mà bỏ bê uiệc triều chính, từ đó mà để cho người ta thấu rằng Đại 
Vương do sau đắm sắc đẹp mà quên đi đức hạnh. Nếu thích sắc đẹp thì nhất 
định sẽ thích xa hoa, từ đó đâu rẫu dục uọng. Đâu là nguyên nhân dẫn đến 
tai họa. Suu cứu nguồn cơn của tai họa là từ thiếp mà ra. Mong Đại Vương 
hấu trị tội của thiếp!”. Chu Tuyên Vương nghe xong bèn nói: “Quả Nhân 
không có đức hạnh. Nguyên nhân thực sự là do bẩn thân trẫm, không phải 
lỗi của Phu Nhân”. Thế rồi, Vua sai tùy tùng đưa Khương Hậu về hậu 
cung, và từ đó siêng năng việc triều chính. Hàng ngày, Chu Tuyên 
Vương sáng sớm thượng triều, tối muộn mới bãi triều, cuối cùng trở 
thành vị Vua trung hưng nhà Chu. 


Bậc quân tử nói: Khương Hậu có uy nghi lại có đức hạnh. Căn cứ 
theo lễ nghĩa, Hậu Phi hâu hạ Vua phải lấy ánh sáng của ngọn nến 
dẫn đường. Khi đến nơi Vua ở, tắt nến vào phòng, cởi bỏ triều phục, 
thay quần áo lót, sau đó tiến vào hầu hạ Vua. Sau khi gà gáy, nhạc sư 
đánh trống báo trời sáng. Gà gáy sáng thì Hậu Phi dậy mặc lại trang 
phục và rời đi. 


Kính Thi có câu: “LI/ nsh ức ức, đức âm trật trật” (LUụ nshi nghiêm 
cẩn, tăm tiếng bên lâu), lại có câu: “Thấp tang hữu a, Kù điệp hữu u. Ký kiến 
quân tủ, Đức âm khổng giao! “( Cây dâu ở chỗ thấp xinh. Lá thì đen mướt dẫu 
cành tốt tươi. Gặp trang quân ¡ tử ấu rồi. Được nghe tăm tiếng của người bên 
lâu). Người phụ nữ dùng sắc đẹp bày tỏ sự thân mật, dùng đạo đức 
để củng cố giang sơn. Đức hạnh của Khương thị có thể nói là .— 
vững chắc. Ẳ 


Có thơ khen rằng: ^^ 
Gia từ Khương tậu L{ 
Quyết đức khổng hiển 
Do lễ động tác \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 47 





Tạm dịch: 


Khuông phối Chu Tuyên 
Dẫn quá thôi nhượng 
Tuyên Vương ngộ yên 

Túc dạ sùng đạo 
Vi trung hưng quân 


Khen cho Khương Hậu 
Đúc hạnh hiển thục 
Hành động theo lễ 
Làm uợ Chu Tuyên 
Tự tình nhận tội 
Lầm Vua tỉnh ngộ 
Nsàu đêm sùns đạo 
Thành Vua trung hưng 


48. PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TẾ HÖÀN VỆ EEi 


Vệ Cơ là con gái của Vệ hầu, là phu nhân của Tề Hoàn Công. Hoàn 
Công tính tình phong lưu, yêu thích âm nhạc của hai nước Trịnh, Vệ, 
thích mỹ nữ của hai nước Trịnh, Vệ, cho rằng phụ nữ của hai nước 
cũng giống với âm nhạc của họ, đều dùng để hưởng lạc. Để sửa đổi 
thành kiến của Tế Hoàn Công, Vệ Cơ kiên quyết tỏ ý không nghe âm 
nhạc của quê hương, không lấy sắc đẹp và tài múa để lấy lòng Vua. 
Tê Hoàn Công cũng không trách phạt, ngược lại bị sự khác người của 
bà hấp dẫn. 


Hoàn Công trọng dụng Quản Trọng, Ninh Thúc, giúp cho nước 
Tề càng ngày càng phát triển. Cho nên, Chư Hầu đều đến triều kiến, 
nhưng chỉ có nước Vệ không đến. Hoàn Công không vui bèn cùng 
Quản Trọng thương lượng việc thảo phạt nước Vệ. Sau khi Tề Hoàn 
Công bãi triều lui về hậu cung, Vệ Cơ quan sát sắc mặt của Hoàn Công 
liền tháo trâm cài đầu và khuyên tai, tháo bỏ đồ trang sức đi đến sảnh 
lớn lạy hai lạy mà nói: “Thiếp nguyện xin được tạ tội thau cho nước VỆ”. 
Tê Hoàn Công nói: “Trẫm uới nước Vệ không có gì. Sao ái khanh lại phải tạ 
tội cho nước Vệ?”. Vệ Cơ đáp: “Thiếp nghe nói: Vua có ba sắc mặt. Sắc mặt 
oui 0ẻ biểu lộ sự cao hứng là sắc mặt rượu tiệc. Sắc tặc im lặng âm u kừùm 
nén, khẳng định là sắc mặt tai họa chết chóc. Đâu rẫu sự tức giận, tay chân 
múa mmawlà sắc mặt của người muốn đi đánh chiếm. Hôm mau, thiếp thấu 
Hoàng Thượng dơ ta múa chân, sắc mặt nghiêm nghị, tiếng nói cao 0út, 
xem ra Ú tại nước Vệ. Do uậu, thiếp mới xin thỉnh tội”. Hoàn Công nghe 
xong bèn hứa không công đánh nước Vệ nữa. 


Ngày hôm sau thượng triều, Quản Trọng bước lên nói: “Thẩn thất 
hôm nau Hoàng Thượng lâm triều lại khiêm cung mà hơi thở ôn hòa, lời nói 
cũng ổn định, xem ra không có ú thảo phạt, chắc là muốn bỏ qua cho nước Vệ 
rồi”. Hoàn Công đáp: “Khanh nói rất đúng!”. 


Thế là Tê Hoàn Công lập Vệ Cơ làm Phu Nhân, gọi Quản Trọng 
làm Trọng phụ, còn nói: “Phụ Nhân quản lú bên trong, Quản Trọng quản 
lú bên ngoài thì cho dù Trẫm có ngu đân, cũng đủ để đứng uững froNg Hiên 
hạ”. › 


—_:, 


- 


Bậc quân tử nói: Vệ Cơ giữ chữ tín lại có đức hạnh. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 49 





Kinh Thi có câu: “Triển như chỉ nhân hề, bang chỉ á1 dã” ( Thể hiện như 
nàng ấu, người cơn sái đất Vệ) 


Có thơ khen rằng: 


T Hoàn Vệ Cơ 
Trung khoản thành tín 
Công háo dâm nhạc 
Cơ vi tu thân 
Vọng sắc thỉnh tội 
Hoàn Công gia yên 
Quyết sứ trị nội 
Lập vi Phu Nhân 
Tạm dịch: 


Tề Hoàn Vệ Cơ 
Trung thành tín nsh1a 
Công mê âm nhạc 
Cơ uốn tu thân 
Nhìn mặt thỉnh tội 
Hoàn Công tín nhiệm 
Cho quản nội chính 
Lập thành Phụ Nhân 


` “⁄4\ 3 
ì 


| 
| 


50.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TẤN VĂN TÊ KHHØNG 


Tề Khương là Tôn Nữ của Tê Hoàn Công, là phu nhân của Tấn 
Văn Công. Lúc đầu, cha của Văn Công là Hiến Công lấy Ly Cơ. Ly 
Cơ dùng lời gièm pha giết hại Thái Tử Thân Sinh. Văn Công là Công 
Tử đương thời, tên gọi Trùng Nhĩ, cùng với Cữu Phạm bỏ trốn sang 
nước Địch. Sau này khi đến nước Tề, Tế Hoàn Công đã gả Tôn Nữ 
cho Trùng Nhĩ, đối xử vô cùng trọng hậu, còn ban cho hai mươi cỗ xe 
ngựa. Trùng Nhĩ có được cuộc sống như này bèn quyết tâm ở lại nước 
Tê. Trùng Nhĩ nói: “Đời người chẳng qua là ham muốn an nhàn mà thôi, ai 
còn có thê neh1 đến uiệc khác”. Từ Phạm (tức Cữu Phạm, là cậu của Trùng 
Nĩï) biết Trùng Nhĩ muốn ở lại nước Tề, muốn Trùng Nhĩ lên đường 
nhưng lại sợ Trùng Nhĩ không nghe nên cùng với tùy tùng bàn bạc 
chuyện rời đi ở vườn dâu. 


Khi đó, người tiểu thiếp nuôi tăm của Trùng Nhĩ ở đó. Người tiểu 
thiếp đem chuyện này báo cho Tế Khương. Tê Khương lập tức giết chết 
người tiểu thiếp rồi nói với Trùng Nhĩ rằng: “Những người tùu tầng của 
chàng bàn iệc để chàng rời nước Tê. Thiếp đã diệt trừ người biết uiệc nàu. 
Chàng nhất định phải nghe theo lời của họ, không thể chân chừ do dụ, nếu 
chân chừ do dự sẽ không giữ được tính mạng của mình. Từ khi chàng rời khỏi 
nước Tấn thì nước Tấn không có nsàu nào được bình yên. Xem ra trời không 
muốn diệt nước Tấn, mà người có được nước Tấn chẳng phải chàng thì là ai, 
chàng phải cố gắng lên! Ông trời đang dõi theo chàng, nếu chàng chân chữ 
do dự thì nhất định sẽ có sơ suất”. Trùng Nhĩ nói: “Tan sẽ không nehe lời họ 
mà rời xa nước Tề. Ta đã hạ quuết tâm ở lại nước TẾ”. 


Tê Khương nói: “Không thể như uậu! Chu thi có câu: “Tân tân chỉnh 
phu, mỗi hoài mmị cập” (Hàng ngàu có rất nhiều người đang cố gắng mà còn 
sợ không đạt được tục đích). Cho dù hàng nnsàU uiễn chinh cờn e là khó đạt 
được mục đích, huống hồ ham mmuốn an nhần. Sao có thể thực hiện lú tưởng! 
Người mà không theo đuổi lý tưởng, sao có thể đạt được lú tưởng! Họa hoạn 
sẽ không kéo dài, chàng nhất định sẽ có được nước Tấn”. 


Trùng Nhĩ không nghe. Thế là, Tế Khương âm thâm bàn bạc Với 
Cửu Phạm, chuốc rượu cho Trùng Nhĩ thật say rồi vực lên xe,âm thầm 
đi khỏi nước Tề. Khi Trùng Nhĩ tỉnh rượu )§ cầm giáo đuổi theo Cửu. 
Phạm mà rằng: “Nếu như uiệc thành thì thôi, tòn nếu không thành thì ta tố 
ăn thịt của ngươi cũng không hết giận!”. Thế Ôi, Trùng Nhĩ lên đường; 
đi qua các nước Tào, Tống, Trịnh; Sở, cuối cùng đến nước Tần. Tần 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN..- 51 


Ị 





Mục Công xuất binh giúp Trùng Nhĩ trở về nước Tấn. Người nước Tấn 
giết chết Hoài Công rồi lập Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ trở thành Tấn Văn 
Công. Sau khi trở về nước, Tấn Văn Công nghênh đón Tê Khương đến 
nước Tấn và lập thành Phu Nhân. Thế rồi, Văn Công xưng bá thiên hạ, 
trở thành minh chủ của các nước Chư Hầu. 


Bậc quân tử nói: Tê Khương thuần khiết mà không khinh nhờn, có 
thể lấy điều thiện để bồi dưỡng người quân tử. 


Kinh Thi có câu: “Bỉ mỹ mạnh khương, khả dữ ngụ nsôn” (Người con 
gái xinh đẹp kia, có thể bàn uiệc đại sự uới người) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Tê Khương công chính 
Ngôn hạnh bất đãi 
Khuyến miễn Tấn Văn 
Phản quốc vô nghi 
Công Tử bất thính 
Khương dữ Phạm mưu 
Túy nhỉ tải chi 
Tuất thành bá cơ 


Tạm dịch: 


Tê Khương công chính 
Ngôn hạnh không sơ suất 
Khuuến khích Văn Công 

Về nước không sai 
Văn Công không nshe 
Chuốc sau chở đi 
Sau thành bá nghiệp 


s ⁄⁄4ì 
Ũ 
"=5 


j 


52... PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TÂN ME EÔNG Ed 


Mục Cơ là Phu Nhân của Tân Mục Công, là con gái của Tấn Hiến 
Công, là chị gái ruột của Thái Tử Thân Sinh, là chị em cùng cha khác 
mẹ với Tấn Huệ Công. Mục Cơ hiền lành lại nhân nghĩa. Sau khi Tấn 
Hiến Công giết chết Thái Tử Thân Sinh, lại trục xuất các Công Tử. Huệ 
Công là Công Tử Di Ngô, khi đó chạy trốn sang nước Lương. Sau khi 
Hiến Công chết, Công Tử Di Ngô được nước Tần lập lên làm Vua. Khi 
Công Tử Di Ngô vừa mới lên ngôi, Mục Cơ bảo Công Tử Di Ngô tiếp 
nhận những Công Tử bị trục xuất mà rằng: “Gia tộc của Đại Vương là 
sốc rễ của quốc gia”. Huệ Công tuyệt nhiên không nghe theo, sau lại 
ngấm ngầm nhận tặng vật của nước Tần. Nước Tấn bị mất mùa bèn 
vay lương thực của nước Tần, nước Tần liền cho nước Tấn. Đến khi 
nước Tần bị mất mùa đi vay lương thực của nước Tấn nhưng nước Tấn 
không cho. Thế là nước Tân khởi binh đánh Tấn, sau bắt được Vua 
nước Tấn mà khải hoàn. 


Tần Mục Công nói: “Hãy quét dọn tông tiếu của Tổ tiên! Trẫm sẽ để 
cho Tổ tiên gặp Vua nước Tấn”. Mục Cơ biết chuyện bèn cùng với Thái 
Tử Oánh, Công Tử Hoằng và con gái Giản Bích mặc tang phục, dưới 
chân để củi khô mà nghênh đón và nói với Mục Công rằng: “Trời xanh 
giáng họa để cho Vua hai nước không chung sống hòa thuận mà dấu binh 
thảo phạt. Thiếp được gả đến nước Tẩn xa xôi làm tù nữ, mà lại không thể 
để cho Vua hai nước hiểu nhau, do đó làm nhục sứ mệnh của Vua hai nước. 
Nếu nh buối sáng Vua nước Tấn đến thì buổi chiểu thiếp sẽ chết, mons bệ 
hạ suy xét uiệc nầy “. 


Tần Mục Công cảm thấy rất bất an, thế là tạm dừng chân ở Linh 
Đài. CácQuan Đại Phu thỉnh cầu cùng đưa Vua Tấn về. Tân Mục Công 
nói: “Bắt được Vua nước Tấn uốn là trở uê trong chiến thắng, mà hiện na 
có lẽ là uề trong đám tang. Lầm như uậu có ích gì!“. Thế là, Tần Mục Công 
đối đãi với Tấn như khách, lấy lễ trọng hậu để ban tặng rồi thả Vua 
nước Tấn về. 


Sau khi Mục Cơ mất, em trai của bà là Trùng Nhĩ đến ñước Tần. 
Nước Tần đưa Trùng Nhĩ về nước Tấn, sau này trở thành Tấn Văn f 
Công. Thái Tử Oánh nghĩ đến ân tình của mẹ, khi tiễn người cậu có. 
làm thơ rằng: “Ngã tống cữu thị, Viết chí VỊ Dương, Hà dĩ tặng chỉ? hổ 
xa thặng hoàng” (Cậu đi quyến luyến ta đưa, tiễn-‹đưa mãi đến bên bờ VỊ 
Dương. Lấy chỉ làm chút lễ thường, cỗ xe uới bốn nrgtln uàng xin dâng). 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 53 





Bậc quân tử nói: Đúng là mẹ hiền sinh con hiếu. 


Kinh Thi có câu: “Kính thận uụ nghi, duy dân chị tắc” (Cung kính cẩn 
thận có uụ nehi là phép tắc để trị dân), Mục Cơ là như vậy. 


Có thơ khen rằng: 


Tạm dịch: 


j 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


Tần Mục Phu Nhân 
Tấn Huệ chỉ tỉ 
Tần chấp Tấn quân 
Phu nhân lưu thế 
Thống bất năng cứu 
Nãi tương phó tử 
Mục Công nghĩa chi 
Toại thích kỳ đệ 


Phu Nhân Tẩn Mục 
Chị sái Tấn Huệ 
Tân bắt Vua Tấn 
Phụ Nhân tơi lệ 

Xót không cứu được 

Đành tìm cái chết 
Mục Công cảm động 
Thủ em trai Mục Cơ 








SỬ TRANG PHÀN Eữ 


Phàn Cơ là Phu Nhân của Sở Trang Vương. Sau khi lên ngôi, Sở 
Trang Vương thích săn bắn. Phàn Cơ nhiều lần can gián không được, 
bèn quyết không ăn thịt cầm thú. Từ đấy, Vương sửa đổi, chuyên việc 
chính sự hơn. Vương thường vì việc triều đình mà bỏ bê ăn uống. Phàn 
Cơ tự đến điện hỏi: “Vì sao Đại Vương bỏ Ùê Ăn uống? Chẳng nhẽ không 
đói, không mệt ạ?“. Sở Vương nói: “Cùng người hiển nói chuuện thì không 
biết đói, không biết mệt”. Phần Cơ nói: “Người hiền mà Đại Vương nói là 
ai 0ậy?”. Sở Vương lại đáp: “Là Neu Khâu Tử”. Phàn Cơ nghe xong bịt 
miệng mà cười. Sở Vương hỏi: “Vì sao lại cười?”. Phàn Cơ bèn đáp: 
“Neu Khâu Tử hiên thì có hiển, nhưng trung thì chưa chắc”. 


Sở Vương hỏi: “Sao lại oậy?”. Phàn Cơ bèn đáp: “Thiếp hâu hạ 
Quân Vương ngót cũng 11 năm, đã từng sai người đến khắp các nước 
Trịnh, nước Vệ, cũng là để kiếm hiển nữ hầu hạ Quân Vương. Nay 
người hiển hơn thiếp có hai người, ngang thiếp có bảy người. Chẳng 
nhẽ thiếp không muốn được Quân Vương sủng ái một mình thiếp sao! 
Thiếp thường nghe nói: “Đườns thượng kiêm nữ, sở đĩ quan nhân năng 
dã” (Sảnh lớn nhiều người nữ, có thể quan sát được ai là người hiền). Thiếp 
không thể lấy chuyện tư át chuuện công, luôn muốn để cho Quân Vương 
trơng đám đông Phi Tân nàu biết được người nào là người hiển đức. Ngu 
Khâu Tử làm Tế Tướng đã hơn 10 năm, tiến cử không phải đệ tử thì cũng anh 
em trong gia tộc. Thiếp chưa từng nghe nói tiến cử người hiển tài, cũng chưa 
từng thấu truất phế kẻ bất tài. Có lẽ đâu là che dấu Quân Vương ngăn chặn 
đường tiến của người hiển tài. Biết nhân tài mà không tiến cử là bất trưng; 
không biết ai hiền mà tiến cử là không sáng suốt. Cho nên, sau khi nshe Quân 
Vương nói, thiếp thấu buôn cười. Không phải là chuuện bình thường saol”. 
Sở Vương nghe xong rất vui. 


Ngày hôm sau, Sở Vương nói lại lời của Cơ với Khâu Ngu Tử. 
Khâu Ngưu Tử hốt hoảng mà không đáp lại được. Sau khi về nhà, Khâu 
Ngu Tử liền tiến cử Tôn Thúc Ngao. Và Sở Vương cho làm Lệnh Doãn 
(Tể Tướng). Sau ba năm nước Sở dưới sự quản lý của Tôn Thúc Ngao, 
Sở Trang Vương, trở thành bá chủ thiên hạ. Sách sử Sở có viết: “Tiăig 
Vương xưng bá, ấu là có công của Phàn Co”. 


<ằ. 


Kinh Thi có câu: “Đại phu túc thối, 0ô lộ quân lao” (Quan Đại Phụ | 


hãy sớm lui oê để khỏi khiến Vua phải lao nhọc tề chính sự). Chữ “quân” ở 
đây là chỉ nữ quân. Lại nói: “On cưng triễu tịch, chập sự hữu khác” (Sớm 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 55 





NỲ 
tôi ôn hòa lại cung kính, cân thận hành sự) là nói điều này 


Có thơ khen rằng: 


Phàn Cơ khiêm nhượng 

MI hữu tật đố 
Tiến tiến mỹ nhân 

Dữ kỷ đồng xử 
Phi thứ Ngu Khâu 

Tế hiền chi lộ 
Sở Trang dụng yên 
Công nghiệp toại bá 
Tạm dịch: 


Phàn Cơ khiêm nhượng 
Không chút đố kụ 
Tiến cử mỹ nữ 
Cùng mình 0ui sống 
Châm biếm Ngụ Khâu 
Sở Trang nghe theo 
Lấu được bá nghiệp 


“8 7 - ` 


| 
| 


56.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








EHU NAM EHI THÊ 


Chu Nam Chỉ Thê là vợ của Chu Nam Đại Phu. Chồng của bà 
phụng mệnh đi cải tạo đất, quá thời hạn mà chưa thể về. Người vợ sợ 
chồng buông lỏng việc nước, bèn kể với hàng xóm những lời trước đây 
đã nói với chồng: “Đất rước nhiều sian khó, nhất định phải tận tâm tận sức 
làm uiệc ì đất nước, đừng oán trách gì, để cho cha mẹ cảm thất lo lắng. Ngàu 
xưa, Vua Thuấn câu cấu ở núi Lịch Sơn, đánh cá ở Lôi Trạch, làm gốm ở Hà 
Tân, đều không phải là những 0uiệc của Vua Thuấn. Tuụ nhiên, Vua Thuấn 
uẫn bằng lòng làm những uiệc nàu để nuôi sống cha mẹ. Trong tình trạng 
nhà nghèo, cha mẹ già cả thì không thể chọn lựa quan chức mà ra làm quan, 
nghèo đến mức phải tự mình đi gánh nước, giã gạo thì không thể chọn 0ợ đẹp 
để cưới. Cho nên mới nói khi cha mẹ còn sống thì iệc nhỏ có thể đông hành 
uới thời thế, nhưng không thể thẹn uới nghĩa lớn. Nguyên nhân làm như oậu 
là để không sặp phải tai họa mà thôi. Chim Phượng Hoàng không sa lưới, Kỳ 
Lân không sa bẫu, Giao Long không đến nơi đầm cạm là lấy cái trí lực, cái biết 
của mmuông thú để tránh tai họa, huống hồ là con người? Sinh ra trong thời 
loạn không thể làm theo chánh đạo, đạt lẽ thường. Dưới sự áp búc của bạo 
ngược, thậm chí không thể làm điều nhân nghĩa mà lại ra lầm quan, nguuên 
nhân là bởi 0ì cha mẹ còn sống”, thế là làm thơ rằng: 


“Phường ngự sanh 01 
Vương thất như hủy 
Tuụ tắc như hủ 
Phụ mẫu khổng nhĩ” 
Tạm dịch: 


Cá mè đuôi đỏ thương ôi 
Việc Vua lửa cháu dâu sôi khác sì 
Dâu sôi lửa cháu thôi thì 
Gần cha gẩn mẹ lo gì mà lo 


Đây là bởi vì bất đắc dĩ. Do vậy bậc quân tử biết vợ của Chu Nam 
giỏi việc chỉnh sửa chồng. ›àŸˆ 


¬tv 


Có thơ khen rằng: 


CN 
— ` \\/ 


Chu Đại Phu thê 
Phu xuất trị thổ 
Duy giới vô đãi. .⁄\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 57 





Miễn vi phụ mẫu 
Phàm sự viễn lự 
Vị thân chi tại 
Tác thơ phường ngư 
Dĩ sắc quân tử 


Tạm dịch: 


Vợ Chu Đại Phu 
Chồng đi cải tạo đất 
Duy chỉ dặn đò 
Không chếnh mảng uiệc 
Gắng 0ì cha mẹ 
Việc phải nhìn xa 
Cha mẹ còn sống 
Làm thơ cá mè 
Dặn nsười quân tử 








TỐNG BÀØ Nữ TÔNG 


Nữ Tông là vợ của Bào Tô nước Tống. Bà hầu hạ mẹ chồng vô 
cùng chu đáo. Bào Tô làm quan ở nước Vệ ba năm và ở bên ngoài 
lại lấy thêm một người vợ. Sau khi Nữ Tông biết được thì hầu hạ mẹ 
chồng càng cung kính hơn. Khi có người thường qua lại nước Vệ, Nữ 
Tông bèn hỏi thăm tin tức của chồng lại còn tặng lễ vật vô cùng trọng 
hậu cho người vợ ở bên ngoài của chồng. Chị của Nữ Tông nói với bà: 
“Em có thế rời khởi cái nhà nàu rồi”. Nữ Tông hỏi: “Tại sao oậu ạ?“. Người 
chị nói: “Chồng em ở bên ngoài thích người khác. Tại sao em phải tiếp tục ở 
lại đây?”. Nữ Tông nói: “Người phụ nữ một khi đã xuất giá thì không thể 
thau đối, cho dù chỗng chết cũng không thể tái siá, phải mặc tang phục, kéo 
tơ tăm, dệt uải may áo để phụng dưỡng bên nhà chồng, chuẩn bị rượu ngọt, 
chuẩn bị cơm canh để phụng dưỡng cha mẹ chông. Người phụ nữ lấy sự 
chung thủu làm trinh tiết, lấu uiệc giỏi phục tùng làm hòa thuận. Sao có thể 
chỉ giỏi uiệc hưởng thụ sự sủng ái của chồng được! Nếu như lấy lòng ham 
muốn tà hạn chế sở thích của chồng, em không biết điều nàu tốt ở điểm nào. 
Theo lễ nehi: Thiên Tử có thể có thê thiếp 12 người, Chư Hầu có thể có chín 
người, Khanh Đại Phu có thể có ba người, kẻ sĩ có thể có hai người. Hiện nau, 
chồng em là một kẻ sĩ, có hai người thê thiếp chẳng phải là hợp lý sao! Hơn 
nữa, người phụ nữ có bả điều cấm kụ khi phạm phải thì sẽ bị đuổi khởi nhà 
chồng, mà nam giới lại không có điều cấm kụ nào để bị đuổi đi. Bảu loại phép 
tắc bị đuổi ra khỏi nhà thì ghen tuông xếp thứ nhất. Những thứ như dâm 
loạn, trộm CẮP, lắm điều, neo Tiạn, không con, có ác tật đều đứng sau hen 
tuông. Chị không dạu em lễ nghi oợ chồng chung sống uới nhau lại truốn em 
làm những hành ơi bị đuối khỏi nhà chồng. Sao em có thể làm như 0ậu q1”, 
thế là không nghe lời chị gái mà hầu hạ mẹ chồng càng cung kính. 


Vua nước Tống sau khi biết việc này đã biểu dương bà trong làng 
xóm, ban cho bà danh hiệu Nữ Tông. 


Bậc quân tử thấy rằng Nữ Tông khiêm tốn lại biết lễ nghĩa. 


Kinh Thi có câu: “Lệnh nghi lệnh sắc, tiểu tâm dực dực, cổ luuấn thị 
thức, uụ nghỉ thị lực” (Ý nói mặt màu tươi tắn, cẩn thận dè dặt, tuâM thử lễ 
ñnshïa) là nói điều này. › 

Có thơ khen rằng: \ L/ 

Tống Bào Nữ Tông ì 
Hiếu lễ tri lý \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 59 





Tạm dịch: 


Phu hữu ngoại thê 
Bất vi biến kỷ 
Xưng dẫn phụ đạo 
Bất thính kỳ tự 
Tống công hiển chỉ 
Biểu kỳ lư lí 


Tống Bào Nữ Tông 
Hiếu lễ hiểu biết 
Chồng có 0ợ bên ngoài 
Cũng không đối thay 
Viện dẫn đạo làm 0ợ 
Không nghe lời chị 
Tống Công khen ngợi 
Biểu dương làng xóm 








TẤN TRIỆU THÔI THÊ 


Vợ Triệu Thôi nước Tấn là con gái của Tấn Văn Công, tên hiệu là 
Triệu Cơ. Khi xưa, lúc Tấn Văn Công còn là Công Tử, cùng với Triệu 
Thôi chạy trốn sang nước Địch. Người nước Địch tặng hai người con 
gái là Thúc Ngỗi và Quý Ngỗi cho Công Tử. Văn Công để cho Thúc 
Ngỗi làm vợ Triệu Thôi và sinh được Triệu Thuẫn. Sau này, khi trở về 
nước Tấn, Tấn Văn Công lại đem con gái của mình gả cho Triệu Thôi, 
sinh được Triệu Nguyên, Triệu Đồng, Triệu Bình, Triệu Quát, Triệu 
Lâu, Triệu Anh. Triệu Cơ khuyên Triệu Thôi đón Triệu Thuẫn và mẹ 
về cùng sống chung. Triệu Thôi kiên quyết từ chối nói rằng không 
dám làm như vậy. Triệu Cơ nói: “Như uậu không được! Nếu như được sự 
ân súng mới mmà quên người cũ là bỏ nslữa. Thích nsười mới tà xem thường 
người cũ là oô ơn. Trong lúc khó khăn cùng người ta chịu khổ cực, sau khi 
phú quú lại không nhớ đến là 0ô lễ. Hiện naụ chàng bỏ hết ba thứ nàu thì sao 
có thể sai khiến được người khác! Cho đà là thiếp cũng không thể theo hầu. 
Kinh Ti không phải có nói: Thái phong thái phĩ, uô dĩ hạ thể, đức â âm mạc 0I, 
cập HH1 đồng tử (Đi hái rau phơng, rau phủ, không niên câu niệ 0ì cấi rê ô ( chẳng 
oì cái rễ dở mà bỏ đi cái cọng ngon. Tiếng tốt không bao giờ trái nghịch, để ở 
uới chàng cho đến lúc cùng chết một lượt). Cùng người ta trải qua gian khổ, 
cho dù có chút lỗi lầm còn cùng Sống cùng chết không xa lìn. Huống. hồ là tên 
øui bên isười mới mà lại quên đi isười cũI Kinh Thị lại có câu: Yến nhĩ tân 
hôn, bất ngã tiết dĩ (Chàng oui duyên mới mặn rnà, cho em chẳng sạch để xa 
nhau đành). Đâu là lời lẽ đau thương nói thay cho người cũ. Chàng đi đón 
họ, không niên CÓ THỚI HỚI cũ”. 


Triệu Thôi bèn đồng ý và đón Triệu Thuẫn và Thúc Ngỗi về. 
Triệu Cơ thấy trong mấy đứa con thì Triệu Thuẫn có tài năng nhất, 
bèn cầu xin lập Triệu Thuẫn làm con đích tử, còn ba đứa con trai của 
bà ở dưới Triệu Thuẫn, còn nhường ngôi chính thê cho Thúc Ngỗi, 
đặt mình đứng dưới Thúc Ngỗi. Sau này khi Triệu Thuẫn trở thành 
chính khanh, đều ghi nhớ ân tình Triệu Cơ khiêm nhượng, cầu xin 
hộ Thành Công cho hai con của Triệu Cơ làm Công Tộc Đại Phu, còn 

“Đại Vương là ái tứ của Cơ THị. Không có Cơ Thị thì thân chăng qua là 
nà Tigười nước địch. Sao có được địa 0ị như isàu nay!”. Tấn Thành Côñg 
chuẩn y lời thỉnh câu của Triệu Thuẫn. Do vậy, Triệu Bình, Triệu Di 
trở thành Công Tộc Đại Phu. | ¬1 1ó 


Bậc quân tử nói: Triệu Cơ khiêm cung lại biết khiêm nhượng. 
\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.. 61 





Kinh Thi có câu: Ôn ôn cung nhân, duy đức chỉ cơ (Người ôn hòa 
cưng kính là nên tảng của đức hạnh), là để nói Triệu Cơ. 


Có thơ khen rằng: 


Triệu Thôi Cơ Thị 
Chế hạnh phân minh 
Thân tuy tôn quý 
Bất đố thiên phòng 
Cung sự Thúc Ngỗi 
Tử Thuấn vi tự 
Quân tử mỹ chi 
Quyết hành khổng bị 


Tạm dịch: 


62 


Vợ của Triệu Thôi 
Quy chế phân mmính 
Thân tuụ tôn quý 
Khôns ghen uợ củ 
Hầu hạ Thúc Nsỗi 
Lập Thuẫn nối dõi 
Quân tử khen ngợi 

Hành 0i hoàn 1rỹ 


ý Số, 


j 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








ĐÀ ĐÁP TỬ THÊ 


Đào Đáp Tử thê là vợ của Đại Phu Đào Đáp Tử. Đáp Tử cai quản 
nước Đào ba năm. Danh dự không tốt mấy nhưng nhà thì giàu lên rất 
nhiều. Vợ nhiều lần khuyên can nhưng Đáp Tử không nghe. Đáp Tử 
ở nước Đào được năm năm thì nghỉ phép về nhà. Tùy tùng ngựa xe 
có trăm cỗ. Người trong gia tộc đều chúc mừng, riêng vợ ôm con mà 
khóc. Mẹ chồng thấy vậy vô cùng tức giận nói: “Sao lại không thức thời 
như oậu!”. Người vợ nói: “Năng lực của chồng cơn không nhiều mà lại giữ 
chức quan lớn, như 0uậu sẽ sâu tai họa. Không có công lao gì tà gia tộc hưng 
DƯỢNG ¡ là tích lãu tai IrƠNg 0ậU,. Ngày xưa, Lệnh Doãn nước Sở là Tử Văn 
trị quốc, nhà nghèo mà nước giàu. Quốc Vương kính trọng, bách tính tiêu 
mến, do uậu để lại cái phúc cho con cháu, danh tiếng của ông truyền lại đời 
sau. Hiện nau chồng của cơn lại không như uậu, ham muốn phú quú, mưu 
cầu làm quam to, bất chấp sau nàu có sâu ra tai họa hau không. Con nghe nói 
núi Nam Sơn có cơn báo đen, khi trời tra mù thì bẩu nsàu không ăn. Tại sao 
phải như '?ậu? Trơng mưa mù lầm mượt bộ lông đề nó càng đẹp hơn niên có 
thểẩn nấp mà tránh xa tai họa. Chó, lợn không chọn thức ăn, chỉ nshĩ cách uỗ 
béo bản thân chẳng qua là ngồi đợi chết mà thôi. Tiện ra, chồng con cai trị 
nước Đào. Nhà thì giàu có rỗi nhưng đất nước uẫn rất nghèo. Quốc Vương 
không kính trọng, trăm họ không yêu mến, điền báo bại 0ong ở ngaụ trước 
mắt. Hiện nau con cẩu xin cùng ới con nhỏ đi khỏi nhà”. Mẹ chồng nghe 
xong vô cùng tức giận, thế là đuổi ra khỏi nhà. 


Một năm sau, gia tộc Đáp Tử quả nhiên bị quy tội giặc cướp mà bị 
giết. Chỉ còn mẹ của Đáp Tử do đã già nên được miễn tội chết. Vợ của 
Đáp Tử liền đem con trở về phụng dưỡng mẹ chồng đến khi mẹ chồng 
hưởng hết tuổi trời. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Đáp Tử trọng nghĩa khinh tài, tuy làm 
trái với lễ phép thỉnh câu đi khỏi nhà chồng, nhưng cuối cùng cũng 
được toàn thân để thành toàn lễ nghĩa, có thể nói là có kiến thức nhìn 
xa trông rộng. 


Kinh Thi có câu: Bách nhĩ sở tư, bất như ngã sở chỉ (Ngươi Sử 
phương kế hàng trăm, chẳng bằng ta được tận tâm đi uê) ý nói là như & 


Có thơ khen rằng: \ Z 
Đáp Tử trị Đào \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 63 





Gia phú tam bội 
Thê gián bất thính 
Tri kỳ bất cải 
Độc khấp cô nộ 
Tống quyết mẫu gia 
Đáp Tứ phùng họa 
Phức quy dưỡng cô 


Tạm dịch: 


Đáp Tử cai trị nước Đào 

Nhà càng giàu có mâm cao cỗ đầu 

Vợ khuyên cũng tặc không hau 
Biết chồng không sửa tính nàu được đâu 

Khóc thâm để mẹ la râu 

Xin uê đằng ngoại tình nàu chia lụ 
Đến khi Đáp Tử họa tai 

Quay lại phụng dưỡng mẹ chồng 0ì ai 


j 


64.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








LIẾU HA HUỆ THÊ 


Liễu Hạ Huệ thê là vợ của quan đại phu nước Lỗ Liễu Hạ Huệ. 
Liễu Hạ Huệ làm quan ở nước Lỗ. Mặc dù ba lần bị bãi chức nhưng 
ông không bỏ đi mà vẫn lo lắng cho người dân, còn tích cực giải trừ tai 
họa. Vợ ông nói: “Đâu khôns phải là có sự mạo phạm saol Người quân tử có 
hai nỗi nhục. Quốc gia 0ô đạo mà trình lại tôn quý là một nỗi nhục. Quốc gin 
có đạo Trà Trình lại thấp hèn là một nỗi nhục. Hiện na SỐng trong thời loạn, 
chàng ba lần bị bãi chức mà không bỏ đi, có lẽ nỗi nhục cũng rất gần”. Liễu 
Hạ Huệ nói: “Rất nhiều dân chúng sắp gặp tai họa. Ta có thể ngồi trơ bỏ 
mặc saol Vỉ lại, họ là họ, ta là ta. Cho dù họ là những kẻ trần trụi nhưng làm 
sao có thể oấy bẩn được ta!”. Về sau, Liễu Hạ Huệ vẫn ở nước Lỗ thản 
nhiên chung sống với mọi người và thế đạo, giữ một chức quan nhỏ. 
Sau khi Liễu Hạ Huệ chết, môn nhân định viết văn tế ông. Vợ ông 
nói: “Các ngài định thuật lại đúc hạnh của chồng tôi tr! Vậu thì, các ngài 
không hiểu rõ bằng tôi”. Do vậy, bà bèn viết văn tế rằng: “Phu tử chưa 
hề khoe khoang. Lòng cứu dân của phu tử chưa hề khô cạn. Phu tử thành tín 
mà không mưu hại ai, khuất phục dịu hiền thuận theo thế tục, không cố chấp 
lại có thể xét kỹ, chịu nỗi nhục để cứu dân chúng. Đạo đúc 0ô cùng to lớn, 
cho đù ba lần bị bãi chức, cuối cùng không bị che lấp. Chàng là người quân 
tử oui 0ẻ ôn hòn, mãi mmãi khích lệ mọi người. Buôn thương quá! Đáng tiết 
quá! Chàng đã khuất bóng. Trời xanh không cho tuổi thọ, naụ đã đi rồi. Ô 
hô thương thau thần hồn rời khởi! Tên thụu của chàng thích hợp nhất là chữ 
Huệ”. Những môn nhân muốn viết văn tế cho ông sau khi xem xong 
văn tế của vợ ông thì thấy không thể thêm hoặc bớt chữ nào. 


Bậc quân tử nói: Vợ Liễu Hạ Huệ làm rạng rỡ mỹ đức của chồng 
mình. 


Kinh Thi có câu: “Nhân trí kỳ nhất, mạc tri kù tha” (Người ta chỉ hiểu 
tinh một 0iệc, lẽ khác thì chăng biết đến đâu) là nói việc này. 


Có thơ khen rằng: 
Hạ Huệ chỉ thê > ° v 
Hiền minh hữu văn › 
Liễu Hạ ký tú CC ưa 
Môn nhân tất tồn \ 
Tương lụy Hạ Huệ 
Thê vi chi từ \ 


` 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 65 





Trần liệt kỳ văn 
Mạc năng dịch chi 


Tạm dịch: 


Vợ cúa Hạ Huệ 
Hiền mình giỏi uăn 
Hạ Huệ khuất bớng 

Môn nhân tưởng niệm 
Viết oăn tế công đức 
Vợ uiết uăn tế 
Văn chương xuất chúng 
Không ai sửa được 





“di... nĂ. 
Ỳ Ị 
y / 


` 
66....PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


——— ~ Sss»#- 





Lỗ RIÊM I:ÂU THÊ 


Lỗ Kiểm Lâu thê là vợ của tiên sinh Kiểm Lâu nước Lỗ. Sau khi 
tiên sinh mất, Tăng Tử và môn nhân đến phúng viếng. Người vợ ra 
tiếp đón. Tăng Tử tiến lên cúng vái, thấy thi thể của tiên sinh dưới 
song cửa, đầu gối trên hòn gạch chưa nung, nằm trên cỏ rơm, áo vải 
gai xộc xệch, trên mình phủ cái chăn vải thô, không che kín đầu và 
chân. Nếu như che đầu thì chân thò ra, còn nếu che chân thì đầu lại lộ 
ra. Tăng Tử nói: “Để lệch cái chăn thì có thể che được hết”. Người vợ bảo: 
“Lệch mà có thừa không bằng IIgaU mà không đủ. Lúc sinh thời tiên sinh chỉ 
0ì tính isaU thẳng mới đến nước nàu, khi sống không lệch, khi chết lại đắp 
chăn lệch thì chắc không hợp ú tiên sinh”. 


Tăng Tử nghe xong không nói gì được nữa. Sau chỉ hỏi dùng chữ 
gì để đặt tên thụy cho tiên sinh. Người vợ đáp: “Lấy chữ Khang để đặt 
tên thụy”. Tăng Tử nói: “Lúc cồn sống, tiên sinh ăn không đủ no, áo không 
che hết mình. Sau khi chết, tay chân cững che không hết, bên cạnh không 
có rượu thịt để cúng. Khi sống không được hưởng thụ, khi chết không được 
oinh dự. Sao có thể 0ì đặt tên thụu là “Khang” mà cảm thấy oui!”. Người 
vợ đáp: “Ngàu xưa Vua chuẩn bị cho tiên sinh làm chính sự, để tiên sinh 
giữ chức Tế Tướng, nhưng tiên sinh cáo từ không làm. Đâu có thể nói là tiên 
sinh có thừa cái quý. Vua từng ban cho tiên sinh lương thực 30 chung, tiên 
sinh cũng khước từ không nhận. Đâu có thể nói là có thừa cái phú. Tiên sinh 
lấu mùi uị tầm thường của thiên hạ làm ngon neọt, lấy địa oị thấp hèn để 
an thân, không bởi nghèo hèn mà buồn rầu, cũng không tì phú quý mà 0ui 
mừng. Cầu nhân được nhân, câu nslĩa được nghĩa. Đặt tên thụu cho điên 
sinh là “Khang”, chẳng phải uô cùng thích hợp sao!”. Tăng Tử khen rằng: 

“Chỉ có người chồng như thế mới có được người oợ như thế”. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Kiểm Lâu có thể sống thanh bần đạo 
hạnh. 


Kinh Thị có câu: “Bỉ mỹ thục cơ, khả đĩ ngộ ngôn “ (Kìn người thục nữ 
đẹp tài, cùng nàng nói chuuện hiểu ngay tấc lòng) là để nói ý này _ : 
Có thơ khen rằng: “ 

Kiểm Lâu ký từ 
Thê độc chủ tang 
Tăng Tử điếu yên < | 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 67 





Bố y cát khâm 
An tiện cam đạm 
Bất cầu phong mỹ 
Thi bất yếm tế 
Do thụy viết Khang 


Tạm dịch: 


Khi Kiềm Lâu mất 
Vợ chủ trì tang sự 
Tăng Tử phúng uiếng 

Nhìn thấu áo gai chăn thô 

Vưi đời nghèo khổ 

Không ham giàu có 

Tuụ chăn che không hết thân 

Vẫn đặt tên thụ là Khang 








TẾ TNG NBữ THÊ 


Tề Tương Ngự thê là vợ người phu xe cho Tế Tướng nước Tê. Một 
lân, Yến Tử ngồi xe ra ngoài. Vợ người phu xe nhìn qua khe cửa thấy 
chồng đánh xe cho Tể Tướng, ngồi ở dưới chiếc ô lớn, quất roi vào bốn 
con ngựa, điễu võ dương oai, vô cùng tự đắc. Khi người chồng về nhà, 
người vợ nói rằng: “Chàng thân ở nơi thấp hèn thực ra là 0ô cùng thích 
hợp”. Người chồng hỏi: “Tại sao lại nói oậy?“. Người vợ đáp: “Yến Tử 
thân không cao quá ba thước nhưng lại làm Tể Tướng của nước Tê. dương 
danh Chư hấu. Hôm _HAW, thiếp từ khe cửa quan sát khí sắc, chí hướng của 
ông ấy thì thấu ô ông ấu uô cùng khiêm tốn, nhưng có thể thất những điều ông 
ấu nghĩ 0ô cùng sâu xa. Hiện nay, chàng thân cao tám thước, chẳng qua chỉ 
là người hầu cho ông ấu mà thôi, nhưng chàng dương dương tự đắc, 0ô cùng 
thỏa mãn. Do đó, thiếp không muốn ở cùng chàng nữa”. Người chồng tạ tội 
nói: “Ta sẽ thau đổi. Nàng thấu thếnào?”. Người vợ nói: “Nếu lòng có được 
trí tuệ của Yến Tử, lại thêm thân cao tám thước oà nếu như có thể tự mình 
làm uiệc nhân nghĩa, hầu hạ mình chủ thì nhất định sẽ dương danh thiên hạ. 
Huống hồ thiếp nghe nói thà rằng lấu uiệc giữ uững nhân nghĩa làm ơinh dụ, 
cho dù thân ở nơi nghèo hèn cũng không do sự kiêu nsạo, siả dối mà tham 
cẩu sự tôn quý”. 


Vì vậy, người chồng tự trách mình, cố gắng học đạo, biểu hiện vô 
cùng khiêm tốn, thường xuyên cảm thấy mình làm như vậy là chưa 
đủ. Yến Tử cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi tại sao lại thay đổi như vậy. Người 
phu xe bèn kể lại cho Yến Tử nghe. Yến tử thấy người phu xe có thể 
tiếp thu lời khuyên mà sửa lỗi, cho rằng là người hiền tài bèn tiến cử 
với Cảnh Công để cho làm quan, khen ngợi vợ người phu xe, gia 
phong cho vợ người phu xe là Mệnh phụ. 


Bậc quân tử nói: Mệnh phụ biết được thế nào là điều thiện. Cho 
nên mới nói, có thể trở thành người hiền tài thì có rất nhiều con đường, 
không cứ chỉ có sự rèn giũa chỉ bảo của thầy dạy và bạn bè mà vợ cũng 
có rất nhiều. 

`» 
Kinh Thi có câu: “Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ” (Nưi Èủo 


để được ngưỡng trông, đường to thì để người dùng bước đi) ý nói là phải 
thường xuyên một lòng hướng thiện. | ¬ 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 69 





Có thơ khen rằng: 


Tê Tương ngự thê 
Khuông phu đĩ đạo 
Minh ngôn kiêu cung 
Tuân tuân tự hiệu 
Phu cải dịch hành 
Học vấn mị dĩ 
Yến Tử thăng chỉ 
Liệt ư quân tử 


Tạm dịch: 


Vợ người phu xe 
Lấu đạo răn chồng 
Phân †ố kiêu nieqo 

Cùng uới cuns kính 
Cần phải sửa đổi 
Người chồng thau đổi 
Học uấn không ngừng 
Yến Tử đề bạt 
Liệt hàng quân tử 


j 


70.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








SỬ TIẾP Dữ THÊ 


Sở Tiếp Dư thê là vợ của kẻ cuồng nước Sở Tiếp Dư. Tiếp Dư tự 
mình cày cấy để nuôi thân. Vua nước Sở sai sứ giả mang hai ngàn 
lượng vàng, hai cỗ xe bốn ngựa kéo đến để mời Tiếp Dư ra làm quan, 
nói với Tiếp Dư rằng: “Đại Vương mời tiên sinh cai quản Hoài Nam”. 
Tiếp Dư cười mà không chấp thuận. Cuối cùng sứ giả không nói năng 
với Tiếp Dư mà bỏ về. Vợ Tiếp Dư đi chợ về hỏi: “Cử đời chàng giữ gì 
nhân nghĩ, chẳng nhẽ 0ê già lại đánh mất sao! Nếu không, 0ết xe 1isoài cửa 
sao lại sâu nh oậy?”. Tiếp Dư nói: “Đại Vương không biết là ta bất tài, 
muốn để ta cai trị Hoài Nam, sai sứ giả mang tiển tài ngựa xe đến mời ta”. 
Vợ hỏi: “Chàng bằng lòng rồi sao?”. Tiếp Dư nói: “Plưú quý là điều mà 
người nào cũng 1nuốn có được. Chẳng nhẽ Hàng lại chán ghéH Ta đã đồng ý 
rồi”. Người vợ nói: “Người nhân nshĩa thì uiệc không hợp lễ nghĩa sẽ không 
làm, cũng sẽ không 0ì thân ở nơi thấp hèn mà thau đối phẩm hạnh của mình. 
Thiếp hầu hạ chàng, tự mình câu cấu đảm bảo có lương thực để ăn, tự mình 
dệt oải đảm bảo có quân áo để mặc. Có thể ăn no mặc ấm, làm theo điều nhân 
nghĩa, niềm oui đó đủ để cho chúng ta thỏa mãn. Nếu như nhận bổng lộc 
trọng hậu của người ta, đi xe chắc, ngựa tốt của người ta, ăn món tươi son 
của người ta, oậu thì điều chờ đón chàng sẽ là gì!“. Tiếp Dư nói: “ Vậu thì ta 
không chấp thuận”. Người vợ nói: “Nếu như chàng không nghe theo thì là 
bất trung. Nếu chàng nghe theo lại là điều không hợp nhân nghĩa, chỉ bằng 
rời khỏi nơi này”. Thế là Tiếp Dư câm nồi niêu, vợ mang theo khung 
cửi, thay tên đổi họ dọn đi nơi xa, không ai biết họ đi đâu. 


Bậc quân tử nói: Vợ Tiếp Dư vì vui sống đời sống thanh bần mà 
rời xa tai họa, có thể sống nghèo khổ mà giữ vững đạo nghĩa không 
buông, chỉ có người đức lớn mới làm được vậy. 


Kinh Thi có câu: Túc túc thố tư, Trác chỉ tranh tranh (Có người lưới 
thỏ hiên nsans, tranh tranh đóng cọc nghe 0uans một uùns) ý nói kiên trì 
đạo lớn không buông lơi. 


Có thơ khen rằng: —= 
Tiếp Dữ chỉ thê 
Diệc an bần 1 s 
Tuy dục tiến äšĩ ⁄⁄4 


Kiến thời bạo loạn 
Sở sinh Tiếp Dư | 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 71 





Tạm dịch: 


Thê thỉnh tị quán 
Đới nhâm dịch tính 
Chung bất tao nạn 


Vợ của Tiếp Dư 
Sống oui nghèo khổ 
Tuụ muốn lầm quan 

Gặp thời loạn lạc 

Sở mời Tiếp Dư 

Vợ muốn tránh xa 
Mang theo nổi niêu 

Với củ khuns cửi 

Thay tên đôi họ 
Sau không gặp nạn 








SỬ I:ÃØ LÄñI THÊ 


Sở Lão Lai thê là vợ của Lão Lai Tử nước Sở. Lai Tử chạy trốn thế 
gian, đến cày cấy ở phía nam núi Mông sơn, lấy lau sậy làm vách, cỏ 
bồng làm buồng, giường gỗ chiếu cói, mặc quần áo vải thô, ăn đậu 
trồng ở ruộng, khai khẩn núi hoang để cày cấy. Có người nói với Sở 
Vương rằng: “Lão Lai là người hiển tài”. Sở Vương muốn dùng ngọc 
bích và vải vóc để mời Lão Lai ra làm quan. Sợ Lão Lai không đến, 
Sở Vương đích thân đánh xe đến trước cửa nhà Lão Lai. Lúc này, Lão 
Lai đang đan sọt. Sở Vương nói với Lão Lai rằng: “Quả Nhân ngu dối, 
kiến thức nông cạn, một mình coi eiữ tông mmiếu của Tổ tiên, tong Tiên sinh 
có: thể đến giúp Quả Nhân”. Lão Lai nói: “Thảo dân chẳng qua là một kẻ 
sống nơi sơn dã, không thể xử lú chính sự”. Sở Vương nói: “Quản lú đất 
nước giúp Quả Nhân, mong thau đối chí hướng của Tiên sinh”. Lão Lai nói: 
“Thảo dân đồng ý“. 


Sau khi Sở Vương rời khỏi, vợ của Lão Lai đầu đội mũ rơm, lưng 
vác củi trở về và nói: “Tại sao lại có nhiều oết bánh xe oậu?”. Lão Lai 
đáp: “Sở Vương muốn để ta xử lý chính sự của đất nước”. Người vợ nói: 
“Chàng đồng ý chưa?”. Lão Lai đáp: “Ta đã đồng ú rồi”. Người vợ nói: 
“Thiếp nghe nới người mà ăn uống rượu thịt dễ dàng thì cũng thường bị 
người ta đánh đập tùu ú, có thể ban cho chàng quan cao lộc hậu thì cũng 
có thể dễ dàng lấu cái đầu của chàng. Bây giờ chàng ăn uống rượu thịt của 
người ta, nhận quan cao lộc hậu của người ta, nhủ oậu nhất định sẽ bị người 
ta điều khiển. Chẳng nhẽ có thể tránh được tai họa sao! Thiếp không mong 
mình bị người khác điều khiển”. Thế là vứt mũ cỏ rồi bỏ đi. Lão Lai thấy 
vậy bèn nói: “Nàng hãu quaw lại. Ta 0ì nàng mà thaự đổi suy nghĩ”. Thế là, 
Lão Lai cùng với vợ bỏ đi đến Giang Nam mới dừng lại rồi nói: “Lông 
của nuông thú có thể dệt thành quân áo, nhặt lương thực rơi 0uai trên mặt 
đất cũng đủ để ăn”. Lão Lai cùng với vợ định cư ở đây. Nhân dân cũng 
theo họ đến đây an cư lập nghiệp. Một năm còn thưa thớt, ba năm thì 
tụ tập thành thôn xóm. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Lão Lai tuân theo điều thiện vô q nề 
" 


Kính Thi có câu: Hoành môn chỉ hạ, Khả dĩ tê (thê) trì. Bí chỉ 
dương dương, Khả dĩ lạc cơ (Dưới cổng thô l 0ù bỉ lậu, để an nhần đi dạo. 
nghỉ nsơi. Suối kia dòng nước cuốn trôi, cũng thành quên đói oui chơi tháng: 
nñneàu) là nói điều này. | , 

\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 73 





Có thơ khen rằng: 


Lão Lai dữ thê 
Đào thế sơn dương 
Bồng hao vi thất 
Hoàn g1a v1 cái 
Sở Vương sính chi 
Lão Lai tương hành 
Thê viết thế loạn 
Nãi toại đào vong 


Tạm dịch: 


Lão LaI 0à 0uợ 
Öẩn núi nam 
Cỏ bồng làm buồng 
Cỏ rơm làm chăn 
Sở Vương mời làm quan 
Lão Lai đồng ý 
Vợ nói thời loạn 
Bèn trốn nơi khác 


j 


74.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








SỬ VU EĂNG THÊ 


Sở Ư Lăng thê là vợ của Vu Lăng Tử Chung nước Sở. Sở Vương 
nghe nói Vu Lăng Tử Chung là một người hiển tài bèn muốn để ông 
làm Tể tướng nước Sở. Vì vậy, Sở Vương đã sai Sứ Giả mang hai ngàn 
lượng vàng đến mời ông. Vu Lăng Tử Chung nói với sứ giả rằng: “Ở 
nhà tôi còn có uợ, để tôi bàn bạc uới 0uợ đã”. Sau đó, Ô ông vào nhà nói với vợ 
rằng: “Sở Vương muốn để ta làm Tể Tướng, sai sứ giả tmans 0àng đến. Nếu 
như hôm naụ làm Tể Tướng, rigùJ nai sẽ có nhiều IIgựa %e, tàu tùng, món 
ngon trước mặt ăn không hết. Nàng nói có nên đồng ú không?”. Người vợ 
nói: “Chàng kiếm lương thực bằng nghề bện giâu cỏ, chứ không phải là không 
thể kiếm được ột chất. Hơn nữa, bên trái có đàn làm bạn, bên phải có sách 
để đọc, phải nói là tìm được niềm 0ui trong đó. Cho đủ có nhiều ngựa xe, tàu 
Hàng, nhưng thực ra chẳng qua chỉ cần một cúi buông hẹp để dung thân. Cho 
dù trước trặt bầu đâu món Tis0n, nhưng để người ta cảm thấy Sự 1190" 1i90f 
chẳng qua chỉ cần một tiếng thịt. Hiện nay, chỉ uì một cái phòng hẹp, một 
miếng thịt mà phải lo lắng thau cho nước Sở. Như uậu có đáng không! Sống 
trong thời loạn, tự nhiên có nhiều tai họa. Thiếp e là tính mmạng của chàng khó 
bảo toàn”. Thế là Tử Chung đi ra khước từ Sứ Giả, không chấp thuận 
lời thỉnh cầu của họ. Sau đó, ông cùng với vợ bỏ trốn, làm người trông 
coi chăm sóc vườn tược cho người ta. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Vu Lăng là người có đức hạnh. 
Kính Thi có câu: Yêm yêm lương nhân, Trật trật đức âm (Tính yên 


lặng thường ngàu nàng giữ, nàng nói năng trật tự đàng hoàng) là nói vợ 
Vu Lăng. 


Có thơ khen rằng: 
Vu Lăng xứ Sở 
Vương sứ sính yên 
Nhập dữ thê mưu 
Cụ thế loạn phiền 


Tiến vãng ngộ hại — 
Bất nhược thân an 

Tả cầm hữu thư TĐM`Š.- 
Vi nhân quán viên L/ 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 75 





Vụ Lăng T 
Vina mời làm quan 
Vào bần uới 0ợ 
Sợ loạn thế phiên 
Lầm quan gặp hại 
Chỉ bằng ên thân 
Bên trái là đàn 
Bên phải là sách 
Thành người trông 0ườn 





` j 


LỜ 22- TIM 


v< =— ». —`— 
`" i~_ ~ 





QUYỂN III 
NHÂN TRÍ TRUYỆN 


Duy bậc nhân trí 
Đoán được tai họa 
Theo đúng đạo Trời 
Đổi họa thành phúc 
Làm điêu nghĩa ở chỗ yên 
Nguy hiểm là tránh 
Trơng lòng Iơm nớp 
Luôn luôn cẩn thận 
Các bậc phu nhân 
Nếu gắng học theo 
Sẽ được hiển uinh 





\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





‹.§ 
, 


= NT j 


A* 


77 





PHỤ NỮ TÓT 
THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa xã hội, 
bắt đầu làm từ 





MẬT &HANB EÔNG MẪU 


Mẹ của Mật Khang Công họ Ngỗi. Khi Chu Cung Vương đi tuần 
du miền Kinh Thủy, có Mật Khang Công đi theo. Có ba người con gái 
đẹp tự mình đến cậy nhờ Mật Khang Công. Mẹ của Mật Khang Công 
nói: “Nhất định phải đem họ dâng cho Cung Vương. Ba con thú gọi là bầu 
đàn. Ba người sọ! là đám đông. Ba nsười con gái đẹp gọi là xán lạn tươi sáng. 
Vua đi săn không bắn giết cả bầu. Chư hầu đi tuần du ở trước mặt đám đông 
người phải khiêm cung. Phi Tân của Đại Vương cũng không lấu ba người 
cùng một dòng tộc. Hiện naụ, ba người mỹ nữ đêu dồn uề mình con. Con có 
đức hạnh gì mà có thể thừa hưởng tặng uật như thế? Đại Vương còn không 
thể thừa hưởng được huống hồ người bình thường như con!”. Khang Công 
không nghe, không bằng lòng dâng ba người con gái đẹp cho Chu 
Cung Vương. Sau này Chu Cung Vương diệt nước Mật. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Mật Khang Công có thể từ việc nhỏ nhìn 
thấy được sự hưng suy. 


Kinh Thi có câu: Vô dĩ thái khang, chức tư kỳ cư (Cuộc 0i chơi xin 
đừng thái quá, cốt nghĩ lo uiệc đã đảm đương) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Mật Khang chi mẫu 
Tiên thức thịnh suy 
Phi thích Khang Công 
Thụ sán bất quy 
Công hành hạ chúng 
Vật mãn tắc 
Tỉ hiến bất thính 
Mật quả diệt vẫn 


Tạm dịch: 


Mẹ của Mật Khang _-' 
Biết trước thịnh su › 
Châm biếm Khang\Công >8 - 
Được 1mỹ nhân mà không dâns tặng L/ 
Clur hầu tuân dh 
Phải hạ mình trước đám đông 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 79 





Trăng tròn sẽ khuyết 
Khuuên dâng tặng mà không nghe 
Quả nhiên nước Mật bị điệt 0ong 








SỞ Vũ ĐẶNG MẠN 


Đặng Mạn là phu nhân của Sở Vũ Vương. Sở Vương lệnh cho 
Khuất Hà làm Tướng Quân đi thảo phạt nước La. Khuất Hà tên hiệu 
là Mạc Ngao, xuất lĩnh các tướng lĩnh cùng toàn bộ quân đội nước Sở 
xuất phát. Đấu Bá Tỷ nói với người phu xe rằng: “Khuất Hà nhất định 
sẽ chiến bại. Ông ấu biểu hiện ra ngoài sự nghênh ngang cao ngạo, trong 
lòng nhất định là không ổn định”. Đấu Bá Tỷ tham kiến Sở Vương mà 
rằng: “Nhất định phải điêu oiện binh giúp đỡ Khuất Hà”. Sở Vương đem 
chuyện này kể cho Phu Nhân là Đặng Mạn. Đặng Mạn nói: “Ý của Đấu 
Bá Tủ không phải là binh lính càng nhiều càng tốt, mà bốn ú là muốn Đại 
Vương lấu thái độ thành tín uỗ uề bách tính trăm họ, phải lấu đức hạnh răn 
dạu các cấp quan 0iên, lấy hình luật để ràng buộc Khuất Hà. Khuất Hà do 
chiến thắng chiến dịch Bồ Sao cho nên luôn cho mình là đúng, nhất định sẽ 
khinh thường nước La. Nếu Đại Vương không lập ụ đốc thúc Khuất Hà thì 
Khuất Hà sẽ khinh suất tiến quân mà không phòng bị”. Thế là, Sở Vương 
sai người đuổi theo nhưng đuổi không kịp. 


Khuất Hà ở giữa ba quân hạ lệnh rằng: “Không ai được khuyên ngăn 
ta dừng hành quân! Người nào không nghe lệnh mà khuyên ngăn nhất định 
bị phạt nặng”. Quân đội đi đến Yên Thủy, khi vượt sông rất rối loạn. 
Đến nước La thì quân đội nước La và quân đội nước Lư đốc toàn lực 
phản công. Quân đội nước Sở đại bại. Khuất Hà thắt cổ tự vẫn ở Hoang 
cốc. Còn bại binh tự nhốt ở núi Dã Phụ chờ xử phạt. Sở Vương tự nhận 
lỗi, nên tha cho bại binh. 


Bậc quân tử nói: Đặng Man là người hiểu lòng người. 


Trong Kinh Thị có câu: Tằng thị mạc thính, đại mệnh dĩ khuynh 
“Mà Vua thường chăng chịu nghe theo, cho nên mệnh trời to tát của nhà Ấn 
phải đổ nghiêng) là để nói điều này. 


Sở Vương muốn thảo phạt nước Tùy. Khi sắp xuất binh, Sở Vương 
có nói với Đặng Man rằng: “Trong lòng Quả Nhân cảm thất .-- 
bình. Tại sao lại như 0uậy?”. Đặng Man đáp: “Đại Vương đúc bạc Mã ổïig 
lộc nhiều, cho đi thì ít nhận uào thì nhiều. Vật thịnh tôi sẽ suụ: Mặt trời quá 
ngọ sẽ xế bóng. Đầu quá ắt sẽ trần ra ngoài. Đâu là đạo Trời. Lần nàu Xuất. 
chỉnh, nếu quân đội không bị tổn thất, Đại Vương qua đời trong lần chí 
chiến nàu thì sẽ là đại phúc của đất nước “..Thế là Sở'Vương xuất phát, quả 
nhiên chết trên đường đi. \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 81 





Bậc quân tử nói: Đặng Man biết được mệnh Trời. 


Dịch Kinh có câu: “Nhật trung tắc trắc, nguuệt doanh tắc khuụ, thiên 
địa doanh hư, dự thời tiêu tức” (Mặt trời đến giữa trưa sẽ xế tà, trăng tròn 
sẽ khuuết. Sự đâu uơi của trời đất đều có thời gian của nó) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Sở Vũ Đặng Mạn 
Kiến sự sở hưng 
VỊ Hà quân bại 
Tri Vương tương hoăng 
Thức bỉ thiên đạo 
Thịnh nhỉ tất suy 
Chung như kỳ ngôn 
Quân tử dương xưng 
Tạm dịch: 


Vợ của Vua Sở 
Nhìn uiệc hưng Dĩnh 
Nói Khuất Hà sẽ bại trận 
Biết Vua sẽ chết 
Biết được mệnh Trời 
Thịnh rồi sẽ su 
Đúng như lời nói 
Quân tử ca ngợi 


T1 8.2^.... 
“aấc ,„z= 
| 
82 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








HỨA MỤE PHI NHÂN 


Hứa Mục Phu Nhân là con gái của Vệ Ý Công, là vợ của Hứa Mục 
Công. Lúc đầu, nước Hứa cầu hôn nước Vệ. Đồng thời, nước Tề cũng 
cầu hôn nước Vệ. Ý Công đồng ý gả cho nước Hứa. Con gái nói với 
người Bảo Mẫu rằng: “Từ xưa đến nay, con gái của nước Chư Hầu sở đĩ 
được coi như tặng uật để mone nhận được sự 0uiện trợ của nước lớn. Hiện 
naụ, nước Hứa nhỏ mà lại xa. Nước Tề lớn mà lại gân. Thời thế Hiện naụ, kẻ 
mạnh xưng hùng. Giả sử biên giới có chiến sự, để duụ trì bốn phương tên 
bình phải cầu cứu nước lớn. Nếu như có con ở đó thì không phải là rất dễ cầu 
cứu hau sao! Hiện naụ bỏ gần mà gả đi nơi xa, xa lánh nước lớn mà dựa uào 
nước nhỏ. Một khi có tai họa kẻ địch nào xâm chiếm. Ai có thểnshĩ đến sự an 
nguụ của đất nước?“. 


Vệ Ý Công không nghe, cuối cùng đem con gả cho nước Hứa. Sau 
đó, Địch công đánh nước Vệ, phá vỡ thành lũy nước Vệ. Tuy nhiên, 
nước Hứa không thể cứu viện. Vệ Ý Công bỏ trốn qua sông, chạy 
xuống phía nam cuối cùng đến Sở Khâu. Tê Hoàn Công đến cứu viện, 
cuối cùng mới giữ được nước Vệ. Thế là, nước Vệ bèn lấy Sở Khâu 
làm kinh thành, mới coi như được yên ổn. Khi bị đánh bại, Vệ Ý Công 
mới hối hận không nghe con gái là Phu Nhân của Hứa Mục Công. Khi 
nước Vệ thua trận, Hứa Phu Nhân đích thân đánh xe đến chia buồn 
với Vệ Ý Công, bởi vậy mà đau đớn tột cùng, làm bài thơ “Tái Trì”: 


Tái trì tái khu 
Quy ngạn Vệ hâu 
Khu mã du du 
Ngôn chí u Tào 
Đại phu bạt thiệp 
Ngã tâm tắc ưu 
Ký bất ngã gia 
Bất năng tuyển phản 
Thị nhĩ bất tang 
Ngã tư bất viễn 


Í ) ca ` 


Tạm dịch: 


—ưi 


‹ 
` 


Xe đánh sấp cho ta rà ruổi 
Để trở uề thăm hỏi Vệ Hầu 
Đi xa đánh ngựa chạy ma 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 83 





Nói rằng đi đến ấp Tào cổ hương 
Quan Đại Phụ 0ội 0ầng chạu đễn 
Khiến lòng ta nặng nổi ru sẩu 
Chẳng cho ta là nên là phải 
Ta cũng không qua lại nứa đâu 
Trông ngươi chăng nhận là hay 
Nỗi niềm lo nghĩ lòng này chẳng quên 


Bậc quân tử khen ngợi bà hiển lành, thông minh lại nhìn xa trông 
rộng. 


Có thơ khen rằng: 


Vệ nữ vi giá 
Mưu Hứa dữ Tề 
Nữ phúng mẫu viết 
Tề đại khả y 
Vệ quân bất tính 
Hậu quả độn đào 
Hứa bất năng cứu 
Nữ tác Tài Trì 
Tạm dịch: 


Khi Công Chúa nước Vệ chưa sủ chồng 
Nước Hứa uà nước Tề đến câu hôn 
Công Chúa nói uới Bảo Mẫu 

Nước Tê lớn có thể nhờ cậu 
Vua Vệ không nshe 
Sau quả nhiên phải bỏ trốn 
Nước Hứa không thể cứu uiện 
Công Chúa làm bài thơ Tái Trì 


`. / 
| 


j 


84.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TÀO HY THỊ THÊ 


Tào Hy Thị thê là vợ của Hy Phụ Cơ, quan Đại Phu nước Tào. Khi 
Tấn Công Tử Trùng Nhĩ lưu vong qua nước Tào, Tào Cung Vương 
không những không lấy lễ để đối đãi mà nghe nói trên mình của 
Trùng Nhĩ có tật bèn đến chỗ Trùng Nhĩ ở, đợi Trùng Nhĩ chuẩn bị 
đi tắm thì lại gần nhìn trộm. Vợ của Phụ Cơ nói với chồng mình rằng: 
“Thiếp quan sát Tấn Công Tử Trùng Nhĩ, ba người tùy tùng của Công Tử 
đều là người có tướng làm Tế Tướng. Dựa 0ào ba người giỏi 0iệc phò tá nàu, 
Trùng Nhĩ nhất định sẽ trở uê nước Tấn. Nếu Trùng Nhĩ có thể trở uê nước 
Tấn, nhất định sẽ xưng bá Chư Hầu, cũng nhất định thảo phạt người nào 0ô 
lễ uới Công Tử. Nước Tào có thể là một trong những nước Công Tử sẽ thảo 
phạt. Nếu như nước Tào gặp nạn, chắc chắn chàng không tránh khỏi liên 
quan. Sao chàng không sớm dự tính hướng khác? Thiếp từng nghe nói TĂNg 
không biết con thì hãu xem cha của nó, không biết Vua thì có thể xem tu 
tùng. Hiện nau, người tu tùng của Trùng Nhĩ đêu là người có tướng làm 
Khanh Tướng. Vậu chủ của họ nhất định sẽ là người xưng Vương xưng bá. 
Bâu giờ nếu lấy lễ để đối đãi Công Tử, sau nàu cũng sẽ nhận được sự báo đáp 
của Công Tử. Nếu như đối đãi uô lễ, sau nàu Công Tử nhất định sẽ diệt trừ. 
Nếu nh chàng không sớm dự tính, đại họa không lâu sẽ ập đến!”. 


Thế là, Phụ Cơ lấy hũ đựng thức ăn để trên ngọc bích mà dâng 
tặng cho Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ nhận lấy thức ăn rồi đem trả lại ngọc 
bích. Sau này, Tấn Công Tử Trùng Nhĩ trở về nước Tấn. Khi thảo phạt 
nước Tào, Irùng Nhĩ đã treo biển trước cửa nhà Phụ Cơ, lệnh cho 
quân lính không được vào nhà. Khi đó thường dân nước Tào đều đến 
trước cửa nhà Phụ Cơ để lánh nạn. Ngoài cửa nhà Phụ Cơ đông như 
chợ. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Hy Phụ Cơ nhìn xa trông rộng. 


Kinh Thị có câu: “Ký mính thả triết, dĩ bảo kỳ thân” (Thật ngài thấu 
đáo sáng soi, uẫn theo đạo nsh1a mà nơi siữ mình) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: éà ^ ¿ 
Hy thị chi thệ >ề> - 
Quyết trí khổng bạch 4 
Kiến Tấn Công Tử 


Tri kỳ hưng tác | 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 85 





Sứ phu quỹ xan 
Thả đi tự thác 
Văn phạt Tào quốc 
Tuất độc kiến thích 


Tạm dịch: 


Vợ của Phụ Cơ 
Thông minh hiểu biết 
Nhìn Tấn Công Tử 
Biết sẽ hưng oượng 
Bdo chồng tặng đồ 
Lấu đó ủụ thác 
Văn Công phạt Tào 
Hự tộc 0ô sự 





Ị 
86...PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


.. 
Ses3 
bo 959 
.?,9 —< 





TÔN THÚE NGA MẪU 


Tôn Thúc Ngao Mẫu là mẹ của Lệnh Doãn nước Sở Tôn Thúc 
Ngao. Khi Tôn Thúc Ngao còn bé, một lần đi chơi gặp một con rắn hai 
đầu liên giết chết rắn rồi đem chôn. Về nhà, Thúc Ngao nhìn thấy mẹ 
liên khóc lóc. Mẹ hỏi nguyên cớ thì đáp rằng: “Cơn nehe nói người nhìn 
thấu rắn hai đầu ắt phải chết. Hôm naụ lúc con đi chơi thì nhìn thấy”. Người 
mẹ hỏi: “Hiện nay, cơn rắn ở đâu?”. Ông trả lời rằng: “Cơn sợ người khác 
cũng nhìn thấu nên đã siết chết oà đem chôn rồi”. Người mẹ nói: “Cơn sẽ 
không chết. Những người mà tích nhiều phúc đức thì sống ở dương thế nhất 
định sẽ được báo đáp. Giữ uững đạo đức có thể chiến thắng điềm không mau, 
giữ uững nhân nghĩa có thể tránh được các tai họa. Ông Trời tuụ ở trên cao 
nhưng có thểnshe được Hếng lòng ở nơi đưới đất. Chẳng phải trong Thượng 
Thư có nói: “Hoàng thiên 0ô thân, duy đúc thị phụ “ (Trời xanh không thiên 
ơị ai, ai có đức thì giúp đỡ người đó). Con chớ lo lắng, con nhất định có thành 
tựu ở nước Sở”. Sau này khi Tôn Thúc Ngao trưởng thành thì làm Lệnh 
doãn nước Sở. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Tôn Thúc Ngao biết được ngôi thứ của 
đức. 


Kinh Thi có câu: “Mẫu thị Thánh tiện” (Mẹ là Tôn Thúc Neno là bậc 
Thánh thiện uậu) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Thúc Ngao chi mẫu 
Thâm tri thiên đạo 
Thúc Ngao kiến xà 
Lưỡng đầu kỳ thủ 

Sát nhi mai chi 
Khấp khổng bất cập 
Mẫu viết âm đức 
Bất tử tất thọ 


Tạm dịch: 


—ưi. >> 


Mẹ của Thúc Năm 
Biết rõ đạo trời 
Tôn Thúc gặp răn. < \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 87 





Một thân hai đầu 
Giết rồi đem chôn 
Khóc sợ gặp họa 
Mẹ nói tích đức 
Không chết mà thọ 








TẤN BÁ TÔNG THÊ 


Tấn Bá Tông thê là vợ của Đại Phu nước Tấn Bá Tông. Bá Tông 
là một người tài, nhưng thích nói thẳng biện luận lại còn lên mặt nạt 
người. Mỗi lần lên triều, vợ ông thường khuyên bảo rằng: “Kẻ trộm 
căm ghét ông chủ. Dân thường tiêu quý Vua anh mình. Có người thích người 
tốt thì nhất định sẽ có kẻ căm shét đố kụ. Chàng thích nói thăng không kiêng 
dè. Người bị oan uống chắc chắn sẽ 0ô cùng căm ghét chàng. Cứ như uậu, 
chàng nhất định sẽ gặp họa”. Bá Tông không nghe lời khuyên của vợ. Có 
một lần sau khi bãi triểu trở về, mặt Bá Tông có nét vui. Vợ hỏi: “Thất 
mặt chàng có nét oui. Tại sao oậ/?”. Bá Tông đáp: “Khi lên triều, ta nêu ý 
kiến thì các Đại Phu đều nói cơ trí của ta giống uới Dương Tử. Người 0ợ nói: 
“Hạt thóc mẩu thì không rực rỡ. Lời chân thực thì không chải chuốt. Lời của 
Dương Tử đẹp để mà không thực, nói mà khôns sâu xa, bởi uậu mới gặp họa. 
Sao chàng có thể0ui chứ!”. 


Bá Tông nói: “Ta chuẩn bị cùng các 0† Đại Phu uống rượu, sau đó sẽ 
cùng họ đầm đạo. Nàng thử nghe xem”. Người vợ đáp: “Được thôi!”, thế 
là tụ họp mọi người, cùng các Đại Phu uống rượu. Uống rượu xong, 
Bá Tông hỏi vợ: “Nàng thấu thế nào?”. Người vợ đáp: “Quả thực là các 
Đại Phụ theo khôns kịp chàng. Tuụ nhiên, nhân dân không tns hộ Vua đã 
lâu, nếu như có tai họa thì nhất định sẽ liên lụu đến chàng. Tính cách của 
chàng đã không thể tha đổi. Huống hồ hiện naụ, đất nước có nhiều người 
hai lòng nên ngu cơ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sao chàng không sớm 
kết giao uới những Đại Phu hiển tài? Từ đó, cơn trai của chúng ta là Châu Lê 
có nơi nương tựa”. Bá Tông đáp rằng: “Được thôi!”, thế là giao hảo với 
Tất Dương. Đến khi gặp nạn Loan Bất Kị, gia tộc họ Khước cùng mưu 
hại Bá Tông, nói lời gièm pha mà giết Bá Tông. Tất Dương bèn đưa con 
trai của Bá Tông là Bá Châu Lê đến đất Kinh mới tránh được đại họa. 


Bậc quân tử nói: Vợ của Bá Tông biết được đạo trời. 


Kinh Thi có câu: “Đa tương hạo hạo, bất khả cứu dược” (Lắm uiệc buôn 
đến hồi bừng cháu, thì không còn chữa chạy kịp đâu) là để nói pc 1. s 


Có thơ khen rằng: 


—ưi 


‹ 
` 


Bá Tông lăng nIAN 
Thê tri thả vong 
Số gián Bá Tông <\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 89 





Hậu hứa Tất Dương 
Thuộc đi Châu Lê 
Dĩ miễn cữu ương 

Bá Tông ngộ họa 
Châu Lê bôn Kinh. 


Tạm dịch: 


Bá Tông xúc phạm người 
Vợ biết sẽ chết 
Nhiêu lần can gián 
Trọng hậu Tất Dương 
Đem con thác 
Để tránh tai họa 
Bá Tông gặp nạn 
Châu Lê chạu trốn 
Rời đến đất Kinh 


90. _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








VỆ LINH PHũ NHÂN 


Vệ Linh Phu Nhân là vợ của Vệ Linh Công. Ban đêm khi Vệ Linh 
Công cùng Phu Nhân đang ngồi không thì đột nhiên nghe thấy có 
tiếng xe ngựa, đến cửa ngoài Cung Điện thì dừng, qua cửa cung lại 
nghe có tiếng xe. Vệ Linh Công hỏi Phu Nhân: “Nàng có biết đâu là ai 
không?”. Phu Nhân đáp: “Người nàu nhất định là Cờ Bá Ngọc”. Vệ Linh 
Công hỏi: “Nàng dựa oào đâu mà biết được?”. Phu Nhân đáp: “Thiếp 
nghe nói theo phép tắc khi qua cửa công nhất định phải xuống xe để i qua. 
Đâu là tỏ lòng kính trọng. Chỉ có trung thân 0à hiếu tử tới không 0ì lúc có 
người mà nói lời trung tín, tiết tháo, lúc không có người lại có hành ơi trụ 
lạc. Cừ Bá Nsọc là Đại Phu hiền tài của nước Vệ, nhân ghi lại có trí tệ, 
cung kính phụng sự Vua, cũng không 0ì không có người biết mà bỏ qua phép 
tắc. Do đó mà thiếp biết là Cừ Bá Ngọc”. Vệ Linh Công sai người đi xem 
rốt cuộc là ai thì quả nhiên là Cừ Bá Ngọc. Sau khi Vệ Linh Công quay 
lại nói đùa với Phu Nhân rằng: “Không phải là Cờ Bá Ngọc!”. Phu nhân 
lập tức lại rót rượu, sau khi thi lễ hai lần rồi chúc mừng Vệ Linh Công. 
Vệ Linh Công nói: “Tại sao nàng lại chúc mừng t†a?“”. Phụ Nhân đáp: 
“Trước đâu thiếp cho rằng nước Vệ có một mình Cừ Bá Nsọc, hiện nay lại 
xuất hiện người giống như Cừ Bá Ngọc. Điều nàu chứng mmỉnh là Đại Vương 
có hai người hiển thần. Đất nước có thêm hiển thẩhn là cúi phúc của đất nước. 
Do oậu, thiếp đương nhiên phải chúc mừng”. Sau khi Vệ Linh Công nghe 
xong, giật mình mà nói: “Lành thay!”, thế là nói sự thực với Phu Nhân. 


Bậc quân tử nói: Vệ Phu Nhân biết nhìn người. Tuy có thể lừa gạt 
nhưng không thể giấu kín. Đây chắng phải là sáng suốt ư! 

Kinh Thi có câu: “Nsã 0ăn kù thanh, bất kiến kỳ nhân” (Chỉ nghe thấy 
tiếng người mmà không nhìn thấu hình dáng họ) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Vệ Linh dạ tọa 
Phu nhân dữ tồn 
Hữu xa lân lân 
Trung chỉ khuyết môn 

Phu Nhân tri ghi ^^ 
Tất Bá Ngọc yên L/ 
Duy tri thức hiển 
Vấn chi tín nhiên \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.. 91 





Vệ Linh Đại Vương 
Ngồi không trơng đêm 
Phu nhân cùng ngồi 
Có tiếng xe ngựa 
Dừng ở cửa cuns 
Phu Nhân biết rõ 
Đó là Bá Ngọc 
Sáng suốt nhìn người 
Sai người đi hỏi 
Quả nhiên là uậu 





_———>— — ^À .. 





TẾ LINH TRNG TỬ 


Tê Linh Trọng Tử là con gái của Tống hầu, là Phu Nhân của Tế 
Linh Công. Ban đầu, Tê Linh Công lấy Thanh Cơ nước Lỗ sinh ra 
Quang Công Tử và lập làm Thái Tử. Phu Nhân của Tề Linh Công 
là Trọng Tử và em gái là Nhung Tử đều được Tề Linh Công sủng ái. 
Trọng Tử cũng sinh được con trai là Nha. Nhung Tử cầu xin với Tế 
Linh Công lập Nha làm Thái Tử thay Quang. Tề Linh Công hứa việc 
này. Trọng Tử nói với Tề Linh Công răng: “Không thểnhư uậu! Xóa bỏ lệ 
thường là điềm chẳng lành. Nghe Chu Hầu gặp nạn mà tùu ý quuết định là 
thất sách. Năm đó, Đại Vương lập Quang làm Thái Tử. Tên đã liệt uào danh 
sách Chư Hồ. Hiện naụ, Đại Vương 0ô cớ phế trừ sẽ đắc tội uới Chư Hầu. 
Đâu là điềm chẳng lành. Đại Hay, nhất định sẽ hối hận”. Tê Linh Công 
nói: “Việc nàu ta đã quyết định rồi” 


Trọng Tử nói: “Không phải thiếp khiêm nhượng mà bởi 0ì điều nàu thực 
sự là mâm mmống của tai họa”. Trọng Tử lấy cái chết để phản đối. Cuối 
cùng, Tề Linh Công cũng không nghe theo ý kiến của Trọng Tử và lưu 
đày Thái Tử Quang, lập Nha làm Thái tử, sai Cao Hậu làm thây của 
Nha. Sau khi Tề Linh Công bị bệnh, Cao Hậu bèn âm thầm ủng hộ 
Quang. Sau khi Tế Linh Công chết, Thôi Trữ lập Quang làm Thế Tử 
rồi giết Cao Hậu. Do không nghe lời của Trọng Tử, cuối cùng mới gặp 
phải tai họa như vậy. 


Bậc quân tử nói: Trọng Tử hiểu rõ lí lẽ. 


Kinh Thi có câu: “Thính dụng ngã mưu, thứ 0ô đại hối” (Mưu ta nếu 
nehe lời tường tận, mau ra không hối hận lớn lao) là nói Trọng Tử. 


Có thơ khen rằng: 


Tề Linh Trọng Tử 
Nhân trí hiển minh 
Linh Công lập Nha 

Phế Cơ Tử Quang 

Trọng Tử cưỡng gián : 
Khứ thích bất tường CC TH 

Công ký bất thí L/ 

Quả hữu họa ương. 
\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 93 


` 
—eeeễv> 


⁄⁄ ⁄4 ƒ 
94..._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








Tề Linh Trọng Tử 
Nhân nghĩa sáng suốt 
TỀ Công lập Nha 
Phế Thái tử Quang 
Trọng Tử can gián 
Phế rồi lại lập 
Là điềm chăng lành 
Tề Công không nshe 
Quả nhiên gặp họa 


Ỉ 
"` 


"sự 





Lỗ TANG TÔN MẪU 


Tang Tôn mẫu là mẹ của Đại Phu nước Lỗ Tang Văn Trọng. Văn 
Trọng sắp đi sứ nước Tề. Khi tiễn chân, mẹ có nói rằng: “Cơn thường 
ngàu hà khắc mà ít ban ân huệ, làm uiệc thích cố hết sức mình, thường dùng 
uụ thế làm người ta khó xử. Hiện nau, nước Lỗ không thể nhẫn nhịn cơn nên 
mới phái cơn đi sứ nước Tề. Hỗ xảụ ra uiệc gian trá thì nhất định sẽ có động 
tĩnh. Người hại con chẳng nhẽ lại không nhân đó mà kiếm chuuện w! Con 
nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Nước Lỗ uới nước Tê nằm cạnh nhau, là 
nước láng giêng của nhau. Trons đám Đại Thần được sủng tín, có rất nhiều 
người oán hận cơn, lại còn có giao tình uới quan Đại Thần nước TỀlà Cao Hê, 
Quốc Tử. Làm như uậu nhất định là để nước Tê mưu đồ nước Lỗ. Do 0ậu sẽ 
bắt giam cơn, xem ra là khó mà tránh khởi. Con nhất định phải ban ân đức, 
sau tìm cách để có được sự trợ giúp, sau THỚI đi sứ ước TẾ. 


Thế là, Văn Trọng thăm viếng Lỗ tam gia (Mạnh Tôn, Thúc Tôn, 
Quý Tôn), và nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm của họ. Văn Trọng 
lại hậu đãi rất nhiều quan Đại Phu, sau đó đi sứ nước Tề. Quả nhiên, 
nước Tế giam giữ Tang Văn Trọng, lại dấy binh đánh lén nước Lỗ. Văn 
Trọng âm thầm sai người đưa thư cho Vua nước Lỗ, lại sợ thư rơi vào 
tay người khác nên cố ý viết những từ ngữ hoang đường: “Liễm tiểu 
khí, đầu chư đài, thực lạp khuuến, tổ dương cầu. Câm chỉ hợp, thậm tư chỉ, 
dương hữu mẫu, thực nsñã dĩ đồng ngư. Quan anh bất túc, đới hữu dư”. 


Sau khi thư đến tay Vua nước Lỗ, Vua nước Lỗ cùng các quan 
Đại Phu xem thư rồi thảo luận, không ai biết ý nghĩa của bức thư. Có 
người nói: “Mẹ của Văn Trọng cũng là cơn nhà thế gia. Sao Đại Vương 
không thử gợi đến hỏi xem sao?”. Thế là, bèn gọi mẹ của Văn Trọng đến, 
nói với bà rằng: “Quả nhân sai Văn Trọng đi sứ nước Tề. Hiện nay, Văn 
Trọng sửi thư 0ê. Bà hãu xem Văn Trọng nói gì?”. Sau khi mẹ Văn Trọng 
xem thư xong, khóc ướt vai áo, đáp rằng: “Con ta bị đóng sông, bị giam 
giữ rỗi”. Vua nước Lỗ hỏi: “Sao bà biết được?”. Mẹ của Văn Trọng đáp: 
“Ý của câu “liễm tiểu khí đầu chư đài” là nói đem cái mâm mới lớn từ ngoài 
thành bỏ oào trong thành. “Thực lạp khuyến tổ dương cầu” là nói 1IIa1, CHÓNg 
tập hợp khao lao tướng sĩ, sửa sang quân bị. “Ciầm chỉ hợp thận tt ChŸ" là 
nói Văn Trọng oô cùng nhớ oợ. “Tang ngã dương dương hữu mẫu “ có ú bảo 
oợ phải phụng dưỡng mẹ cho tốt. “Thực ngã đĩ đồng ngư câu”, cầu thí HiềU.. 
không thuận, không thuận là sa, chữ “ngư” đổ âm uới “cư” (cúi cưa). Cũi. 
cưa là dùng để cưa gông cùm. Câu nàu là nói Văn Trọng bị đóng sông rồi. 
nhốt oào trong ngục. “Quan anh bất túc đới hữu dự” là nói Văn Trọng đầu 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 95 





tóc bị rối mà không được chải, đới mà không có thức ăn. Cho nên, ta mới biết 
cơn trai ta DỊ bắt giam, hơn nữa còn bị đóng sông”. 


Thế là, Vua nước Lỗ theo lời của mẹ Văn Trọng, đưa binh lính ra 
biên giới để phòng thủ. Nước Tề xuất binh chuẩn bị đánh lén nước 


Lỗ, nhưng biết được quân nước Lỗ phòng thủ ở biên giới bèn thả Văn 
Trọng về, không thảo phạt nước Lỗ nữa. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Văn Trọng nhìn xa trông rộng. 


Kinh Thi có câu: “Trắc bỉ đĩ hề! Chiêm uọng mẫu hể” (Trèo lên mứi 
trọc, nhìn ngóng 1nẹ hiền) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Tang Tôn chi mẫu 
Thích tử háo uy 
Tất thả ngộ hai 
Sứ viện SỞ y 
Ký hậu tam gia 
Quả câu ư Tề 
Mẫu thuyết kỳ thư 
Tử toại đắc quy 
Tạm dịch: 


Mẹ của Văn Trọng 
Chỉ trích con mình 
La thích uụ thế 
Nhất định bị hại 
Bdo cơn ban ân 
Để có chỗ dựa 
Văn Trọng nghe theo 
Hậu đãi tam sia 
_-- Sau nàu qud nhiên 
< Bị TỀ giam siữ 
WwwẺ" Mẹ đọc hiểu thư 
ị Cơn mới được thủ 


=>x⁄Z 


j 


96.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TẤN ĐưƠNG THÚC Ed 


Thúc Cơ là vợ của Dương Thiệt Tử, mẹ của Thúc Hướng, Thúc 
Ngư, họ Dương. Thúc Hướng tên là Hất. Thúc Ngư tên là Phụ. Dương 
Thiệt Tử thích sự chính trực. Vì không được nước Tấn dung nạp, ông 
bỏ Tấn mà đến Tam Thất Chi Ấp. Tam Thất Chi Ấp có người ăn trộm 
dê của người khác đem biếu Dương Thiệt Tử, Dương Thiệt Tử không 
nhận. Thúc Cơ nói: “Chàng sống ở nước Tấn không được đu TIẠP. SaH 
khi bỏ đến Tam Thất Chỉ Ấp, chàng lại không được Tam Thất Chi Ấp dung 
nạp. Đâu là chàng không bằng lòng để được dung nạp, chỉ bằng cứ nhận lấy”. 
Thế là Dương Thiệt Tử nhận lấy và nói: “Để cho Hất oà Phụ ăn!”. Thúc 
Cơ nói: “Không được! Phía nam có một siống chim sọi là Càn Cát, thường 
ăn cũ thịt con, làm cho con non không thể lớn. Naụ Hất ouà Phụ cồn nhỏ, sẽ 
thay đổi theo sự giáo dục của chàng, không thể ăn thịt bất nehĩa. Chỉ bằng 
hãy đem chôn để chứng tỏ là không tham gia 0ào 0iệc trộm cắp”. Thế là cho 
thịt đê vào trong hũ rồi đem chôn. Hai năm sau, việc trộm dê bị phát 
hiện. Sai nha tìm đến cửa, Dương Thiệt Tử nói: “T/ ta có nhận nhưng 
không dám ăn”, thế là đào lên cho sai nha xem, nhìn thấy xương dê vẫn 
còn. Sai nha nói: “Dương Thiệt Tử là người chính nhân quân tử! Không 
tham dự 0uào 0iệc trộm đế”. 


Bậc quân tử nói: Thúc Cơ có thể dự phòng tai họa, tránh bị tình 
nghi. 


Kinh Thi có câu: “Vô ơiết bất hiển, mạc dư uân cầu” (Chớ cho rằng 
trơng phòng tối thì không có ai trông thấu mình) là nói điều này. 


Thúc Hướng muốn lấy con gái của Thân Công Vu Thần là Hạ Cơ. 
Con gái của họ đẹp lại quyến rũ. Thúc Cơ không đồng ý, hy vọng con 
trai lấy con gái gia tộc của mình. Thúc Hướng nói: “Gia tộc của mẹ phú 
quý 1à người lại không nhiều. Không nhẽ để con liên lụu đến gia tộc của cậu 
sao!”. Thúc Cơ nói: “Vợ (Hạ Cơ) của Tử Linh (Thân Công Vu Thân) giết 
ba người chồng, một 0ị Vua, một người con, diệt oơng hai Khanh Tướng của 
một trước. Con không sợ bị họ liên lụy lại sợ liên lụu gia tộc chúng t ta... Lại sao 
0ậu? Huống hồ ta nghe HỚI TISưỜI có phúc lớn nhất định sẽ có họa lớn. 'Nghời 
quá đẹp ắt có tật xấu. Hiện na, con gái của Phí Tân của Trịnh Mục Công 
Thiết Phi Diêu Tử (tức Hạ Cơ), em gái của Trịnh Linh Công, Lĩnh Công chết. 
SớI Trà không có con cháu nối dõi, mà ông Trời Iuêu quý, đề cho nàng ta xinh 
đẹp ni Dây, sa nàu ắt sẽ do nậu mà sẽ có thấhbại tẩm hại. Trước đâu, cổ 
người con gái họ Nhưng, tóc đen mượt mà lại 0ô cùng xinh đẹp tên là Huyền 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN... 97 





táng lại uô cùng tham lam, nsans nsược 0ô lú, mọi người sọi là Phone Thủ. 
Hậu Nshệ của bộ tộc Hữu Cùng tiêu diệt Bá Phong, do uậu từ đó không có 
ai thờ cúng. Hơn nữa, sự diệt 0ơng của ba triều đại nhà Hạ, Thương, Chu, 
Công Tử Thân Sinh bị phế truất đều do sắc đẹp nàu. Con lấu người như oậu 
làm gì? Đặc biệt, người đẹp có thể làm tha đổi con người, nếu nhr không 
phù hợp uới đạo đức, nhân nghĩa ắt sẽ gâu tai họa”. Thúc Hướng nghe 
xong sợ không dám lấy con gái của Thân Công Vu Thần nữa. 


Tấn Bình Công ép Thúc Hướng phải lấy con gái Hạ Cơ, sinh được 
một người con trai là Dương Thực Ngã, tên hiệu là Bá Thạc. Khi sinh 
Bá Thạc, người hầu vào gặp Thúc Cơ nói: “Dâu trưởng sinh được một bé 
trai”. Thúc Cơ đến xem đứa bé, vừa đến đại sảnh nghe thấy tiếng đứa 
bé khóc liền quay về mà nói: “Đây là âm thanh của lang sói, lòng lang 
dạ sói. Sau nàu, người diệt họ Dương Thiệt ắt là đứa bé này”, thế là không 
chịu gặp đứa bé. Đến khi Bá Thạc trưởng thành, cùng với Kỳ Thắng 
làm loạn. Người Tấn giết Bá Thạc, họ Dương Thiệt do đó mà bị diệt 
VOng. 


Bậc quân tử nói: Thúc Cơ giỏi việc suy luận loại suy. 


Kinh Thỉ có câu: “Như bỉ tuyên lưu, 0ô luân tư dĩ bại” (Như dòng suối 
chả đi mất, chớ cho chìm đắm đọa đàu) là nói điều này. 


Khi Thúc Cơ vừa mới sinh Thúc Ngư bèn nói: “Đứa bé này mắt 
hổ, miệng heo, oai diễu hâu, bụng trâu, mặt có nét tham lam không biết thế 
nào cho đủ, sau nàu sẽ do nhận hối lộ mà chết”, thế là từ đó trở đi không 
gặp Thúc Ngư nữa. Đến khi Thúc Ngư trưởng thành, làm quan tán lý 
(đại diện tư pháp). Hình Hầu và Ủng Tử tranh chấp ruộng đất. Ủng 
Tử dâng con gái mình để cầu Thúc Ngư giúp đỡ. Hình Hầu giết Thúc 
Ngư và Ung Tử ngay tại chỗ. Hàn Tuyên Tử không biết phải xử lý thế 
nào. Thúc Hướng nói: “Ba kẻ gian ác tội trạng giống nhau, xin hãu giết kẻ 
sống, bêu riếu kẻ chết”, thế là giết hết gia tộc Hình Hầu, còn Thúc Ngư 
và Ủng Tử bị bêu xác ngoài chợ. Thúc Ngư cuối cùng do lòng tham mà 
cliếf. Có thể nói là Thúc Cơ có trí tuệ. 


©ˆ Kinh Thị có câu: Tham nhân bại loại (kẻ tham hư hỏng xấu xa vô 
'cùng) là nói điều này. li 


| 


j 
98.._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Có thơ khen rằng: 


Thúc Hướng chi mẫu 
Sát ư tính tình 
Suy nhân chi sinh 
Dĩ cùng kỳ mệnh 
Thúc Ngư Thực Ngã 
Giai tham bất chính 
Tất dĩ hóa tử 
Quả tuất phân tranh 


Tạm dịch: 


Mẹ của Thúc Hướng 
Giỏi 0iệc quan sát 
Tính tình cơn Igười 
Để dự đoán được 
Vận mệnh đời Isười 
Thúc Nsư, Thực Ngã 

Là kẻ tham lam bất chính 
Nhất định sẽ ưì 
Tiền tài mà chết 

Sau nàu qua nhiên 
Chết tì tranh chấp 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TẤN PHẠM THỊ MẪU 


Tấn Phạm Thị mẫu là vợ của Phạm Hiến Tử. Ba người con trai của 
bà giao du với Triệu Thị. Triệu Giản Tử cưỡi ngựa trong vườn, trong 
vườn rất nhiều cây cối chắn đường đi của ngựa. Triệu Giản Tử hỏi ba 
người con của Phạm Thị rằng: “Phẩi làm sao?”. Người con cả nói: “Vị 
Vua sáng suốt hiền từ chưa thảo luận uấn đề thì sẽ không làm. Hôn quân thì 
chưa thảo luận oấn đề mà 0uiệc gì cũng dám làm”. Người con thứ hai bảo: 

“Quá êu quý nsựa sẽ không yêu quý nhân dân. Yêu quý nhân dân sẽ không 
yêu quý ngựa nhiều”. Người con út nói: “Có thể cho nhân dân ba cái lợi. 
Giả sử chặt câu trên núi là Có thể nuôi 1g ở đâu, sau đó lại trở TÔI UƯỜI, 
lúc TiầU Trúi xa 1H UMỜN sẵn, đâu có thể làm cho nhân dân oui lần thứ nhất. 
Sau đó tiếp tục san phẳng núi cao hiểm trỏ, chặt câu ở bình nguuên, nhân 
dân sẽ 0ui lần thứ hai. Sau khi chặt xong sẽ bán rẻ cho nhân dân thì họ sẽ 0i 
lần thứ ba”. Triệu Giản Tử nghe theo lời khuyên này, quả nhiên là cho 
nhân dân vui ba lân. Người con út vì mưu kế của mình mà cảm thấy 
cao hứng, về nhà đem chuyện này kể cho mẹ. 


Người mẹ nghe xong vô cùng cảm thán mà nói: “Sa ầy 1sười diệt 
gia tộc Phạm thị nhất định là đứa con này. Thích uiệc lớn hám công to mà 
để cho nhân dân cực khổ thì ắt sẽ không thực thi nhân nehĩn, dựa uào giả dối 
mà thích lừa gạt ắt sẽ không lâu dài”. Sau này quả nhiên, Trí Bá Thị tiêu 
điệt Phạm Thị. 


Bậc quân tử nói: Phạm Thị mẫu biết được nguồn gốc của tai họa. 


Kinh Thi có câu: “Vô thiểm nhũ tổ, thức cứu nhĩ hậu” (Tu thân khỏi 
nhục tổ tiên, cháu con cứu được sống tên đời đời) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Phạm thị chi mẫu 
Quý đức thượng tín 
Tam tử tam đức 
— Dĩ trá dữ dân 
Tri kỳ tất diệt 
vã ý Tiên năng hữu nhân 
\N ị Hậu quả phùng họa 
Thân tử quốc phân 


| 


j 
100._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tạm dịch: 


Mẹ cúa Phạm Thị 
Xem trọng tín nsl1a 
Cơn trai tít nhất 
Nói ba điều lợi 
Lừa gạt nhân dân 
Biết con sau nầu 
ẤT bị diệt 001g 
Không s1ữ nhân nsl1a 
Quả nhiên gặp nạn 
Người thì bị chết 
Nước bị điệt 00ng 





" á sàn À. == ._rarnmr 





bỗ EÔNG THỪA Tự 


Lỗ Công Thừa tự là chị gái của Lỗ Công Thừa Tử Bì. Trong họ có 
người chết, người chị khóc vô cùng thương tâm. Tử Bì khuyên chị gái 
rằng: “Chị hãy nín đi! Em chuẩn bị sả chồng cho chị”. Sau một thời gian 
dài, Tử Bì không nhắc đến việc này nữa. Vua nước Lỗ chuẩn bị cho 
Tử Bì làm Tể Tướng. Tử Bì hỏi chị gái rằng: “Vua nước Lỗ muốn em làm 
Tế Tướng. Em có nên nhận lời không?”. Người chị nói: “Không nên nhận 
lời làm Tể Tướng!”. Tử Bì hỏi: “Tại sao?”. Người chị trả lời: “Gặp khi có 
tang sự lại nói đến uiệc cưới gả là không hiểu lễ nghĩa. Sau đó lại không nhắc 
đến nữa là không biết phải trái. Trong không hiểu lễ nghĩa, ngoài không biết 
phải trái. Sao có thể làm Tể Tướng!”. Tử Bì nói: “Chị muốn lấu chồng. Sao 
chị không nói sớn?”. Người chị đáp: “Việc của phụ nữ, có khởi xướng thì 
mới phụ họa theo. Sao chị có thể ơì nguyên nhân muốn lấu chồng mà kể lể uới 
em! Em thực sự là không hiểu lễ nehĩn, không biết phải trái. Như uậu mà làm 
Tế Tướng, ở trên cao nhìn xuống mợi người thì dựa uào gì để cai quản! Đâu 
giống như là bịt mắt để phân biệt trắng đen. Bịt mắt để phân biệt trắng đen 
còn chưa đến nỗi có tai họa gì. Nhưng không biết phải trái mà làm Tế Tướng 
nếu như không bị Trời trừng phạt thì cũng sẽ bị người tang tai họa đến. Em 
nhất định không được làm Tể Tướng”. Tử Bì không nghe, sau nhận lời 
Vua nước Lỗ làm Tế Tướng. Làm Tể tướng chưa được một năm, quả 
nhiên bị giết mà chết. 


Bậc quân tử nói: Chị của Công Thừa Tử Bì nhìn sự việc mà biết em 
trai ắt sẽ gặp tai họa, có thể nói là người có trí tuệ. Đợi hợp lễ nghĩa mới 
hành động, không làm trái lẽ phải, đó là kiên trinh. 


Kinh Thi có câu: “Thác hề! Thác hề! Phơng kỳ xuụ nhữ. Thúc hê! Bá 
hệ! Xướng dư hoạ nhữ (Câu kia khi nó khô cả lá, gió nó lau, lay đã chưa thôi. 
Đôi bên chú bác mi ơi, xướng lên ta sẽ họa lời hát theo), lại có câu: “Bách nhĩ 
sở tu, bất như nsã sở chỉ” (Ngươi suy phương kế hàng trăm, chẳng bằẰng sự 
hoàn trỹ của ta) thật đúng trong tình huống này. 


- = _Ồ khen rằng: 


Tứ Bì chỉ tỉ 
Ký Duyên sự phân lý 
ÀN ị Tử Bì Tướng Lỗ 
Tri kỳ họa khởi 
j Tỉ gián Tử Bì 


102 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Đãi bất như chỉ 
Tử Bì bất thính 
Tuất vi tông sỉ 


Tạm dịch: 


Chị của Tử Bì 
Theo uiệc suụ diễn 
Tử Bì làm Tế Tướng 
Biết em gặp nạn 
Khuuên em đừng làm 
Tử Bì không nghe 
Cuối cùng mang lại 
Sỉ nhục sia lộc 





PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN...103 


“_ xẾ, —==__ >> 





Lỗ TẤT THẤT Nữ 


Tất Thất nữ là con gái của Ấp Tất Thất nước Lỗ, lỡ thời mà chưa 
lấy chồng. Lúc ấy, Lỗ Mục Công tuổi đã già mà Thái Tử còn nhỏ tuổi. 


Có một ngày, cô gái chưa chồng của Ấp Tất Thất đứng dựa vào 
cột nhà buồn bã thở dài. Người bên ngoài nghe thấy không ai là không 
thương cảm. Một vị phu nhân nhà hàng xóm đi ngang qua trước cửa 
liền hỏi rằng: “Cô øì sao mà bỉ ai như oậu? Có phải là muốn lấy chông rồi 
không? Để tôi tìm cho cô một đức lang quân nhé!”. 


Cô gái nói: “Tôi oẫn tưởng bà là người có kiến thức. Hôm na sao lại 
thiếu hiểu biết như 0uậu! Tôi đâu phải uì bản thân không lấu được chồng mà 
khổ não. Tôi ưu sẩu 0ì Lồ Công sià rồi mmà Thái Tử lại còn quá nhỏl”. 


Phu nhân nhà hàng xóm nghe xong không khỏi bật cười, nói: “Đây 
là oiệc đáng buồn của quan Đại Phu nước Lỗ. Chứ có liên quan gì đến cô 
đâu l “. 


Cô gái nói: “Bà nới sai rồi. Trước kia, một oị khách người nước Tấn đến 
ở tại nhà của tôi. Ông ta buộc ngựa ở trong oườn rau nhà tôi. Không ngờ con 
ngựa siằng dâu cương chạu loạn, dẫm đạp oườn rau xanh của nhà tôi, khiến 
cho tôi cả năm không có rau quỳ để ăn”. 


“Cơn gái nhà hàng xớm bỏ trốn cùng người khác. Họ lại kéo anh trai của 
tôi đuối theo. Không nsờ mất nsàu liền mmưa dầm nên nước sông tăng nhanh, 
anh trai trượt chân chết đuối. Từ đó, tôi đã mất đi anh trai”. (Dựa theo lễ 
xưa, con súi xuất giá, cha mẹ còn thì nhe theo cha mẹ, cha mẹ mất thì nghe 
theo anh em. Cô gái Tất Thất đã mất đi anh trai, khiến nàng đã đến tuổi hôn 
phối cũng không thể ả đi được). Tôi nghe nói nước sông có thể ngấm ướt nơi 
xa chín dặm, có thể từ từ làm ấm ba trăm bước. Hiện nay, Lỗ Công đã già 
lại hồ đồ, mà Thái Tử lại còn rất nhỏ. Trong nước ngu muội, quan uiên dối 
trá sẽ dân dân nhiều lên. Nước Lỗ sẽ có nạn. Quân thân phụ tử đêu sẽ phải 
chịu nhục nhã. Mối họa tôi cũng sẽ đổ uào người dân 0ô tội. Phu nhân liệu 
cố tránh khỏi? Cho nên, tôi mới buôn bã không thôi. Phu nhân sao có thể nói 
điều nàu không có quan hệ gì uới mình được?”. 

. 


>>.“ 
\< 


-__ Phu nhân nhà hàng shù nghe cô gái nói như vậy thì cúi đầu tạ 
lỗi: “Cô suy nehĩ chu toàn 1inự oậu. Tôi lại không hiểu mà đã thất lễ uới cô”. 
j 


104..PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Ba năm sau, Lỗ quốc quả nhiên đại loạn. Hai nước Tề và Sở thừa 
cơ đánh vào nước Lỗ, khiến đất nước này mấy năm liền không yên 
ổn. Đàn ông ra tiển phương tác chiến. Đàn bà ở hậu phương phụ trách 
cung ứng và vận chuyển vật tư. Không ai có thời gian mà đi làm những 
công việc hàng ngày nữa, khiến việc nhà không chăm nom, nữ công 
không làm, ruộng thiếu người trồng trọt. Toàn bộ Lỗ quốc hiện ra 
cảnh tượng tiêu điều. 


Bậc quân tử nói: Người con gái Tất Thất có suy nghĩ sâu xa. 


Kinh Thi có câu: “Trí nsã giả, oị ngã tâm ưu. Bất trí ngũ si, 0ị ngã hà 
cẩu Í (Hiểu lòng ta những ai đó hỡi! Ắt nói ta nghĩ ngợi sâu bi. Còn người 
chẳng hiểu tí chỉ, nói ta đang kiếm uột gì thế thôi) thật đúng trong tình 
huống này. 


Có thơ khen rằng: 


Tất Thất chỉ nữ 
Kế lự thậm diệu 
Duy Lỗ thả loạn 
Ý trụ nhỉ tiếu 
Quân lão tự ấu 
Ngụu bội gian sinh 
Lỗ quả ưu loạn 
Tề phạt kỳ thành 


Tạm dịch: 


Cô gái Tất Thất 
Su rIgh1 sÑu xa 
Sợ Lỗ đại loạn 
Dựa cột thở dài 
Vua già cơn nhỏ 
Neẹu dốt sinh tà 
Quả nhiên nước Lỗ _ 
Gặp phi đại loạn > 
Nước Tề công đánh +ïSaỀ>~ 
Thành của nước Lỗ L{ 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 105 





NGỤY &HÚE ỐE PHụ 


Khúc Ốc Phụ là mẹ của quan Đại Phu nước Ngụy Như Nhĩ. Nước 
Tân lập Ngụy Công Tử Chính là Thái Tử nước Ngụy. Phi Tần mà 
Ngụy Ai Vương sai sứ giả đi tuyển chọn cho Thái Tử vô cùng xinh 
đẹp. Ngụy Ai Vương bèn muốn lấy làm Phi Tần của mình. Khúc Ốc 
Phụ nói với con trai của mình là Như Nhĩ rằng: “Neụy Vương hôn loạn 
không phân biết phải trái. Tại sao con không can gián Vua? Hiện nay các 
nước mạnh xưng hùng. Đúng là lúc biểu hiện đạo nghĩa. Hiện nay, nước 
Ngự không thể lớn mạnh. Vua lại không nhân nehĩa. Sao có thể giữ nước! 
Vua Ngụw là một người tầm thường. Không biết làm như uậu sẽ có tai họa. 
Con mà không can gián thì nước Ngụu ắt sẽ xả ra tai họa. Nước Ngụy có tai 
họa ắt sẽ gâu họa đến nhà ta. Con hãu mau dâng tấu để tận lòng trung, dùng 
lòng trung thành để trừ bỏ tai họa, đừng để lỡ thời cơ”. Như Nhĩ chưa có 
thời gian để nói chuyện này thì lại phải đi sứ nước Tề. Vì vậy, Khúc Ốc 
Phụ tìm đến Ngụy Vương dâng sớ tấu trình rằng: “Thiếp là Khúc Ốc. 
Trơng lòng thiếp có rất nhiều suy nshĩ, mons nói cho Đại Vương được biết”. 
Ngụy Vương gọi bà vào trong cung. Khúc Ốc Phụ nói: “Thiếp nghe nói 
nam nữ hữu biệt là lễ nghĩa lớn của quốc gia. Chí hướng của người phụ nữ 
mỏng manh, nội tâm kém cỏi, không được dùng tà tâm để dẫn dụ. Cho nên 
mới qu định 15 tuổi thì cập kê, 20 tuổi gả chỗng. Một khi đã sả chồng thì 
danh phận cũng đã định. Có sính lễ thì tự nhiên được thân phận là 0uợ cả, 
không có sính lễ thì danh phận là uợ bé. Có quụ định như uậu để phòng trừ 
dâm loạn. Có sính lễ, có danh phận thì có thể xuất giá, sau đó theo chồng. 
Đâu là lễ tiết của người trinh nữ. Naụ Đại Vương tìm oợ cho Thái Tử rồi lại 
chiếm làm của mình. Lầm như oậu là hủ hoại cái lễ tiết của người trinh nữ, 
làm loạn lễ tiết nam nữ hữu biệt. Các øị Vua từ xưa đến nay đêu có 0ợ củ 
oà các Phi Tân. Lấu đúng người thì sẽ hưng 0ượng, lấu không đúng người 
thì sẽ sinh loạn. Triều nhà Hạ có thể hưng oượng là 0ì có Đồ Sơn thị, bị diệt 
oone là 0ì có Muội Hỉ. Triều nhà Ân hưng oượng là có Hữu Sằn, diệt uong 
là 0ì có Đát Kỷ. Triều nhà Chu hưng oượng là 0ì có Thái Tự, diệt oong là 
ơì có Bao Tự. Phu nhân của Chu Khang Vương do Khang Vương lên triều 
muộn mà làm bài Quan Thư để dự báo, làm cho Vua tỉnh ngộ. Người thục 
nữ sánh đôi uới quân tử. Chữm thư cưu là một giống chữm chung thủ một 
clỗffg một uợ, chưa từng sống chung uới con khác. Sự kết hợp giữa nam oà 
nữ phải tuân theo lễ neh1a. Cha - Con do đó mà xuất hiện. Vua - Tôi do đó mà 

đHồnh trmi. Cho nên nói đâu là sự bắt đầu của oạn uật. Vua - Tôi, Cha - Con, 
'Vợ- Chồng, ba mối qua" hệ lay là ký CƯƠNg lớn nhất của thiên hạ. Quản lý 
tốt ba mối quan hệ nàu thì thiên hạ có thể cai quản được. Ba mối quan hệ nà 
mà loạn thì thiên hạ SẼ loạn. Hiện na Đại Vương bắt đầu từ uiệc loạn đạo 


106 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





làm người, 0ứt bỏ kỷ cương. Hiện nay nước thù địch uới chúns ta có nắm sáu 
nước, phía nam có nước Sở hợp tưng (liên tinh theo chiều dọc), phía tậu có 
nước Tin liên hoành (liên kết chiều nan), mmà nước Ngụu ở giữa có thể nói 
là miễn CƯỜNG tôn tại. Đại Vương không ơì uậu mmà lo lắng, lại đi loạn đạo 
làm người, không phân biệt nam nữ hữu biệt, cha con cùng lấy tmmột người 
tiểu thiếp, e là đất nước của Đại Vương gặp nguy”. Ñgụy Vương nói: “Thì 
ra là oậu! Quả nhân không biếH” thế là trả lại Phi Tần cho Thái Tử, ban 
cho Khúc Ốc Phụ ba mươi chung lương thực. Sau khi Như Nhĩ trở về 
được thăng tước vị. Từ đó Ngụy Vương siêng năng tự tu dưỡng, vất vả 
vì đất nước. Các nước Tề, Sở và nước Tần lớn mạnh nhiều năm không 
dám ức hiếp nước Ngụy. 


Bậc quân tử nói: Ngụy Ốc Phụ hiểu lễ nghĩa. 


Kính Thị có câu: “Kính chỉ, kính chị, thiên duy hiển tư” (Đáng kính 
thau, đáng kính thau, đạo Trời rất tỏ rạng) thật là đúng trong trường hợp 
này. 


Có thơ khen rằng: 


Ngụy Phụ thông đạt 
Phi thích Ai Vương 
Vương tử nạp phi 
Lễ biệt bất minh 
Phụ khoản Vương môn 
Trần liệt kử cương 
Vương cải tự tụ 
Tuất vô địch binh 


Tạm dịch: 


Khúc Ốc thông minh 
Chế nhạo Ngụu Vương 
Vương tử lấU uợ “xã. 
Lỗ nghĩa không phân _:Ê TC 
Nguụ Phụ tìm gặp > 
Kế lê cương thường p4 
Noụu Vương sửa thĩa \ 
Trong thời eian đài 
Nước không bị xâm lược \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 107 





TRIỆU TỚNG HÁT MẪU 


Triệu Tướng Quát mẫu là vợ của danh Tướng nước Triệu Mã 
Phục Quân Triệu Xa, là mẹ của Triệu Quát. Nước Tần công đánh nước 
Triệu. Triệu Hiếu Thành Vương sai Triệu Quát thay Liêm Pha làm 
Tướng Quân. Khi sắp sửa ra quân, mẹ Triệu Quát dâng thư lên Triệu 
Vương, nói rằng Triệu Quát không thể làm Tướng. Triệu Vương hỏi 
vì sao thì mẹ Triệu Quát nói: “Xưa kia thiếp thờ cha nó. Trong thời gian 
cha nó làm Tướng, hạng người ông ta thân hành bưng cơm nước, cho ăn có 
đến hàng chục. Hạng ông xem là bạn có đến hàng trăm. Đại Vương: 0à lôn 
Thất thưởng cho cái gì thì đưa tất củ cho các quân lính oà sĩ phu. N' gà. nhận 
được mệnh lệnh thì không hỏi đến oiệc nhà. Naụ nó mới làm Tướng mà ngôi 
ngoằnh mặt uê phía Đông để đối đãi quân lính. Quân lại không ai dám ngẩng 
lên nhìn. Vàng lụa nhà Vua cho đều đem oề cất ở nhà. Hàng ngày xem có 
nhà cửa ruộng oườn gì có thể mua để kiếm lời là mua. Nhà Vua xem nó có 
bằng cha nó không? Cha con bụng dạ khác nhau. Xin nhà Vua chớ sai đi!”. 
Triệu Vương nói: “Bà không phải nói sì nữa. Quả Nhân đã quyết định rồi”. 
Mẹ của Triệu Quát nói: “Đại Vương khăng khăng không nghe. Nếu xả ra 
chuyện gì thì sẽ không liên lụu đến thiếp 1?”. Triệu Vương đáp: “Không 
liên lụy!”. 


Quát xuất chinh thay cho lão Tướng Liêm Pha. Hơn 30 ngày sau, 
quả nhiên binh lính nước Triệu bại trận. Triệu Quát bị giết. Toàn quân 
bị tiêu diệt. Do mẹ Triệu Quát đã có lời từ trước nên Triệu Vương 
không giết gia tộc của Triệu Quát. 


Bậc quân tử nói: Mẹ Triệu Quát là người nhân nghĩa lại có trí tuệ. 


Kinh Thi có câu: “Lão phụ quán quán, tiểu tử kiểu kiêu, phỉ ngã ngôn 
mạo, nhĩ dụng ưu hước” (Ta thành khẩn đem lời ra bdo, trẻ không tin kiêu 
ngạo thờ ơ, lão không tuổi tác hồ đồ, chớ đem ưu lự làm trò đùa chơi) thật là 
đúng trong trường hợp này 


- = HÓN khen rằng: 


Hiếu Thành dụng Quát 
: .. Đại Pha cự Tần 
ị Quát mẫu hiến thư 
Tri kỳ phúc quân 
j Nguyện chỉ bất đắc 


“\ 
l4 


108 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Thỉnh tội chỉ thân 
Quát tử Trường Bình 
Thê tử đắc tồn 
Tạm dịch: 


Vua Hiếu Thành dùng Quát 
Thau Liêm Pha chống Tân 
Mẹ Quát dâng thư lên 
Vì biết Quát sẽ thua 
Mong Quát không làm Tướng 
Cuối càng không được duuệt 
Lại xin không lên can 
Quát chết ở Trường Bình 
Vợ con không hiên lụựụ 


th 
/ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.. 109 


bi Ả Š \ : 


z 





BUYỂN IV 


TRINH THUẬN TRUYỆN 


Duy bậc Trình thuận 
Theo đạo tiến lên 
Tránh sự hiểm nghi 
Chắc đúng mới nói 
Trọn đời một lòng 
Là sự tốt đẹp trong thiên hạ 
Chăm chỉ trone sạch 
Chuyên tâm cân thận 
Các tù thiếp xem uào 
Lấy đó làm khuôn mẫu 





j 


110 ..PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





PHỤ NỮ TÓT 


THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa 3 xã hội, 








EHIÊU NAM THÂN Nữ 


Chiêu Nam Thân Nữ là con gái của họ Thân, đã hứa gả cho nhà 
họ Phong. Tuy nhiên, nhà chồng lễ nghĩa không chu đáo mà đến đón 
dâu. Thân Nữ nói với người đến đón dâu rằng: “Trở thành oợ chông 
là nguồn gốc của luân lú làm người, không thể không hợp lẽ. Tương truyền 
rằng: Nguồn sốc giữ cho có nề nếp không lệch lạc thì oạn uật mới có nguyên 
tắc. Nếu bắt đầu sai một li, sau nàu có thể sẽ đi một dặm, cho nên mới nói 
dựng nên căn bản thì mới có quụ củ, đầu nguồn được xử lú thì dòng nước 
mới trong. Việc cưới gả uốn là uiệc lớn dùng để nối dõi, kế thừa Tổ tiên, là 
uiệc 0ô cùng quan trọng của tông miếu. Nhà chồng xem thường lễ nslĩa, làm 
trái qu định, ta không thể như oậu mà xuất giá”, thế là không chịu về nhà 
chồng. 


Nhà chồng thưa kiện, đem bắt giam vào ngục. Nhưng cuối cùng, 
Thân Nữ vẫn kiên quyết rằng chỉ cần một chút lễ vật chưa đây đủ, một 
chút lễ nghĩa chưa hợp lý thì có chết cũng không về nhà chồng và còn 
làm thơ rằng: “Tuy tốc ngã ngục, thất gia bất túc” (Kiện thưa em được 
đã đành, lễ nghi lúc trước thi hành đủ đâu) để nói nhà chồng không 
chuẩn bị đầy đủ theo lễ nghi. 


Bậc quân tử nói: Thân Nữ hiểu rõ lễ nghĩa, đạo làm vợ, cho nên 
bình chọn và khen ngợi, truyền bá sự tích của Thân Nữ để mọi người 
noi theo, từ đó ngăn chặn hành vi không lễ nghi xảy ra, phòng ngừa 
hành vi dâm dục tràn lan. 


Lại có câu: “Tuy tốc ngã tụns, điệc bất nhữ tùng” (Kiện thưa em được 
đã đành, rốt cùng oề ở uới anh chẳng thèm) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Chiêu Nam Thân Nữ 
Trinh nhất tu dung 
Phu lễ bất bị 
— Chung bất khẳng tùng 
‹ Yếu di tất tử 
&. .. Toại chí ngục tụng 
\N ị Tác thi minh ý 
Hậu thế xưng tụng 


| 


j 
112 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tạm dịch: 


Chiêu Nam Thân Nữ 
Trính tiết chuyên nhất 
Nghỉ lễ bất đáo 
Không oề nhà chồng 
Chết cững kiên quyết 
Bị nhốt trons ngục 
Lầm thơ tỏ rõ 
Đời sau ca tụng 





“^^ 
\_ Ñ lẬ 
».Ï ắ - »› 
( lIỆM:-- ` À 
`W --- PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 11 


⁄ `. =s. = 








TỐNG CUNG BÁ EØ 


Bá Cơ là con gái của Lỗ Tuyên Công, là em gái của Thành Công. 
Khi mẹ của Bá Cơ là Mục Khương đem Bá Cơ gả cho Tống Cung Công, 
Cung Công không đích thân đến đón dâu. Cha mẹ Bá Cơ thúc ép nên 
đành về nhà chồng. Khi đến nước Tống, ba tháng sau cử hành nghi 
thức ở tông miếu, do Cung Công không đích thân đón dâu nên Bá Cơ 
không chịu nghe theo sự sắp xếp. Người Tống đem chuyện này nói 
với nước Lỗ. Nước Lỗ sai Đại Phu Quý Văn Tử đến nước Tống truyền 
đạt ý chỉ của nước Lỗ. Sau khi trở về, Lỗ Công khoản đãi Quý Văn Tử. 
Mục Khương từ trong phòng đi ra hai lần hành lễ rồi nói: “Đại Phu 
không từ sian khổ đường xa, đưa con gái ta đi lấu chỗng, không quên Tiên 
Vương 0à con cháu của ta. Nếu ở dưới đất mà biết được, Tiên Vương nhất 
định sẽ thấu được Đại Phu không phụ lòng kỳ ợng của Tiên Vương. Một lần 
nữa cảm tạ Đại Phu. Đại Phu uất 0d rồi”. 


Bá Cơ gả cho Tống Cung Công được mười năm sau thì Cung Công 
chết. Bá Cơ ở góa. Đến đời Cảnh Công, ban đêm nơi Bá Cơ ở xảy ra hỏa 
hoạn, người tùy tùng nói: “Pu nhân hãu ra ngoài để tránh hỏn hoạn!”. Bá 
Cơ nói: “Theo phép tắc của người phụ nữ, khi không có bảo mẫu, phó mẫu 
thì ban đêm không được ra ngoài, đợi họ đến hãng hay”. Khi bảo mẫu đến, 
phó mẫu chưa đến, người tùy tùng lại nói: “Phu nhân hãu ra ngoài tránh 
hỏa hoạn!”. Bá Cơ nói: “Theo phép tắc của người phụ nrữ, khi không có phó 
mẫu thì ban đêm không được ra ngoài, 0ượt qua lễ nghĩa để được sống, không 
bằng giữ uững lễ nghĩa mà chết” và cuối cùng bị chết cháy. 


Kinh Xuân Thu có ghi chép tường tận chuyện này để ca ngợi Bá 
Cơ, cho rằng người phụ nữ lấy sự trinh tiết để hành động. Bá Cơ có thể 
nói là hoàn toàn giữ vững chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ. Vào 
thời đó, các nước chư hầu biết được chuyện này không ai là không đau 
đớn tưởng niệm Bá Cơ, đồng thời cho rằng người chết rồi thì không 
thể sống lại, nhưng tiền tài thì có thể có lại được. Cho nên, các nước 
chư hầu cùng tụ tập ở Thiển Uyên, trả lại cho nước Tống những gì 
»°” Lống mất. 


1 Kinh Xuân Thu khen ngợi sự việc này. 
\ Ệ Bậc quân tử nói: Lễ nÄhữa có nói: “Người phụ nữ khi không có phó 
trâu ở bên cạnh thì ban đêm không được ra ngoài, khi ra ngoài phải đốt đèn 
chiếu sáng”. j 


114 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Tiưục thận nhĩ chỉ, bất khiên 0u nghĩ” (Dung mạo 
cử chỉ thì kính cẩn, uụ nghỉ không lầm lẫn mảu may) có thể nói là Bá Cơ 
không đánh mất lễ nghi. 


Có thơ khen rằng: 


Bá Cơ tâm chuyên 
Thủ lễ nhất ý 
Cung dạ thất hỏa 
Bảo phó bất bị 
Đãi hóa nhỉ tứ 
Quyết tâm mị hối 
Xuân Thu hiền chỉ 
Tường lục kỳ sự 


Tạm dịch: 


Bá Cơ chuyên tâm 
Một lòng giữ lễ 
Cung điện DỊ cháu 
Bảo mẫu, phó mẫu 
Không ai có mặt 


Bá Cơ chết cháu 
Lồng không hối hận 
Kinh Xuân Thu ca sợi 
Gh" chép uiệc nà 
‹ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 115 








VỆ QUÁ PHủ NHÂN 


Vệ Quả Phu Nhân là con gái của Vua nước Tế. Bà được gả cho 
nước Vệ. Khi đến cổng thành nước Vệ thì Vua nước Vệ qua đời. Bảo 
mẫu nói: “Theo tình hình hiện nau thì chúng ta có thể quay uễ”. Con gái 
Vua nước Tề không nghe theo, thế là đến nước Vệ và kiên trì chịu tang 
Vua nước Vệ ba năm. Hết thời gian chịu tang, em trai của Vua nước 
Vệ lên ngôi, thỉnh câu rằng: “Nước Vệ là nước nhỏ, không thể có hai bếp, 
mong Tăng chúng ta có thể ở cùng nhau”. Phu nhân nói: “Chỉ có oợ chỗng 
mới có thể ở cầng nhau”. Trước sau bà cũng không chấp thuận lời thỉnh 
cầu. Vì thế, Vưa nước Vệ sai người đem việc này báo cho anh em của 
Phu Nhân. Anh em của Phu Nhân đều mong Phu Nhân có thể lấy vị 
Vua sau này của nước Vệ, nên sai người đến nói rõ ý muốn này. Tuy 
nhiên,c Phu Nhân không nghe theo ý muốn của anh em và làm thơ 
rằng: “Nsã tâm phỉ thạch, bất khả chuyến dã. Ngã lâm phí tịch, bất kh 
quuển dã” ( Lòng ta chẳng phải đá xanh, cho nên chăng: thể đổi ' quanh chuuến 
dời. Lòng ta chăng phải chiếu ngồi, cho nên chẳng thể xếp tối cuốn quanh). 
Khốn khổ mà không nhận sự thương hại, vất vả mà không bừa bãi, sau 
đó mới có thể đạt được lý tưởng của mình, ý nói không đánh mất chữ 
tín, sau mới có thể qua được cửa ải khó khăn. 


Kinh Thi có câu: “Uy nghỉ đệ đệ, bất khả tuyến đã dấ” (tụ nghi thuần 
thục rành rành, nhưng không được chọn phải đành thế thôi). Ý nói bên cạnh 
không có hiển thần mà chỉ có người thuận theo ý của Vua. 


Bậc quân tử ca ngợi Phu Nhân là người trinh tiết chuyên nhất, cho 
nên đem tích này biên vào Kinh Thi. 


Có thơ khen rằng: 


Tê nữ giá Vệ 
Quyết chí thành môn 
Công hoăng bất phản 

Toại nhập tam niên 
Hậu quân dục đồng 
‹ Nữ chung bất hỗn 
&. „ Tác thi cơ thích 
\N Tuất thủ tử quân 


j 
116 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tạm dịch: 


Con gái Vua Tề 
Gả cho Vua Vệ 
Khi đến cổng thành 
Vua Vệ qua đời 
Không 0ề ở lại 
Chịu tang ba năm 
Vua sau kế nhiệm 
Muốn cùng sống chung 
Phu nhân không thuận 
Làm thơ châm biếm 
Cả đời thủ tiết 








THÁI NHÂN EHI THÊ 


Vợ người họ Thái là con gái của người họ Tống, được gả cho người 
họ Thái. Tuy nhiên, chồng bị bệnh khó chữa nên mẹ nàng muốn nàng 
tái giá. Nàng nói: “Chồng con bất hạnh cũng là sự bất hạnh của con. Sao 
cơn có thể bỏ chàng? Con đường đường chính chính lấu chồng. Vì uậu, một 
khi cử hành nshi thức thì con cả đời không được tái giá. Naụ chồng con bất 
hạnh thân mang bệnh khó chữa thì con càng không nên thay đổi tâm ý. Vả 
lại, hái cỏ phù dĩ cho dù có mùi hôi nhưng uẫn hái, để trong 0ạt áo, ôm ấp 
trơng lòng mà trở nên thân thiết. Huống hồ là đạo oợ chồng! Chàng không 
có uấn đề gì to lớn, lại không muốn bỏ cơn. Sao có thể bỏ chàng được?”. Rốt 
cuộc cũng không nghe theo lời của mẹ. Thế là làm bài thơ Phù DI. 


Bậc quân tử nói: Chí hướng của người con gái họ Tống vô cùng 
trinh tiết và chung thủy. 


Có thơ khen rằng: 
Tống nữ chuyên tịnh 
Trì tâm bất khuynh 
Phu hữu ác tật 
Ý do nhất tinh 
Mẫu khuyên khứ quy 
Tác thi bất thính 
Thái nhân mỹ chi 
Dĩ vi thuận trinh 


Tạm dịch: 
Người con súi họ Tống 
Chuyên tâm yên tịnh 
G1f# đạo làm 0uợ 
Không đổi thaụ lòng 
Chồng có bệnh khô 
Chí hướng của uợ 
Chuyên nhất không đổi 
ˆ-- Mẹ khuyên bỏ chồng 
‹ Con gái họ Tống 
w#, Lầm thơ khôns nishe 
ị ị Gia tộc họ Thái 
Noợi ca khen nàng 
| LÀ người trinh tiết 


E ⁄⁄4 lì 


118 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





LÊ TRRNB PHI NHÂN 


Lê Trang phu nhân là con gái của Vua nước Vệ, là vợ của Lê Trang 
Công. Sau khi được gả cho Lê Trang Công, họ không có cùng chung 
cách nghĩ, chí hướng cũng khác nhau, cho nên cảm thấy vô cùng không 
như ý. Phó mẫu xót thương bà là người hiển tài nhưng Lê Trang Công 
lại không chấp nhận bà, thương bà không được như ý, lại sợ do đó sẽ 
bị đuổi đi mà không kịp thời quay về nhà nên nói với bà rằng: “Đạo 
0Ợ chồng, có isl1a thì ở uới nhau, không có nshĩa thì rời xa. Hiện nay phu 
nhân uô cùng không như ý. Tại sao không bỏ đi?” và làm thơ rằng: “Thúc 
0i! Thức 0H Hồ bất quy?” (Su 0i rầu đã suụ 0il Trở 0uỀ sao chẳng chịu đi 
cho rồï?). Bà đáp rằng: “Đạo làm oợ là chỉ thờ một chồng. Tuụ chồng ta đối 
xử tới ta không tốt, không chấp nhận ta. Ta sao có thể bỏ qua đạo làm oợ!” 
và làm thơ rằng: “V¡ quân chỉ cố, hồ ơi hồ trung lộ? (Nếu không 0ì nghĩa 
Vua - tôi, sao cam chịu ướt lắm hồi móc sương?), cuối cùng vẫn kiên quyết 
thủ tiết chung thủy không đổi thay, không làm trái với đạo làm vợ, 
hầu hạ chồng. 


Bậc quân tử làm thơ kể về câu chuyện này. 
Có thơ khen rằng: 


Lê Trang phu nhân 
Chấp hành bất suy 
Trang Công bất ngộ 
Hạnh tiết phản quai 
Phó mẫu khuyên khứ 
Tác thi thức vi 
Phu nhân thủ nhất 
Chung bất khẳng quy 


Tạm dịch: 


Lê Trang Phu Nhân 
GIữ đạo làm 0uợ _—_ 
Mặc dù Trang Công 
Không chấp nhận nàng >8 - 
Hành ơi Phu Nhận L/ 
Lại càng hòa thuần 
Phó Mẫu khuyên bà < \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 119 





Hãấu bỏ ra đi 
Bà làm thơ Thức V1 
Kiên quyết thờ một chồng 
Quuết không bỏ ãi 








TẾ HIẾU MẠNH EØ 


Mạnh Cơ là con gái lớn của người họ Hoa, là vợ của Tề Hiếu Công. 
Bà là người thích lễ nghĩa, trinh tiết chung thủy, đã quá tuổi mà chưa 
lấy chồng. Nước Tề có người cầu hôn nhưng lễ không đây đủ chu đáo 
nên cuối cùng bà không chấp thuận. Chỉ cần có mặt nam giới là bà 
không bao giờ nói chuyện bên ngoài. Bà xa lánh nam giới để tránh 
hiểm nghị, thị phi. Người nước Tế hầu như không có ai đầy đủ lễ để 
cầu hôn với bà. Người nước Tề ca ngợi bà trinh tiết, hiếu thuận. Sau 
khi Tê Hiếu Công biết được bèn theo lễ nghỉ mà chuẩn bị đầy đủ lễ vật, 
đích thân đến nhà họ Hoa để đón dâu. Cha mẹ tiễn con đi lấy chồng 
không ra khỏi cửa. Mẹ ở phòng lễ, chỉnh sửa quần áo và giầy dép cho 
bà rồi đặn dò bà rằng: “Nñất định phải cung kính, cẩn thận, không được 
làm trái nhữns uiệc trơng cung”. Cha đứng ở bậc thềm phía Đông dặn 
đò bà rằng: “Nhất định phải cần cù làm oiệc sớm tối, không được làm trái 
lệnh Trời. Nếu như xay ra tình trạns làm trở neại lệnh Vua, nhất định không 
được trái uới lễ nghĩa mà phải thuận theo”. Các bậc bề trên đứng hai bên 
bậc thêm dặn đò bà rằng: “Cho đù là sớm tối cũng không được có lỗi lầm, 
không được quên lời cha tẹ dặn dò”. 


Hiếu Công đích thân đến đón bà. Mạnh Cơ nhiều lần quay đầu lại 
nhìn cha mẹ, sau đó mới ra khỏi nhà. Hiếu Công đưa dây nắm để lên 
xe cho Mạnh Cơ, tự mình đánh xe chạy quanh ba vòng, sau khi quay 
đầu nhìn Mạnh Cơ mới đánh xe ra về, và đón bà vào cung. Ba tháng 
sau diện kiến ở tông miếu, cúng bái Tổ tiên, sau đó tiến hành đạo vợ 
chồng. 


Sau khi sống với nhau một thời gian dài, Tế Hiếu Công đi du 
ngoạn ở Lang Nha. Hoa Mạnh Cơ đi theo, xe chạy nhanh khiến Mạnh 
Cơ ngã xuống, xe hỏng. Hiếu Công sai xe bốn ngựa kéo chở Mạnh Cơ 
về. Mạnh Cơ bảo người đánh xe hạ màn che xuống, lại bảo Phó Mẫu 
nói với sứ giả rằng: “Vương Phi ra ngoài nhất định phải ngôi xe An Xa 
(một loại xe dựa "igỗi được dành cho các quan cao cấp cao tuổi 0ầ các qHÚ 
bà), lên xe ra ngoài nhất định phải có Phó Mẫu, Bảo Mẫu đi theo, phải đeo 
0ờng 1igọc, rIgọc bội phát ra tiếng kêu. Khi ở trong nhà, trang phục rehiỀm 
chỉnh. Ö bên ngoài nơi hoang đã nhất định phải có mmàn che. Đùng những 
thú nàu để tâm tư được chuyên chính mà ú chítchuuên nhất, lầm tâm tư bớt 
phóng túng mà kiểm soát ú chí. Hiện II %6 như đứng không có màn chẽ. 
Điều nàu ta không đám chấp nhận. Ö nơi hoang dãqnà không có người Hà 
từng là nơi không thể ở lâu. Hai điều nàu thật sự là quá thất lễ rồi. Nếu như 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 121 





Sứ giả nghe xong vội cấp báo với Tế Hiếu Công và lập tức đổi xe 
An Xa cho bà. Đến khi quay lại, Mạnh Cơ đã treo cổ tự vẫn nhưng may 
mắn được Phó Mẫu cấp cứu mới không chết. Phó Mẫu nói: “Sứ giả đã 
đến, xe có màn che đã chuẩn bị xons”. Sau khi Mạnh Cơ tỉnh lại mới lên 
xe trở về. 


Bậc quân tử nói: Mạnh Cơ tuân thủ lễ nghi. Yêu cầu của lễ nghỉ: 
Phụ nữ ra khỏi nhà nhất định phải ngồi xe có màn che, quần áo mặc 
nghiêm chỉnh. Đã lấy chồng, khi về nhà thăm bố mẹ chỉ được hỏi thăm 
chị em gái, không được hỏi thăm anh em trai. Như vậy dùng để thể 
hiện nam nữ hữu biệt. 


Kinh Thị có câu: “BỶ quân tử nữ, trù trực như phát” (Con gái nhà Hếng 
tăm sans trọng, mái tóc đen trơn bớng xinh tươi) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Mạnh Cơ hiếu lễ 
Chấp tiết thậm công 
Tị hiểm viễn biệt 
Chung bất dã dung 
Tải bất bính thừa 
Phi lễ bất tòng 
Quân tử gia yên 
Tự cổ quả đồng 


Tạm dịch: 


Mạnh Cơ thích lễ nghĩa 
Giữ phép rất công chính 
Kiên quyết tránh hiểm nghỉ 
.- Trước sau không chịu làm 
75 5-- Điều điêm đúa lắng lơ 
Ra ngoài không đ1 cùng xe 
W #7: Những uiệc không hợp lễ nshi 
ị Kin quyết không nghe theo 
Bậc quân tử khen ngợi 
j Xưa na Íf người bằng 


Z4 \Ì 
4 


122 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TỨE QUÂN PHũ NHÂN 


Phu Nhân là vợ của Tức Quân. Nước Sở thảo phạt nước Tức. Sau 
khi đánh được, Nước Sở bèn bắt Tức Quân, sai giữ cổng thành. Và 
Phu Nhân bị nạp vào cung nước Sở. Nhân khi Sở Vương xuất cung du 
ngoạn, Phu Nhân lén đến gặp Tức Quân, nói: “Cổ đời chỉ có một lần chết. 
Hà cớ tự đầu đọa màn! Thiếp không cầu an bình mà phải quên đi Ngài, càng 
không muốn cái tiếng một đời thờ hai chông. Khi sinh ra là tách khỏi đất Trời, 
há chẳng phải chết ẩi sẽ toại qua 0uỀ sao!”, sau lại viết một bài thơ: “Cốc 
lắc dị thất, tử tắc đồng huuệt. Vị dư bất tín, hữu nÌự kiểu nhật” (Sống thì 
chẳng đặns tột nhà, thác mong mmột huuệt để mà gẩn nhau. Anh rằng: “Anh 
chẳng tin đâu!”. Em thê: “Trons trắng khác nào thái đương). 


Tức Quân cản lại nhưng Phu Nhân không nghe mà tự sát. Sau đó, 
Tức Quân cũng tự sát theo. Sở Vương về, cảm khái Phu Nhân thủ tiết 
hữu nghĩa, lấy lễ Chư Hầu mà hợp táng. 


Bậc quân tử nói: Phu Nhân vui với việc hành thiện, cho nên đã 
đem sự tích ghi vào trong Kinh Thi. Nhân nghĩa có thể cảm động bậc 
quân tử. Lợi ích có thể kích động kẻ tiểu nhân. Tức Quân Phu Nhân 
không vì lợi mà bị kích động. 


Kinh Thi có câu: “Đức âm mạc ơi, cập nhĩ đồng tử” (Tiếng thơm chẳng 
dám trái nào, uới chàng cùng chết theo nhau tmột lòng), chính là ý đó vậy. 


Có thơ khen rằng: 


Sở lỗ Tức Quân 
Nạp kỳ thích phi 
Phu nhân trì cố 
Di cửu bất suy 
Tác thi đồng huyệt 
Tư cố vong tân 
Toại tử bất cố 
Liệt ư trinh hiển 


»> - ` 


Tạm dịch: —n > 
Sở bắt Túc Quân L/ 
Chuẩn bị chiếm bợ 
Phụ Nhân kiên quyết < \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 123 





Bên lâu không đối 
Làm thơ chứng mình 
Cùng chết uới chồng 

Chuns uới tình cũ 

Có chết cũng cam 

Liệt uào sử sách 








TÊ RỶ I-ỞNG THÊ 


Tề Kỷ Lương thê là vợ của Kỷ Lương Thực nước Tề. Khi Tề Trang 
Công đánh lén nước Cử, Kỷ Lương Thực đánh trận mà chết. Khi Trang 
Công quay về thì gặp vợ của Kỷ Lương bèn sai sứ giả phúng điếu 
giữa đường. Vợ Kỷ Lương nói: “Nếu như Thực có tội thì sao lại để Vua 
chịu nhục đến phúng điếu. Còn nếu như Thực không có tội thì nhà tôi có căn 
nhà nhỏ rách nát của Tổ tiên, tôi không thể cùng mợi người phúng điếu ở 
nơi hoang đã này”. Trang Công bèn quay xe đích thân đến nhà của bà. 
Sau khi phúng điếu theo nghi lễ, Trang Công mới rời đi. Vợ của Kỷ 
Lương không có con cái, trong ngoài không có họ hàng thân thích. Bà 
đã không còn nhà để về. Sau khi nhận thi thể của chồng xong, bà bèn 
khóc lớn dưới chân thành. Tiếng khóc phát ra từ sự chân thành trong 
lòng làm cảm động lòng người. Người qua đường không ai là không 
vì tiếng khóc của bà mà nhỏ lệ. Sau khi bà khóc mười ngày thì tường 
thành vì đó mà đổ sụp. Đến khi an táng, vợ Kỷ Lương nói: “Từ 1 ề 
sau ta đi uề đâu? Người phụ nữ nhất định phải có chỗ dựa, khi cha còn thì 
dựa uào cha, chồng cờn thì dựa 0uào chồng, cơn cờn thì dựa uào con. Hiện na 
ta trên không còn cha, giữa không còn chồng, dưới thì không có cơn. Trong 
không có người thân để nương tựa để thấu sự chân thành của ta. Bên ngoài 
không có chỗ nương tựa để lập cái chí của ta. Ta nào dám thaụ đối mà có hai 
lòng nên chỉ có cái chết mà thôi”, thế là nhảy xuống sông Truy Thủy tự 
vân. 


Bậc quân tử nói: Vợ Kỷ Lương trinh tiết mà biết lễ nghĩa. 


Kinh Thị có câu: “Nsã tâm thương bị, liêu dữ tử đồng quy” (Lòng ta cứ 
mãi tru sâu, nguuện cùng 0ê để đưa nhau) chính là ý đó vậy. 


Có thơ khen rằng: 


Kỷ Lương chiến tử 
Kỳ thê thu táng 
Tề Trang đạo điếu 
Tị bất cảm đương 
Khốc phu ư thành 
Thành vi chi băng ^^ 

Tự dĩ vô thân L/ 
Phó Truy nhỉ hoằng 
\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN..125 





Kủ Lương chết trận 
Vợ lo mai tíng 
Trang Công phúng giữa đường 
Vợ tránh không nhận 
Khóc chồng dưới thành 
Thành cũng sụp đổ 
Tú cố oô thân 
Trâm mình sông Truụ 





VI). 
` " / ⁄ ỈN " 


— 
126 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 
` SM > 


T¿ 





SỬ BÌNH BÁ ĐBANH 


Bá Doanh là con gái của Tần Mục Công, là vợ của Sở Bình Vương, 
mẹ của Sở Chiêu Vương. Vào thời Chiêu Vương, nước Sở và nước Ngô 
đánh nhau ở đất Cử. Nước Ngô chiến thắng nước Sở, tiến vào Dĩnh Đô 
của nước Sở. Chiêu Vương phải lưu vong. Ngô Vương Hạp Lư muốn 
toàn bộ Phi Tân ở hậu cung nước Sở thành Phi Tần của mình. Khi đến 
lượt Bá Doanh, Bá Doanh tay cầm dao sắc nói: “Tiếp nghe nói: Thiên 
tử là tấm gương sáng của thiên hạ. Công Hầu là biểu tượng của đất nước. 
Thiên tỉ mất đi Hết chế thì thiên hạ sẽ đại loạn. Chư Hầu mất đi tết chế thì 
đất nước ngu cơ. Đạo 0ợ chồng uốn là sự khởi đầu của nhân luân, sự mở 
đầu của Vương giáo. Do đó, để xác định chế độ của Tiên Vương, để nam nữ 
thụ thụ bất thân, ngồi không cùng một chiếu, ăn không càng mâm, cho dù là 
hình cụ cũng không siống nhau, khăn lược cũng không giống nhau, do đó mà 
soạn ra những qu định nàu. Nếu Chư Hầu ở bên ngoài dâm loạn sẽ để cho 
họ tuuệt tự. Khanh Đại Phu dâm loạn sẽ bị lưu đầu. Thứ dân dâm loạn ở bên 
ngoài thì hình phạt là bị thiến. 


Cho nên, mất Nhân có thể lấu Nghĩa để bổ cứu, mất Nshĩa có thể lấu Lễ 
để bổ cứu. Cái Lễ giữa nam nữ bị mất thì nhất định sẽ xả ra cái họa 0ơng 
loạn. Người tạo ra loạn lạc nếu là Công Hầu sẽ bị tuyệt tự, sẽ bị Thiên Tử diệt 
trừ. Hiện nau, Đại Vương có hành ơi uút bỏ biểu tượng của đất nước, phóng 
tíng sẽ xảụ ra loạn lạc, làm ra cái uiệc bị diệt trừ mmà tuuệt tự, sao có thể ban 
bố sắc lệnh để khuyên răn nhân dân. Huống hồ thiếp nghe nói sống mà bị 
nhục không bằng chết mà uinh quang. Nếu như Đại Vương 0út bỏ cái trách 
nhiệm làm biểu tượng cho đất nước thì Đại Vương dựa 0ào cái sì để đối mặt 
uới đất nước của mình. Nếu như thiếp có mầm mmống dâm loạn thì không thể 
sống trên đời nàu. Cho nên, hành động nàu của Đại Vương sẽ xả ra hai loại 
sỈ nhục. Thiếp nhất định sẽ lấy cái chết để thủ tết, quyết sẽ không nghe theo 
Sự SẮP xếp của Đại Vương. Và lại, người muốn dâm loạn uới thiếp, chẳng 
qua chỉ 0ì tuốn oi uẻ, nên chỉ cần Đại Vương gân đến thiếp là thiếp sẽ tự 
ân. Thiếp chết rồi thì Đại Vương được oi uẻ nỗi gì? Nếu như siết chết thiếp 
trước thì điều nàu cũng có ích gì đối dới Đại Vương?”. Nghe đến đây, Ngô 
Vương cảm thấy hổ thẹn bèn lùi ra. “4 

li Ổ- ^^ Q¿ 

Bá Doanh và Bảo Mẫu đóng chặt cửa cung Vĩnh Hạng. Ba mươi 

ngày sau, cứu binh của nước Tần đến, Ni ( Vương lại trở về nước Sở. ' 


Bậc quân tử nói: Bá Doanh dũng cảm lại chung thủy. 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 127 





Kinh Thi có câu: “Mạc mạc cát lũu, dị ou điều mai, khỏi đễ quân tử, 
cầu phúc bất hồi” (Dây sắn dâu bàm dâu đặc, quấn thân cành cây khắc khắc 
nơi, Vua thì dễ dãi oui tươi, chăng hề tà oạu phúc trời cầu mmong) chính là ý 
đó vậy. 


Có thơ khen rằng: 


Hạp Lư thắng Sở 
Nhập quyết cung thất 
Tận thê hậu cung 
Mạc bất chiến lật 
Bá Doanh tự thủ 
Kiên cố chuyên nhất 
Quân tử mỹ chi 
Dĩ vi hữu tiết 


Tạm dịch: 


Hạp Lư thắng Sở 
Tiến ouào tron cung 
Chiếm hết hậu cung 

AI cũng sợ hãi 
Bá Doanh giữ tiết 
Kiên quuết thủy chung 
Người đời ca sợi 
Khen có chí khí 


j 


128 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








SỬ PHIÊU TRÌNH &HHữØNG 


Trinh Khương là con gái của Tề Hầu, là Phu Nhân của Sở Chiêu 
Vương. Sở Vương ra ngoài du ngoạn, để Phu Nhân ở lại cái đài trên 
sông mà đi. Khi Sở Vương nghe nói nước sông dâng cao, bèn sai sứ giả 
đi đón Phu Nhân, nhưng sứ giả quên mang phù tiết (oật lầm tin). Sau 
khi sứ giả tới mời Phu Nhân đi, Phu Nhân đáp: “Đại Vương có giao ước 
là khi hạ lệnh đối uới người trons cung, khi gọi người trong cung thì nhất 
định phải có phù tiết. Hiện na, sứ giả đến mà không có phù tết, ta không 
dám tùu tiện theo sứ giả”. Sứ giả nói: “Hiện nay nước sông dâng cao, niếu 
qua oề lấu phù tiết thì e là không kịp”. Phu Nhân đáp: “Ta nghe nói cái 
nghĩa của người cơn gái trinh tiết là không ơi phạm giao ước. Người dững 
cảm thì không sợ chết. Đó là 0ì giữ gìn sự chung thui mà thôi. Ta biết rằng 
niếu theo sứ giả thì sẽ được sống, ở lại đâu thì sẽ bị chết chìm. Nhưng oút bỏ 
giao tước mà ượt qua lễ nshĩa mà được sống chẳng thà ở lại mà bị chết”. 


Thấy vậy, sứ giả đành phải quay về lấy phù tiết. Sau khi quay lại, 
nước sông đã dâng cao. Cái đài trên sông bị nước xô đổ. Phu nhân 
bị chết đuối. Sở Vương nói: “Giữ oững nhân nghĩa, tì tết tháo mà chết, 
không cẩu thả mà cầu được sống, kiên quyết giữ giao ước mà giữ chữ tín, để 
làm trọn trinh tiết”. Thế là ban cho tên là Trinh Khương. 


Bậc quân tử nói: Trinh Khương có tiết khí của người phụ nữ. 
Kinh Thi có câu: “Thục nhân quân tử, kỳ nghi bất thắc” (Hiển nhân 
quân tử những người, uụ nghỉ đứng đắn đời đời chẳng sai) là nói về điều 
này. 


Có thơ khen rằng: 


Sở Chiêu xuất du 
Lưu Khương tiệm đài 
Giang thủy đại chí 
Vô phù bất lai 
Phu Nhân thủ tiết __ 

Lưu tử bất nghi › 
Quân tử tự yên SỰ TH 
Thượng phối Bá|Cợ L/ 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 129 





Sở Vương đi du ngoạn 
Để Trinh Khương tiệm đài 
Nước sông một dâng cao 
Không tín uật không đi 
Phu nhân quuết giữ tiết 
Chết đuối cũng không sợ 
Bậc quân tử liệt uào 
Cùng hàng uới Bá Cơ 





Ƒ 
/ sấ . 


// 


4€ 


` 
130 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 
=> = A ` — 





SỬ BẠCH TRÌNH EØ 


Trinh Cơ là vợ của Sở Bạch Công Thắng. Sau khi Bạch Công Thắng 
chết, vợ ở nhà dệt vải mà không tái giá. Ngô Vương nghe nói nàng 
đẹp lại đức hạnh bèn sai Đại Phu dùng hai ngàn lượng vàng và một 
đôi ngọc trắng làm sính lễ, dùng ba mươi cỗ xe để đón nàng, muốn 
cưới nàng làm Phu Nhân. Khi Đại Phu đưa sính lễ, vợ của Bạch Công 
Thắng từ tạ mà nói: “Khi Bạch Công còn sống, thiếp mau mắn được sống 
trong hậu cưng của chàng để quét nhà, quản lú quân áo, lau chùi giường ghế 
cho chàng, trở thành oợ của chàng. Bạch Công không mau qua đời. Thiếp 
nsuuện sống cạnh mộ chàng đến hết đời. Hiện nay, Đại Vương lấu uàng ngọc 
làm sính lễ. Vị trí Phụ Nhân tôn quú không phải là oị trí của kẻ ngu muội 
như thiếp. Hơn nữa, uứt bỏ Nshĩa mà thuận theo đục uọng là một hành ơi ô 
nhục. Thấu lợi quên Nghĩa là hành i tham lam. Một người tham lam, ô nhục 
thì Đại Vương sẽ xem như thế nào! Thiếp từng nghe nói: Trung thần không 
mượn sức của người khác. Trinh nữ không đem sắc đẹp để quuến rñ người 
khác. Không chỉ hầu hạ người sống như 0uậu mà người chết rồi cững phi như 
uậu. Thiếp đã không nhân nehĩn, không thể chết theo Bạch Công, hiện nnaụ lại 
đi lấy người khác. Chẳng phải là quá đáng lắm sao!”, thế là từ chối không 
nhận sính lễ. Ngô Vương do nàng thủ tiết có nghĩa, nhận thấy rằng 
nàng là người hiền tài, nên ban cho nàng tên là Sở Trinh Cơ. 


Bậc quân tử nói: Trinh Cơ liêm khiết lại thành tín. Như vậy xem 
ra, gánh nặng đường xa, lấy việc giữ nhân nghĩa làm trách nhiệm 
của mình chẳng phải là vô cùng quan trọng sao! Quyết làm đến cùng 
chẳng phải là suy nghĩ sâu xa sao! 


Kinh Thi có câu: “Bỉ mỹ Mạnh Khương, đức âm bất oong” (Mạnh 
Khương đẹp đề xiết bao! Lời nàng đức hạnh, ta nào lại quên) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Bạch Công chi thê 
Thủ quả phưởng tích 
Ngô Vương mỹ chi 

Sính đĩ kim bích › 
Thê tháo cố hạnh CC TH 
Tuy tử bất dị h Lí 

Quân tử đại chi 
Mỹ kỳ gia tích \ 


»> - ` 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 131 










Tạm dịch: 


Vợ của Bạch Công 
Ö sóa đệt uải 
Noô Vương biết tiếng 
Sính lễ oàng ngọc 
Thủ tiết thờ chồng 
Chết không thay đổi 
Người đời kính trọng 
Ca ngợi đức hạnh 


/*%uA, VỆ 


\ đi | 


3 Ỉ 


À` 


2ÿ N 









VỆ TÔNG NHỊ THUẬN 


Hai người vợ sống hòa thuận của Vệ Tông Thất Linh Vương là 
Phu Nhân và người thiếp họ Phó. Tân diệt nước Vệ, phong cho Vệ 
Linh Vương làm Thế Gia, để cúng bái Tổ tiên nước Vệ. Sau khi Linh 
Vương mất, Phu Nhân không có con, ở góa. Người thiếp họ Phó có 
một người con trai nối dõi tông đường. Người thiếp họ Phó hầu hạ 
Phu Nhân tám năm không mảy may thay đổi, cung phụng vô cùng 
chăm chỉ, nghiêm túc. Phu Nhân nói với người thiếp họ Phó rằng: “Em 
hầu hạ ta 0ô càng chăm chỉ. Con trai thì đảm trách uiệc thờ cúng 0à em thì 
hâu hạ ta. Ta không có gì để chiếu cố em 0à con. Huống hồ ta nehe nói 1nẹ 
của chủ nhân không nên lấu thân phận thê thiếp để hầu hạ người khác. Hiện 
nau, ta không có cơn trai. Theo LỄ mà nói, xem như là người bị khiển trách 
phế truất, mà lại được ở lại để thủ tiết thờ chồng, là sự mau mắn lớn của ta. 
Hiện nau, lại phiền em hầu hạ ta như trước không tha đổi, trong lòng ta 0ô 
cùng hổ thẹn. Ta nguuện ra bên ngoài ở, định kù sặp mặt một lần. Như 0ậu, 
ta cũng tên lòng”. 


Người thiếp họ Phó khóc lóc mà đáp rằng: “Phu nhân muốn cả nhà 
Vệ Linh gặp ba điều bất hạnh hay sao? Lĩnh Vương không may mất sớm là 
bất hạnh thứ nhất. Phu Nhân không có con trai mà thê thiếp có con trai là 
điêu bất hạnh thứ hai. Hiện naụ, Phu Nhân muốn ra ngoài ở để em 0ào trong 
ở. Chẳng phải là điều bất hạnh thứ ba sao? Em nghe nói người trung lương 
hầu hạ Vua, không có lúc buông lơi mệt mỏi. Hiếu tử phụng dưỡng người 
thân thì thường lo lắng ngàu không còn dài. Em thân là tiểu thiếp sao dám 
dùng sự cao quú của con trai để thay đổi tiết tháo của mình? Hầu hạ uốn là 
trách nhiệm của em. Phu Nhân sao lại mất công suụ nghĩ?”. 


Phu Nhân nói: “Người không có con trai lại làm cho mẹ của chủ nhân 
chịu nhục. Tu em nghĩ như 0ậu nhưng người khác sẽ nói ta không biết lễ 
nghĩa. Rốt cuộc ta uẫn quyết định ra ngoài ở”. Người thiếp họ Phó lùi ra 
rồi nói với con trai mình rằng: “Mẹ nghe nói bậc quân tử thuận theo, cưng 
kính gìn giữ lễ nshữa, kính trên nhường dưới, tu dưỡng phép tắc của Tiên Tổ 
là thuận theo đạo. Hiện naụ, Phụ Nhân làm khó cho mẹ, muốn ở bên 1ig0ñI để 
cho mẹ ở bên trong. Làm như uậu là hành ơi ngược uới phép tắc: Sống nšộc 
không bằng giữ phép tắc mà chết” thế là muốn tự tử. Người con trai khóc 
lóc không cho mẹ tự tử. | + c 


Phu Nhân biết được việc này thì cảm thấy-sợ hãi nên đã đông ý 
cho người thiếp họ Phó ở bên ngoài. Sau này, người thiếp họ Phó tận 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 133 





à Xà 


tụy hầu hạ quanh năm mà không suy giảm. 


Bậc quân tử nói: Hai người phụ nữ nhường nhau, như bậc quân tử 


thành thật, có thể nói là đức hạnh hình thành ở bên trong, mà tên tuổi 
lưu lại hậu thế. 


_ Kinh Thi có câu: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã” (Lòng ta 
chăng phải đá xanh, cho nên chăng thể đổi quanh chuyển dời) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Vệ Tông Nhị Thuận 
Chấp hành hàm cố 
Thiếp tử tuy đại 
Cung dưỡng như cố 
Chủ phụ tàm nhượng 
Thỉnh cầu xuất xá 
Chung bất khẳng thính 
Lễ thậm nhàn hạ 


Tạm dịch: 


Vệ Tông Nhị Thuận 
Đều giữ lễ nghĩa 
Tuụ con trai người thiếp thay thế oị trí 
Nhưng người thiếp oẫn hầu hạ như xua 
Phu Nhân hổ thẹn 
Xin ra ở bên nnsoài 
Người thiếp không nshe 
Hầu hạ theo lễ 


=4 
ì 


j 


134._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Lỗ qIUẢ ĐÀ ANH 


Đào Anh là con gái của Đào Môn nước Lỗ. Khi còn rất trẻ đã là 
quả phụ, nuôi nấng đứa con thơ mồ côi cha. Bà không có anh em trai 
nên quán xuyến việc gia đình, lấy dệt vải làm nghề nuôi thân. Người 
nước Lỗ nghe danh nàng là người có nghĩa bèn cầu hôn với nàng. Đào 
Anh nghe xong sợ không tránh khỏi phiển phức bèn làm thơ thể hiện 
rằng mình sẽ không thay đổi ý chí. Trong thơ nàng có nói: “Bi hoàng 
hộc chỉ tảo quả hê, thất niên bất song, uuến cảnh độc túc hê, bất dữ chúng 
đồng, dạ bán bỉ minh hề tưởng kù cố hùng, thiên mệnh tảo quả hề, độc túc 
hà thương. Quả phụ niệm thử hề, khấp hạ số hàng. Ô hô bi hề, tử siả bất khả 
oong. Phi điểu thượng nhiên hề, huống 1r trinh lương. Tuy hữu hiên hùng 
hê, chưng bất tràng hành” (Tạm dịch: Chim hoàng hộc sớm ở gón đau thương 
biết bao, bẩy năm không cùng chím trống sánh đôi, thui thủi sống mmột mình, 
không muốn tụ tập uới những con hoàng hộc khác. Ban đêm kêu lên những 
tiếng bi thương, để thương nhớ con chim trống đã chết. Trời xanh định trước 
số mệnh đơn côi, cho dù có sống một mình thì có gì đáng buồn. Mỗi lần quả 
phụ nshĩ đến điều nàu, lệ thành dòng hai hàng tuôn rơi. Than ôi! Sao mà ñau 
thương! Người đã mất rồi sao mà không quên được! Chữm muông cồn như 
oậu! Huống hồ là người trinh tiết hiển lương. Cho dù có người cơn trai tài 
giỏi đến cầu thân, rốt cuộc cũng không thể đồng hành). 


Sau khi Người nước Lỗ biết được bèn nói: “Không thể có được người 
phụ niữ này” thế là không dám thỉnh cầu với nàng nữa. Đào Anh ở vậy 
suốt đời. 


Bậc quân tử nói: Đào Anh trinh tiết chung thủy lại có thể không 
quên người xưa. 


Kinh Thi có câu: “Tâm chỉ u lĩ, nsã ca thả dao” (Nỗi lòng sâu não xót 
xa, ta càng chung hát, lại ca một mình) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Đào Anh thiếu quả __ŠĂỒ 
Phưởng tích dưỡng tử : 
Hoặc dục thủ yên SỰ TH 
Nãi tự tu ýÌ L{ 
Tác ca tự minh 
Cầu giả nãichỉ z\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 135 





Quân tử xưng dương 
Dĩ vi nữ kỷ 


Tạm dịch: 


Đào Anh sớm ở sóa 

Dệt 0i nuôi con 

Có người cầu hôn 

Xét lạt lòng trình 

Lầm thơ tỏ rõ lòng mình 
Người cầu hôn không cưỡng câu 
Người đời khen ngợi 
Chép lại sự tích 





W/ Vợ: 


136 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


— 





[N6 QUÁ EAB HẠNH 


Cao Hạnh là quả phụ nước Lương. Người phụ nữ này không 
những xinh đẹp lại có đức hạnh. Chồng chết sớm. Nàng ở vậy không 
tái giá. Quý tộc nước Lương có nhiều người theo đuổi nàng nhưng đều 
không được. Lương Huệ Vương biết tiếng cũng sai Tể Tướng mang 
sính lễ đến cầu hôn. Cao Hạnh nói: “Chồng thiếp không may mất sớm. 
Thiếp uốn phải chết theo chồng. Tuụ nhiên, thiếp phải nuôi con thơ mồ côi 
nên không thể theo chân chồng. Thiếp khó khăn lắm mới tránh được các qúÚ 
tộc đến cầu hôn. Hiện nay, Đại Vương lại đến cầu hôn. Thiếp nghe nói răng 
đạo nghĩa của người phụ nữ là phải thủ tiết thờ chồng, quuết không tái giá, để 
bảo toàn trinh tiết, tín nghĩa. Naụ trốn cái chết để sống là bất tín, thấu sang 
quý mà quên bần hàn là bất trinh, uứt bỏ tín nghĩa thì sao có thể lầm người 
sống trong trời đất”. Nàng bèn soi gương và cầm dao cắt mũi của mình 
rồi nói với sứ giả rằng: “Thiếp đã tự xử phạt mình. Sở dĩ thiếp chưa chấm 
đứt Iạng sống của mình là bởi uì không nhẫn tâm uút bỏ đứa con côi cút uếu 
đuối, để nó không ai chăm sóc. Lương Tuệ Vương câu hôn thiếp chẳng qua 
là 0ì sắc đẹp của thiếp. Hiện na, thiếp đã trở thành người xấu xí thì chung 
quụ có thể tha cho thiếp rồi”. 


Tể Tướng quay về bẩm báo. Lương Huệ Vương biểu dương nghĩa 
khí đức hạnh của nàng, ban cho nàng danh hiệu Cao Hạnh. 


Bậc quân tử nói: Cao Hạnh trinh tiết mà giữ lễ nghĩa. 


Kinh Thi có câu: “Vị dư bất tín, hữu như hạo nhật” (Anh rằng: “Anh 
chẳng tin đâu!”. Em thê: “Trons trắng khác nào thái đương). 


Có thơ khen rằng: 


Cao Hạnh xứ Lương 
Trinh chuyên tinh thuân 
Bất tham hành quý 
Vụ tại nhất tín 

Bất thụ Lương sính ® © 
Nhị t¡ hình thân › 
Quân tử cao nñ —n > 

Hiển thị hậu nhân L4 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 137 





Cao Hạnh đất Lương 
Trình chuyên khéo léo 
Không tham phú quý 
Mong s1ữ chữ tín 
Không nhận sính lễ 
Tự mình cắt mũi 
Người đời ca sợi 
Nêu gương đời sau 





À lý : 
138 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


\ << 


xế: -z bo cổ 









TRẦN QUÁ HIẾU PHú 


Hiếu Phụ là quả phụ trẻ tuổi ở đất Trần. Nàng 16 tuổi lấy chồng, 
chưa có con. Chồng của nàng theo quy định phải đi lính. Khi người 
chồng sắp xuất phát có dặn dò Hiếu Phụ rằng: “Ta đi không biết sống 
chết ra sao. Nhưng ta còn có mẹ sià, lại không có anh em. Giả sử ta thật sự 
không trở 0ê, nàng có băng lòng phụng dưỡng mẹ ta không?”. Hiếu Phụ đáp: 
“Thiếp nhất định sẽ phụng dưỡng mẹ”. Người chồng quả nhiên không trở 
về. Hiếu Phụ phụng dưỡng mẹ chồng không những không suy giảm 
mà yêu thương nhiều thêm. Nàng lấy dệt vải làm nghề mưu sinh, trước 
sau không có ý tái giá. Sau khi để tang ba năm. Do nàng còn trẻ lại chưa 
có con, lại sớm trở thành góa phụ nên cha mẹ nàng rất đau lòng và 
muốn nàng đi lấy người khác. Hiếu Phụ nói: “Cơn 0she nói siữ chữ Tín 
là điều quan trọng nhất mà con người theo đuổi. Giữ Nhân Nshĩữn là hành ơi 
tiết tháo của con người. Con 1a mắn rời xa cha mẹ, theo nghiêm lệnh của cha 
mẹ 1à hầu hạ chồng. Chồng cơn trước khi äi, từng dặn dò con chăm sóc 1nẹ 
chồng. Con đã đồng ú rồi. Nhận sự tỉ thác của người khác, sao có thể dễ dàng 
oút bỏ! Vúứt bỏ ủụ thác quan trọng của chồng là không giữ chữ Tín, phỉn bội 
người đã mất là không Nhân Nshĩa. Không thể như uậu được!” 


Mẹ nàng nói: “Mẹ thương cho con sớm đã trở thành quả phụ”. Hiếu 
Phụ nói: “Con nghe nói thà rằng chết uì Nghĩa chứ không mong oút bỏ 
Nhân Nglĩa mà được sống. Huống hồ đã đồng ú phụng dưỡng mẹ chồng mà 
không thểphụng dưỡng đến già, hứa uới chông mà không giữ chữ Tín thì dựa 
oào cái sì để đứng giữa nhân gian! Hơn nữa làm con dâu của người ta, uốn 
phải phụng dưỡng cho mẹ chồng. Chông con bất hạnh mất sớm, không thể 
tận lễ nghĩa của người con. Hiện naụ lại bắt con rời xa không phụng dưỡng 
mẹ chồng nữa là biểu hiện phẩm hạnh không tốt của chồng con 0à sự không 
hiếu thuận của cơn. Nếu như không hiếu thuận, không siữ chữ Tín, không 
có Nhân Nghĩa thì dựa oào cái gì để sống giữa nhân gian!”. Vì lí do này mà 
nàng muốn tự sát. Vì thế, cha mẹ nàng sợ mà không dám khuyên nàng 
tái giá nữa và để nàng phụng dưỡng mẹ chồng 28 năm. Mẹ chồng 
sống đến 84 tuổi, sống hết tuổi trời mới mất. Nàng bán nhà cửa ruộng 
vườn, an táng cho mẹ chồng, cả đời thủ tiết thờ cúng. —= 

Thái Thú Hoài Dương đem việc này báo lên trên. Hán Văn Đế 
nhận thấy rằng nàng là người nghĩa tiết cạo thượng, giữ chữ“Tín tất. 
đáng quý, hành vi đáng được ca ngợi bèn| sai sứ giả ban cho 40 cẩm 
vàng, phục hồi lại cuộc sống trước đây của nàng, ban cho nàng danh 
hiệu Hiếu Phụ. \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 139 





Bậc quân tứ nói: Phương diện chuẩn mực đạo đức của Hiếu Phụ 
vô cùng chu đáo. 


Kinh Thi có câu: “Phỉ trực dã nhân, bỉnh tâm tắc uên” (Con người ất 
chánh trực, nội tâm phong phú lại thâm trầm) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Hiếu Phụ xứ Trần 
Phu tử vô tử 
Tỷ tương giá chi 
Chung bất thính mẫu 
Chuyên tâm dưỡng cô 
Nhất tiếu bất cải 
Thánh Vương gia chỉ 
Hiệu viết Hiếu Phụ 


Tạm dịch: 


Hiếu Phụ xứ Trần 
Chồng chết không cơn 
Mẹ bắt tái giá 
Không nshe lời mẹ 
Một lờng nuôi mẹ chồng 
Quyết không tái giá 
Thánh Vương ca ngợi 
Ban tên Hiếu Phụ 


| 


j 


140..PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








UYỂN V 
TIẾT NGHĨA TRUYỆN 


Duy bậc Tiết nghĩa 
Không tránh né cái chết 
Thích điều lành mộ khí tiết 
Trọn đời không phụ ngl1n 
Thành tín đũng cảm 
Nếu có điều ngu hiểm 
Nhưng đúng điều nghĩa 
Liền không hề ngân ngại 
Những người làm uợ học theo 
Lấu đó làm nền tảng 





ị 
SN, 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 141 














THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa xã hội, 
bắt đầu làm từ _ PẺ 


PHỤ NỮ TÓT : ^® TP L2 e << 





Lỗ HIẾU NGHĨA BẢ0 


Hiếu Nghĩa Bảo là bảo mẫu của Lỗ Hiếu Công, là quả phụ của gia 
tộc họ Tang. Trước đây, cha của Lỗ Hiếu Công là Vũ Công cùng với 
hai người con trưởng là Quát và con thứ là Huy cùng sang triều kiến 
Chu Tuyên Vương. Chu Tuyên Vương lập Huy làm Thái Tử nước Lỗ. 
Sau khi Vũ Công chết, Huy lên ngôi, là Lỗ Ý Công. Hiếu Công lúc đó 
được mọi người gọi là Công Tử Xứng, là con út của Vũ Công. Nghĩa 
Bảo đem con của bà vào trong cung, nuôi cùng Công Tử Xứng. Con 
trai của Quát là Bá Ngự cùng với những người ủng hộ Bá Ngự ở nước 
Lỗ làm loạn, tấn công vào cung, giết Lỗ Ý lên làm Vua, thế rồi tìm giết 
Công Tử Xứng để trừ hậu họa. Nghĩa Bảo biết được Bá Ngự muốn giết 
Công Tử Xứng bèn để cho con trai mình mặc quần áo của Công Tử 
Xứng và ngủ ở chỗ của Công Tử Xứng. Bá Ngự giết chết con trai của 
Nghĩa Bảo. Nghĩa Bảo bế Công Tử Xứng chạy trốn, trên đường thì gặp 
cậu của Công Tử Xứng. Người cậu hỏi có phải Xứng đã bị giết chết, 
Nghĩa Bảo đáp: “Chưa chết! Đang ở đây!”. Người cậu hỏi: “Sao tránh 
được đại nạn mà trốn ra được?”. Nghĩa Bảo đáp: “Dùng con của tôi thay 
thế mới trốn thoát được”. Thế là Nghĩa Bảo đem Công Tử Xứng trốn ra 
ngoài. 


Mười một năm sau, Đại Phu nước Lỗ biết được Công Tử Xứng 
sống ở chỗ của Nghĩa Bảo bèn thỉnh cầu Thiên tử nhà Chu giết Bá Ngự 
và lập Công Tử Xứng lên làm Vua, và Công Tử Xứng trở thành Lỗ 
Hiếu Công. Người nước Lỗ vô cùng tôn kính Nghĩa Bảo. 


Luận Ngữ có nói: “Khả dĩ thác lục xích chỉ cô” (Có thể giao phó một 
Hoàng tử mồ côi cao sáu thước), Nghĩa Bảo là người như vậy. 


Có thơ khen rằng: 

Bá Ngự tác loạn 

Do Lỗ cung khởi 
Hiếu Công nhũ mẫu 

Tang thị chỉ mẫu 
Đào nặc Hiếu Công __Š 

Dịch dĩ kỳ tử 

Bảo mẫu nhược tư CC hệ 
Diệc thành túc thị ⁄ 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 143 





Bá Ngự lầm loạn 
Tấn công Cuns điện 
Nhĩũ mẫu của Hiếu Công 
Mẹ của họ Tang 
Dùng cơn trai mình 
Thay thế Hiếu Công 
Đem Hiếu Công trốn chạu 
Bảo Mẫu như 0uậu 
Thật đáng nương tựa 





Ñ ⁄j 


144._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


sssz- 
——_>— == À S20 >> 
`. 





SỬ THÀNH TRỊNH MẬU 


Trịnh Mậu là nàng hầu đi theo con gái họ Trịnh khi xuất giá, là 
phu nhân của Sở Thành Vương. Lúc đầu, khi Sở Thành Vương lên 
trên đài cao ở hậu cung, người trong cung đều nghiêng đầu nhìn, chỉ 
có Trịnh Mậu ổi thắng không quay đầu lại, bước đi chậm rãi không 
biến đổi. Sở Vương nói: “Người đi phía trước qua đâu lại đâu”. Trịnh 
Mậu không quay đầu lại. Sở Vương lại nói: “Quay đầu lại ta sẽ cho 
nàng làm phu nhân”. Trịnh Mậu vẫn không quay đầu lại. Sở Vương 
nói: “Quay lại nhìn ta sẽ cho nàng Ieàn uàng 0à phơng tước cho cha 0à anh 
em trai của nàng”. Trịnh Mậu vẫn đi đường của mình mà không quay 
đầu lại. Sở Thành Vương đi xuống đài rồi hỏi nàng: “Phu nhân là ị 
trí tôn quú, phong tước là bổng cao lộc hậu, chỉ cần nàng quaw đầu lại là 
có thể được những thứ nàu mà nàng lại không qua đầu lại, là tại 0ì sao?”. 
Trịnh Mậu đáp: “Tiếp nghe nói dáng 0 của người phụ nữ là phải đoan 
chính lại hòa nhã. Hiện naụ, Đại Vương ở trên đài cao quay đầu nhìn thiếp 
đã là hành oi không phù hợp ới lễ nghĩa. Thiếp không quay đầu lại, Đại 
Vương lại bảo cho làm phu nhân, gia phong tước 0ị. Nếu như qua đầu lại 
thì thiếp tham lam phú quú, tham lợi mà quên nghĩa. Nếu đã quên nghĩa thì 
sao có thể hầu hạ Đại Vương?”. Sở Vương nói: “Hay!” thế là lập nàng 
làm phu nhân. 


Sau một năm sống với nhau, Sở Vương muốn lập Công tử Thương 
Thần làm Thái tử. Sở Vương hỏi lệnh doãn là Tử Thượng. Tử Thượng 
nói: “Đại Vương còn trẻ, lại có nhiều con trai được sủng ái, một khi lập Thái 
tử rồi lại phế truất nhất định sẽ sinh đại loạn. Huống hồ Thương Thần mắt 
nha ong, tiếng nói như sài lang, nhất định là người tàn nhẫn, không thể lập 
làm Thái tứ”. Sau khi Sở Vương bãi triều, hỏi phu nhân Trịnh Mậu, phu 
nhân nói: “Lời của lệnh doấn thật chính xác, có thể nghe theo ú kiến của lệnh 
doấn ”. Sở Vương không nghe, thế là lập Thương Thần làm Thái tử. Sau 
đó, Thương Thần lấy việc Tử Thượng cứu nước Thái làm lý do, dâng 
tấu nói lời gièềm pha để giết hại Tử Thượng. Trịnh Mậu nói với bảo 
mẫu rằng: “Tz biết đạo của người phụ nữ chỉ là những 0iệc hầu hạ, cung 
phụng thực phẩm mà thôi. Cho dù là như uậu, có những 0iệc phát hiện được 
thì không thể cất giữ trong lòng. Lúc đầu, Tử Thượng nói không thê ?lập Thái 
tử. Thái tứ oán hận Tử Thượng nên dùng lời §iêm pla để giết Tử Thượng. 
Đại Vương không điều tra cẩn thận để cho người 0ô tội bị tội. Đây'là điện. 
đđo trắng đen, trên dưới rối loạn. Đại Vương nh nhiều con trai được sửng ñi, 
họ đều mmuốn có được đất nước. Thái tử tham lam, tần nhấn, rất sợ bị mất 0} 
trí Thái tử. Đại Vương lại không hiểu được điểm nầu; không có cách gì để cho 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 145 


d NN NÀ) ' ⁄ Lẻ v 
Đại Vương hiểu được. Con trưởng 0à con thứ tranh chấp lần nhau, nhất định 
sẽ xảụ ra họa hoạn ”. 





Sau đó, quả nhiên Sở Vương lại muốn lập công tử Chức. Trịnh 
Mậu nói với bảo mẫu rằng: “Ta nehe nói nếu như đã tín nhiệm thì không 
hoài nghỉ. Hiện nau, Đại Vương lại muốn thay Chức làm Thái tử. Ta sợ là 
sẽ xdu ra tai họa. Nhưng ta nói chuuện nàu uới Đại Vương thì Đại Vương 
không trả lời ta. Xem ra Đại Vương cho răng Thái tử không phải là con của 
ta, hoài nghi ta bịa đặt dựng chuyện, không có ý tốt. Một khi bị hoài nghi sẽ 
sinh ác Ú, mọi người ai biết được là không phải như oậu. Sống mà không siữ 
uững chính nehĩa thì chỉ bằng dùng cái chết để chứng minh điều nàu. Đại 
Vương biết được ta dùng cái chết để chứng minh là không tình riêng, nhất 
định sẽ hiểu được là không thể phế truất Thái tử”. Nói rồi bèn tự vẫn. Bảo 
mẫu đem lời nói của Trịnh Mậu bẩm báo lại với Sở Vương. Lúc này 
Thái tử đã biết được Sở Vương muốn phế truất mình bèn dấy binh làm 
loạn, bao vây cung điện. Sở Vương xin đợi ăn nốt món chân gấu rồi 
chết, nhưng Thương Thần không cho. Sở Vương bị buộc phải tự vẫn. 


Bậc quân tử nói: Không phải là người vô cùng nhân đức, ai lại có 
thể lấy cái chết để khuyên can. 


Kinh Thi có câu: “Xả mệnh bất du” (Dù cho mất mạng chẳng thau đổi 
lòng) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 
Trịnh Mậu tiên thức 
Chấp tiết hữu thường 


Hưng ư bất cố 
Tuất phối Thành Vương 
Tri Thương Thần loạn 
Ngôn chi thậm cường 
Tự hiểm phi tử 
Dĩ sát thân minh 
~x9( TP, P.. 
Tạm dịch: 
wWằhZ*: Trịnh Mậu biết trước 
Í ị Thường siữ lễ nghĩa 
Do không quau đâu 
j Trở thành Phu Nhân 


E ⁄⁄44 \ì 


146 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Của Vua Thành Vương 
Thương Thân làm loạn 
Tận lực can gián 
Biết Thành Vương hiền nghỉ 
Không phải con mình 
Tự uẫn chứng minh 
Không có tình riêng 


ẳẲồ Ấ 


\ Ị 
Œ Mu 
-_- .^. 
“ .< 


~. 
“_.- 








TẤN NG HBÀI DANH 


Hoài Doanh là con gái của Tân Mục Công, là Phi tử của Thái tử Cơ 
Ngữ. Khi Ngữ sang làm con tin ở nước Tần, Tân Mục Công đem con gái 
là Hoài Doanh gả cho Ngữ. Sáu năm sau, Ngữ chuẩn bị trốn về nước 
Tấn, nói với Hoài Doanh rằng: “Ta xa nước Tấn đã mất năm rồi, tuụ cha 
cơn đã quên uiệc tiếp ứng, nhưng quan hệ giữa Tin uà Tấn cũng không mật 
thiết hơn. Chim bau quá xa sẽ quau 0ê, chồn cúo khi chết cững quay oề hang 
ổ của mình, cho dù ta có chết, cũng phưi ở nước Tấn. Nàng có thể đi cùng ta 
không?“. Hoài Doanh đáp: “Chàng là Thái tỉ nước Tấn, ở nước Tân chịu 
nhục, chàng muốn tời äi, đương nhiên là uiệc hợp tình lú! Cho dù là như 0ậu, 
nhưng Vua của thiếp để cho thiếp đến hầu hạ chàng Ú là mmuốn chàng ở lại 
nước Tần. Hiện naụ thiếp không siữ được chàng là thiếp bất tài, theo chàng 0Ề 
nước Tấn là oứt bỏ Vua của thiếp, nói ra Ú nshĩ của chàng là thiếp phụ nghĩa. 
Ba điều nàu không điều khả thi. Cho dù thiếp không trốn theo chàng, thì chàng 
cũng có thể trốn đi, thiếp không dám tết lộ ý nghĩ của chàng, nhưng cũng 
không dám theo chàng trốn đi”. Thế là Ngữ bỏ trốn về nước Tấn. 


Bậc quân tử nói: Hoài Doanh giỏi việc xử lý những vấn đề nan giải 
giữa vợ chồng. 


Có thơ khen rằng: 
Tấn Ngự chất Tân 
Phối dĩ Hoài Doanh 
Ngự tương dữ đào 
Doanh bất khẳng thính 
Diệc bất tiết ngôn 
Tháo tâm thậm bình 
Bất cáo sở túng 
Vô sở a khuynh 


Tạm dịch: 
Ngự sang làm con tin ở Tân 
Được gả Hoài Doanh cho 


”.”. Ngự muốn càng Doanh bỏ trốn 
Doanh không chịu nghe theo 
wgWw' Nhưng cũng không tiết lộ tin tức 


E ⁄⁄4 lì 


tầm tư 0ô cùng cần băng 
KHông nói mình theo bên nào 
¡Cũng không nghiêng oễ bên nào 


148 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





SỞ EHIÊU VIỆT E8 


Sở Chiêu Việt Cơ là con gái của Việt Vương Câu Tiễn, là Phi tử của 
Sở Chiêu Vương. Có một lần, Sở Chiêu Vương du ngoạn, Thái Cơ bên 
trái, Việt Cơ bên phải. Sở Vương đích thân đánh xe tứ mã chạy băng 
băng, sau đó lên trên đài cúng tế thần thổ địa, nhìn ra xa về phía vườn 
Vân Mộng, ngắm nhìn các sĩ đại phu săn bắn. Lúc vô cùng cao hứng, 
Chiêu Vương quay đầu lại nói với hai Phi tử rằng: “Có øui không?”. 
Thái Cơ đáp: “Rất oui!”. Sở Vương nói: “Quả nhân nguyện cùng nàng 
khi sống thì nh thế nàu, sau khi chết cũng có thể oui như thế này”. Thái Cơ 
nói: “Neà xưa Vua của nước thiếp uốn là thông qua uiệc sai khiến lê dân mở 
rộng oườn săn để cho ngựa của Đại Vương mặc sức chạu, cho nên coi thiếp 
là lễ oật dâng tặng cho Đại Vương. Hiện naụ, thiếp uới các Phi tần kê 0ai 
sát cánh, oốn 1mons sống cùng nhau oi 0ẻ, chết cũng được cừng nhau”. Sở 
Vương quay đầu lại bảo sử quan ghi chép lại: “Thái Cơ bằng lòng chết 
theo ta”. 


Sau đó lại hỏi Việt Cơ, Việt Cơ đáp rằng: “Ngày xưa, Vua Trang 
Vương nước thiếp trụu lạc ba năm, không nhĩ đến uiệc quản lú chính sự 
quốc gia, cuối cùng cũng có thể sửa chữa, thế là xưng bá thiên hạ. Thiếp 
cho răng Đại Vương cũng có thể học Vua nước thiếp, sửa đổi uiệc ui chơi 
hưởng lạc thành chăm chỉ trơng 0iệc cai quản chính sự quốc gia. Hiện naự lại 
không như uậu, Đại Vương muốn thiếp cùng Đại Vương hưởng lạc mà đồng 
sinh đồng tử, như uậu sao có được! Đại Vương dùng oủi 0óc, xe ngựa làm 
lễ uật để lấu thiếp làm uợ. Vua nước thiếp ở Thái miếu nhận lễ uật của Đại 
Vương, lúc đó không có hẹn ước cùng chết theo Đại Vương. Thiếp nghe các 
ơị trưởng lão nói, người phụ nữ dùng cái chết để thể hiện lòng nhân từ của 
quốc Vương, đểlấu được sự sủng ái của Đại Vương, nhưng chưa nghe nói là 
phủi chết theo một cách tùu tiện, lấu cái chết hồ đồ mà cảm thấu oinh hạnh. 
Thiếp không dám đồng ú uới cách nghĩ của Đại Vương”. Thế là Sở Vương 
tỉnh ngộ, nghe xong Việt Cơ nói thì vô cùng tôn kính nàng, nhưng vẫn 
thân cận với Thái Cơ. 


Hai mươi lăm năm sau, Sở Vương đi cứu nước Trần, hai người Phi 
tử cùng đi theo. Sở Vương trên đường hành quân thì bị bệdh. DúỀó 
có mây đỏ vây quanh mặt trời, giống như chim bay qua bầu trời. SỞ 
Vương hỏi Chu sử quan, sử quan nói: “Điều này có hại đến Đại“VưỡnG,. 
nhưng có thể chuyển dịch sang cho các tướng lĩnh”. Các tướng lĩnh sa 
khi nghe xong đều thỉnh cầu là xin thần linh chuyển tai họa sang chờ 
mình. Sở Vương nói: “Các tướng lĩnh đối uới quả hân mà nói thì giống 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 149 





_ | ` 
NÀY LỆ 
đINà “SỀ 


tau uới chân, hiện nau chuyển tai họa sang cho họ, chẳng nhẽ để cho quả nhân 
xa lìn thân thể của quả nhân ha sao?”. Sở Vương kiên quyết không đồng 
ý làm như vậy. Việt Cơ nói: “Đúc độ của Đại Vương thật là ơĩ đại! Do 
oậu, thiếp nguuện Ú theo Đại Vương. Trước đâu khi đi du 1IS0gI thiếp không 
hứa cùng chết theo Đại Vương. Đến khi Đại Vương có thể lấu lễ để đối đãi 
uới người khác thì người trong nước đều sẽ chết theo Đại Vương, huống hồ 
là thiếp! Xin để thiếp được đi trước xuống địa phủ dẹp hết đám hồ lụ rồi tiếp 
đón Đại Vương”. Sở Vương nói: “Lúc trước khi du ngoạn chẳng qua quả 
nhân nói đầa mà thôi, nầng nhất định muốn chết theo thì đâu là biểu hiện quả 
nhân không có đạo đức”. Việt Cơ nói: “Ngàu xưa miệng thiếp không nói ra, 
nhưng lòng thì đã hứa rồi. Thiếp nghe nói, người siữ chữ tín sẽ không tha 
lòng đổi dạ, người có nghĩa khí sẽ không bàu đặt sự uiệc. Thiếp nguuện chết 
ơì Đại Vương giữ nghĩa khí, không nguuện chết dì Đại Vương ham chơi trụu 
lạc”. Thế là bèn tự sát. Sở Vương bệnh càng ngày càng nặng, muốn 
đem ngôi Vua truyền cho ba người em, ba người em đều không đồng 
ý. Cuối cùng Sở Vương chết trong quân. Thái Cơ lại không thể chết 
cùng. Ba người em trai của Sở Chiêu Vương là Tử Lư, Tử Tây, Tử Kỳ 
thương lượng với nhau nói: “Mẹ có thể giữ chữ tín thì cơn trai nhất định 
sẽ là người có lòng nhân nghĩa”, thế là bèn ra lệnh cho quân đội dừng lại, 
phong tỏa tin tức rồi đón con trai của Việt Cơ là Hùng Chương đến 
lập thành Sở Huệ Vương, sau đó mới thu binh trở về an táng Chiêu 
Vương. 


Bậc quân tử nói: Việt Cơ có thể giữ chữ tín, vì nghĩa mà chết. 


Kinh Thi có câu: “Đức âm mạc 0i, cập nhĩ đồng tử” (Tiếng thơm chẳng 
dám trái nào, dới chàng cùng chết theo nhau một lòng). Việt Cơ là người 
như vậy. 


Có thơ khen rằng: 


Sở Chiêu du lạc 
Yếu Cơ tùng tử 
ạ nụ Thái Cơ hứa Vương 
75 5-- Việt Cơ chấp lễ 
‹ Chung độc tử tiết 
w#, Quần thần gia mỹ 
Í ị Duy tư lưỡng Cơ 
Kỳ đức bất tỷ 


E ⁄⁄4 lì 


j 


150 ._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tạm dịch: 


Chiêu Vương du ngoạn 
Yêu cẩu hai nàng Phi tử chết cùng mình 
Thái Cơ đồng Ú dới Chiêu Vương 
Việt Cơ theo lễ nghĩa 
Cuối cùng 0ì nshĩa mmà chết 
Quân thân khen ngợi 
Chỉ là hai người phụ nrữ 
Nhưng đạo đức không thể so sánh 








EÁI TỚNG EHI THÊ 


Cái Tướng chi thê là vợ của Khâu Tử, Phó Tướng của nước Cái. 
Người Nhung thảo phạt nước Cái, giết Vua nước Cái, ra lệnh cho quần 
thân nước Cái rằng: “Người nào dám tự sát thì 0ợ con sẽ bị siết sạch”. 
Khâu Tử tự sát, có người cứu sống nên không chết. Sau khi về nhà, vợ 
của Khâu Tử nói: “Tiếp nghe nói tướng lĩnh có khí tiết dũng cảm không 
câu được sống, cho niên binh sĩ mới tận hết sức mà không sợ chết, do đó chiến 
đấu có thể chiến thắng, công đánh mà có thể chiếm được, đất nước mới có thể 
sinh tôn, Vua mới được yên ổn. Chiến đấu không dũng cảm là bất hiếu. Vua 
chết mmà mình không chết là bất trưng. Hiện nau đánh thua trận, Vua chết 
mà sao chàng uẫn còn sống? Chàng quên trung hiếu rồi sao lại nhẫn tâm trở 
øể?”. Khâu Tử đáp: “Nước Cái yếu mà kẻ địch là mước Nhung lớn mạnh, ta 
đã tận hết toàn lực, Vua không mau mà chết, ta oốn đã tự sát, nhưng có người 
cứu tới không chết”. Người vợ hỏi: “Lúc đó là có người cứu chàng. Bâu 
siờ thì sao?”. Khâu Tử nói: “Không phải là ta yêu quý bản thân mà người 
Nhưng có lệnh răng người nào mà tự sát nhất định sẽ giết hết uợ con của họ. 
Cho nên, ta mới không tự sát nữa. Hơn nữa, hiện nay chết thì có ích gì cho 
Vua của chúng ta?”. Người vợ nói: “Thiếp nghe nói Vua lo lắng là sự sỉ 
nhục của bề tôi. Vua bị nhục thì bê tôi sẽ lấu cái chết để chống chọi. Hiện nau, 
Vụa đã chết, chàng lại không chết, có thể nói là nghĩa ? Rất nhiều binh sĩ bị 
siết, không thể cứu đất nước, bản thân lại sống, có thể nói là nhân w? Lo lắng 
cho 0ợ con 1nà quên đi nhân neÌĩa, phẩn bội Vua của mình mà thân cận uới 
kẻ cướp, có thể nói là trung tr! Người không có đạo nghĩa của bàu tôi trung 
thành, không có hành ơi nhân nghĩa thì có thể nói là hiển tài sao! Trong Chu 
Thư có nói: Vua trước thần dân sau, cha mẹ trước anh em sau, anh em trước 
bạn bè sau, bạn bè trước 0uợ sau. Vợ là tình riêng tư, phụng sự cho Vua là 
nghĩn trung. Hiện naụ chàng 0ì nguyên nhân oợ cơn mà oút bỏ khí tiết của 
kẻ làm bề tôi, không quan tâm đến lễ nslứa phụng sự Vua, uút bỏ đạo làm bề 
tôi mà mưu câu tình riêng oợ con, tham sống sợ chết, na như thiếp là người 
phụ nữ cũng cảm thấu là một sự sỉ nhục, huống hồ là chàng! Thiếp sẽ không 
cùng chàng sống mmà chịu nhục”, thế là tự vẫn. 


X vê, nước Nhung thấy nàng là người hiển đức bèn bày lễ Thái Lao 
cứng t tế nàng rất long trọng, còn lấy lễ Tướng Quân để an táng nàng, 
ban cho em trai nàng nghìn lượng vàng, còn cho em trai nàng làm 

quan, cử em trai nàng cai r nước Cái. 


Bậc quân tử nói: Vợ của các tướng lĩnh nước Cái trong sáng lại có 
tỉnh thân nghĩa khí. / 


152 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Thục nhân quân tử, kỳ đức bất hồi” (Người quân tử 
thiện lương, Đức hạnh chính trực không tà uậu) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 
Cái tướng chi thê 
Cứ tiết duệ tỉnh 
Nhung ký diệt Cái 
Khâu Tử độc sinh 
Thê sỉ bất tử 
Trần thiết ngũ vinh 
Vi phu tiên tử 
Tuất di hiển danh 


Tạm dịch: 


Vợ Tướng nước Cái 
Nghĩa khí chuyên nhất 
Nhung diệt nước Cái 
Khâu Tử còn sống 
Vì Khâu Tử không tuẫn tiết 
Vợ thấu sỉ nhục 
Kể năm loại ưỉnh dự 
Trung, Hiếu, Nhân, Nshĩn, Hiểu, 
Nguyện không chịu nhục 
Đã chết trước chồng 
Sau để lại tiếng thơm 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 153 








Lỗ NGHĨA EÔ TỈ 


Lỗ nghĩa cô tỉ là người phụ nữ sống ở nơi thôn quê nước Lỗ. Khi 
nước Tề đánh đến vùng thôn quê của nước Lỗ thì thấy có một người 
phụ nữ bế một đứa bé, tay dẫn một đứa bé khác. Khi quân đội sắp 
đuổi đến nơi thì người phụ nữ bỏ đứa bé đang bế trên tay xuống rồi 
bế đứa bé đang dắt lên rồi chạy lên trên núi. Đứa bé bị bỏ lại chạy theo 
sau kêu khóc. Người phụ nữ cứ chạy thắng mà không quay lại. Vị 
Tướng nước Tề hỏi đứa bé: “Neười chạ phía trước có phải là mẹ của cháu 
không?”. Đứa bé đáp: “Đúng ouậu!”. Lại hỏi đứa bé rằng: “Người mmà re 
cháu bế là ai?”. Đứa bé đáp: “Cháu không biết ạ”. Thế là vị Tướng nước 
Tê đuổi theo người phụ nữ, binh lính có người chuẩn bị bắn cung tên 
giết người phụ nữ, nên lớn tiếng hô to: “Dừng lại! Nếu không dừng lại sẽ 
bị bắn”. Người phụ nữ quay lại. Vị tướng nước Tê hỏi đứa bé mà người 
phụ nữ bế là ai, đứa bỏ lại là ai. Người phụ nữ đáp: “Đứa bé được bế Tà 
cơn của anh trai tôi. Đứa bé bị bỏ lại là con của tôi. Khi thấu binh lính đến, 
sức của tôi không thể cùng bảo uệ cho hai đứa bé, cho nên mới bỏ đứa con của 
tôi”. Vị Tướng nước Tề hỏi: “Cơn cái mà nói là người thân nhất của mình, 
là người mà trons lồng uêu thương nhất. Hiện nay, cô 0ứt bỏ con mình mà 
bế con của anh trai để chạy trốn. Vì sao lại như oậu?”. Người phụ nữ đáp: 
“Yêu quý con trai của mình là tình riêng. Yêu quú con của anh trai là nshĩa 
chung. Vút bỏ nghĩa chung mà thiên lệch tình riêng, để cho con trai của anh 
chết, con trai của mình sống, tốt thì có tốt nhưng như oậu Vua nước Lỗ sẽ 
không tiếp nhận tôi, các quan sẽ không bằng lòng cung cấp nuôi dưỡng tôi, 
nhân dân cũng sẽ không giao tếp uới tôi. Giả sử như uậu thì tôi không có nơi 
dung thân, không có nơi để dừng chân. Mất đi con trai mình, tất nhiên là làm 
tôi đau lòng, nhưng so tới chính nghĩa thì điều nàu có là gì. Cho nên, tôi mới 
nhấn tâm bỏ lại con trai mình mà siữ lấu chính nghĩa, không để cho người 
khác thấu nước Lỗ chúng tôi không có chính nghĩa”. 


Sau khi nghe người phụ nữ nói xong, vị Tướng nước Tề bèn án 
binh bất động, dừng lại và sai người báo với Vua Tề rằng: “Không thể 
công đánh nước Lỗ uì chúng thần uừa uào đến biên giới nước Lỗ, phụ nữ nơi 
rừng núi đêu biết giữ tiết tháo, thực thí chính nghña, không lấu tình riêng mà 
hqf Hiến chính nehĩn, huống hồ là các sĩ đại phu! Naụ thân thỉnh cầu được 
lui binh”. Vua Tề chấp thuận. Vua nước Lỗ biết được việc này bèn ban 
.cho nàng trăm súc vải vóc và gọi nàng là Nghĩa Cô Tỉ. Công chính mà 
thành tín, quả đoán mà chính nghĩa. Giữ vững chính nghĩa là việc vô 
Cùng quan trọng. Cho dù là một người phụ nữ ở dân gian, đất nước còn 
có thể nương tựa, huống hồ có thể đùng lễ nghĩa để quản trị đất nước! 


154..PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Hữu giác đức hạnh, tí quốc thuận chỉ” (Hễ có đức 
sáng soi thăng thắn, nước bốn phương đều hắn thuận theo) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 
Tề quân công Lỗ 
Nghĩa Cô hữu tiết 
Kiến quân tẩu sơn 
Khí tử bão điệt 
Tê tướng vấn chỉ 
Hiền kỳ suy lý 
Nhất phụ vi nghĩa 
Tề binh toại chỉ 


Tạm dịch: 


Quân Tề đánh Lỗ 
Ng]ĩa Cô giữ nghĩa 
Nhìn thấu binh lính 

Bèn chạy lên nrúi 

Bỏ con bế cháu 
Tướng TỀhỏi đến 
Su theo lú lẽ 
Biết là người hiển 
Vì một phụ nữ có nha 
Nước Tề lui binh 


ý h 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 155 








ĐẠI TRIỆU PH NHÂN 


Đại Triệu phu nhân là con gái của Triệu Giản Tử, là chị của Tương 
Tử, là phu nhân của Vua nước Đại. Triệu Giản Tử qua đời, Triệu Tương 
Tứ còn chưa cởi áo tang đã tới Hạ Ốc Sơn mời Vua Đại dự tiệc, sai đầu 
bếp cầm cái đấu mời Vua Đại và tùy tùng ăn uống, nhân cơ hội rót 
rượu đã ra ám hiệu cho đầu bếp giết Vua nước Đại và tùy tùng, rồi 
nhân đó dấy binh dẹp yên nước Đại, xong đón chị gái là Triệu phu 
nhân. Phu nhân nói: “Ta nhận lệnh của Tiên Vương đến hầu hạ Vua nước 
Đại, đến naụ đã hơn mười năm. Hiện nau, nước Đại không có lỗi sì lớn mà 
em lại tàn sát Vua nước Đạt. Bâu giờ nước Đại đã DỊ diệt 0ong. Tn sẽ đến nơi 
nào? Huống hồ ta nghe nói, người phụ nữ theo lễ nghĩa không thể lấu hai 
chồng. Ta sao có thể lấy người chồng thứ hai! Em muốn đón ta đến nơi đâu? 
Bởi ơì em trai mà sơ suất uới chồng là bất nghĩa, bởi uì chồng mmà oán trách 
em trai là bất nhân. Ta không dám oán trách, nhưng cũng không dám theo em 
øễ”, thế là than khóc, kêu trời rồi tự sát ở đất Mi Kê. Người nước Đại 
đều tưởng nhớ đến bà. 


Bậc quân tử nói: Triệu phu nhân trong hoàn cảnh khó khăn mà 
khéo việc xử lý tình nghĩa vợ chồng. 


Kinh Thi có câu: “Bất tiếm bất tặc, tiển bất ơi tắc” (Không điêu hại, 
không điều sai, để làm phép tắc ít ai chẳng dùng) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Duy Triệu Tương Tử 
Đại Phu Nhân đệ 
Tập diệt Đại Vương 
Nghênh thủ kỳ tỉ 
Tỉ dẫn nghĩa lý 
Xưng dẫn tiết lễ 
Bất quy bất oán 
Toại lưu đã tử 
~x9( TP, P.. 
Tạm dịch: 
wWœ/'' Triệu Tương Tử 
: Em trai Đại Phụ Nhân 
Đính lén diệt Vua nước Đại 
| Rồi đồn chị sái 


Z4 \ì 


156 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Chị sái su diễn nghĩa lú 
Theo lễ nghĩa không trở uề 
Và cũng không oán hận 
Rồi tự uẫn ở nơi hoang 0ắng 








TÊ NGHĨA KẾ MẪU 


Tề nghĩa kế mẫu là mẹ của hai người con nước Tề. Thời Vua Tuyên 
Vương, có người chết ở ngoài đường, qua điều tra phát hiện có vết tích 
bị đâm chết. Lúc đó có hai anh em đứng ở bên cạnh người chết. Viên 
quan điều tra hỏi họ, người anh nói: “Là tôi giết”. Người em nói: “Không 
phi do anh trai, là do tôi giết”. Đã qua một năm mà viên quan điều tra 
không xử được bèn đem việc này bẩm báo lại với Tể Tướng. Tể Tướng 
cũng không quyết định được nên báo lại với Vua. Vua nói: “Bây giờ 
niếu như thả cả hai người họ là tha cho kẻ có tội, giết hết cả hai người là siết 
nsười 0ô tội. Quả nhân nghĩ mẹ của họ có thể biết được con trai mình tốt haự 
xấu, chỉ bằng thử hỏi mẹ của họ xem sao, nghe theo ú kiến của người mẹ xem 
ai chết ai sống”. Tế Tướng cho gọi người mẹ đến và hỏi bà rằng: “Con 
của bà giết người. Hai anh em đều cùng câu xin chết thau cho nhau. Người 
xử án không thể xử được nên đem 0iệc nàu trình lên Đại Vương. Đại Vương 
nhân đức cho nên mới hỏi bà quuết định xem ai chết, ai được sống. Người 1nẹ 
khóc lóc mà rằng: “Giết người con bé”. Tể Tướng chấp thuận tới ú kiến của 
bà, nhân tiện hỏi bà răng: “Người con bé là người con được têu thương nhất. 
Bâu giờ bà lại muốn giết là uì cớ lầm sao?”. Người mẹ nói: “Người con bé là 
con của tôi. Người con lớn là con của nsười 0ợ trước. Lúc cha của chúng bị 
bệnh oà SẮP chết có dặn dò tôi rằng nhất định phải chăm sóc cho nó thật tối. 
Tôi cũng đồng ý ý rồi. Bâu giờ đã nhận lời ñỰ thác của chồng, đã hứa tới chồng 
tôi rồi sao có thể quên được sự 1u thác mà không gi lời hứa! Hơn nữa, giết 
anh trai mà để em trai sống, đâu là lấy tình riêng mà bỏ nghĩa chung, phản 
bội lời lứa của mình quên đi chữ tín là lừa sạt người đã mất. Nếu như không 
ràng buộc lời nói của mình, đã hứa mmà không chịu sánh uác thì dựa 0uào cái 
øì để sống ở trên đời nàu! Mất đi con trai tuụ rất đau khổ, nhưng so uới đức 
hạnh thì có là gì!”. Nói xong khóc như mưa, ướt hết vai áo. 


Tể Tướng vào trầu đem việc này bẩm báo lại với Vua. Vua khen 
ngợi nghĩa khí của bà. Vì thấy bà có hành vi cao thượng, Vua tha cho 
cả hai người con và rất tôn trọng mẹ của họ, ban cho danh hiệu Nghĩa 
Mẫu. 


TH” 2 Z2% ~ Ẩ ..Ố % L£ . ~ ⁄ 
+ Bậc quân tử nói: Nghĩa Mâu giữ chứ tín lại nghĩa khí, trong sạch 
\ cái khiêm nhượng. 


¬ự„ 


xm 


“4ì 


s. 


Kinh Thi có câu: “Khải đễ quân tử, tí phương ơi tắc” (Bậc quân tử 0ui 
tươi, kính nhường lầm phép tắc cho bốn phương) là có ý này. 


Ị 


j 
158 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Có thơ khen rằng: 
Nghĩa kế tín thành 
Công chính tri lễ 
Thân giả hữu tội 
Tương nhượng Đất dĩ 
Lại bất năng quyết 
Vương đĩ vấn mẫu 
Cứ tín hành nghĩa 
Tuất miễn nhị tử 


Tạm dịch: 
Mẹ kế có nghĩa lại lòng thành 
Công chính biết lễ nslữa 
Cơn ruột 0à con của người 0ợ trước có tội 
Cùng tranh nhận tội, không thể xét xử 
Vụa hỏi người trẹ 
Người mmẹ giữ chữ tín làm điều nhân nghĩa 
Sau hai cơn đều được tha 


\ 


.- —- 
Ê 3 bL, ` 


` 


sÉ 4 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 159 








bỗ THũ KHIẾT PHI 


Khiết phụ là vợ của Thu Hồ Tử nước Lỗ. Khiết phụ về nhà chồng 
được năm ngày thì chồng là Thu Hồ Tử rời nhà đến đất Trần làm 
quan năm năm sau mới trở về. Chưa về tới nhà, Thu Hồ Tử 'thấy một 
người phụ nữ ở bên đường đang hái dâu bèn động lòng xuống : xe nói 
răng: “Nàng ở phơi năng hái dâu, ta đi một quãng đường dài, muốn được 
ăn uống dưới bớng của câu dâu, nên xuống đâu tặng đồ cho nàng 0à nghỉ 
nñneơïi”. Người phụ nữ vẫn tiếp tục hái dâu, không dừng lại. Thu Hồ Tử 
nói với người phụ nữ rằng: “Ra sức cất cầu không bằng sặp được bội thu, 
ra sức hái dâu không bằng gặp được người làm quan. Ta có tiên tài, 0ui lồng 
tặng cho phu nhân ”. Người phụ nữ nói: “Hái dâu là dựa 0ào sức lực để lao 
động, dệt di quay tơ là để mình có cái ăn cái mặc, hầu hạ song thân, nuôi 
SỐng chông cơn. Tôi không bằng lòng nhận tiền của ngài, cũng I101g ngài 
đừng có ú chiếm thứ không phải của mình. Tôi cũng không có ú lắng lơ mà 
nhận tiền tài của ngài tặng cho”. 


Thế là Thu Hồ Tử bỏ đi, sau khi về đến nhà đem tiền đưa cho mẹ, 
rồi sai người đi gọi vợ. Khi người vợ đến thì lại là người phụ nữ hái 
dâu ban nãy. Thu Hồ Tử cảm thấy hổ thẹn. Người vợ nói: “Chàng cáo 
biệt người thân, ra ngoài làm quan năm năm mới trở 0ê, uốn phi ra roi thúc 
IIgựa để mau 1mau chóng chóng 0ê nhà. Nhưng hiện nau chàng động lòng ki 
Sắp rigười phụ nữ bên đường, dùng bổng lộc của chàng để dụ dỗ, muốn đem 
tiền bạc để cho người ta. Đâu là quên đi uiệc nhà có tmẹ già, quên 1nẹ là bất 
hiếu. Háo sắc dâm loạn là hành ơi hạ lưu, đâu là bất nghĩa. Phụng sự người 
thân không hiếu thuận thì phụng sự Vua sẽ không trung thành. Xử lú 
oiệc nhà không có nghĩa thì quản lú oiệc chính sự sẽ không có trật tự. 
Hiếu 0uà nghĩa cùng tất thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Thiếp 
không muốn thấu chàng nữa. Chàng hãy lấu người khác đi! Thiếp cũng sẽ 
không tái giá nữa”. Thế là người vợ bỏ nhà đi về phía Đông rồi nhảy 
xuống sông mà tự vẫn. 


Bậc quân tử nói: Khiết phụ trong sạch, một lòng hướng thiện. Bất 
hiếu không có việc gì là lớn hơn việc không thương yêu cha mẹ. Người 
nÏấ vậy tự nhiên cũng sẽ không yêu thương người khác. Thu Hồ Tử 
là người như vậy. 

Bậc quân tử nói: Thấy biạc thiện thì chỉ sợ mình không sánh bằng, 
thấy hành vi bất thiện thì giống như tay nhúng vào nước sôi mà vội rút 
tay ra. Vợ của Thu Hồ Tử là người như vậy. 


160._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kính Thị có câu: “Dw thị biển tâm, thị dĩ ui thích” (Chỉ do lòng dạ hẹp 
hòi, là điều châm biếm mà thôi) là chỉ điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Thu Hồ tây sĩ 
Ngũ niên nãi quy 
Ngộ thê bất thức 
Tâm hữu dâm tư 

Thê chấp vô nhị 
Quy nhi tương tri 
Sỉ phu vô nghĩa 
Toại đông phó hà 


Tạm dịch: 


Thu Hồ ra ngoài làm quan 
Năm năm sau 1rới uề nhà 
Trên đường sặp uợ không biết 
Lồng có ú tưởng dâm loạn 
Nhưng oợ uốn không hai lòng 
Sau 0ê nhà mới biết sự thật 
Người oợ 0ì chồng bất nghĩa 
Nên ợ cảm thấu sỉ nhục 
Thế là người uợ bỏ nhà đãi oề phía Đông 
Rồi nhẳu xuống sông tự uẫn 


_, 


k 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 161 








EHUI EHỦ TRUNG THIẾP 


Chu Chủ trung thiếp là người thiếp theo hầu của vợ Chu Đại Phu. 
Chu Đại Phu tên hiệu là Chủ Phụ, từ nước Vệ đến nước Chu làm quan. 
Hai năm sau trở về, người vợ dâm loạn với người hàng xóm. Sợ Chủ 
Phụ phát hiện, người hàng xóm vô cùng lo lắng. Vợ của Chủ Phụ nói: 
“Không phải lo! Thiếp đã chuẩn bị rượu độc, đã niêm phong kín, đợi hắn 
oể”. Ba ngày sau Chủ Phụ trở về. Người vợ nói với Chủ Phụ rằng: “Vì 
sự oất oả của chàng mà thiếp đã mở bình rượu để đón tiếp chàng”, bèn sai 
người thiếp theo hầu mang rượu cho Chủ Phụ. Người thiếp theo hầu 
biết đây là rượu độc nên trong lòng nghĩ nếu mang ra thì sẽ đầu độc 
chết Chủ Phụ, làm như vậy là bất nghĩa, nếu nói ra sự thật thì lại giết 
chết phu nhân là chủ của mình thì là bất trung. Trong lúc do dự, người 
thiếp cố ý đánh đổ rượu. Chủ Phụ nổi giận nên dùng roi đánh nàng. 
Sau việc này, người vợ sợ người thiếp theo hầu nói ra chân tướng sự 
việc nên lấy những lỗi khác để phạt roi, sai khiến nàng. Người thiếp 
theo hầu biết mình sẽ bị đánh chết, nhưng cuối cùng cũng không đem 
sự thật nói cho Chủ Phụ. 


Người em trai biết được sự thật bèn đem toàn bộ sự việc kể cho 
Chủ Phụ. Chủ Phụ vô cùng kinh hãi, thế là tha cho người thiếp theo 
hầu, đánh chết người vợ rồi sai người âm thầm hỏi người thiếp: “Nàng 
biết uiệc sao không nói, trái lại tì oiệc nàu mmà suút chút nữa là chết!”. Ñgười 
thiếp đáp: “Giết chỉ nhân để mình được sống, lại làm nhục thanh danh của 
chủ nhân, thiếp có chết thì chết, sao lại có thể nói ra uiệc nàu được!”. Chủ 
Phụ thấy nàng là một người cao thượng, thấy cách nghĩa của nàng rất 
đáng quý, muốn lấy nàng làm phu nhân. Người thiếp từ tạ mà rằng: 
“Chủ nhân chết trong sự sỉ nhục, mà thiếp uẫn cờn sống đã là điều 0ô lễ, lại 
cờn thaụ oị trí của chủ nhân là uiệc làm trái uới lẽ thường. Vô lễ uà làm trái 
lẽ thường chỉ cần có một trong hai uiệc nàu đã là không tốt rồi, huống hồ bâu 
giờ lại có cả hai, điều nàu làm cho thiếp khó có thể sống được”, thế là muốn 
tự sát. Sau khi Chủ Phụ biết được bèn cho nàng nhiều tiền của và để 
cho nàng đi lấy chồng. Láng giểng xung quanh ai cũng tranh nhau 
mUỐ lấy nàng. 


Bậc quân tử nói: Trung thiếp nhân nghĩa, phúc hậu. Xem ra sự 
.việc có bé nhỏ đến đâu thì ;” người cũng đều biết đến, hành vi có ẩn 
giấu đến mấy cũng bị lộ rả. 

j 
162 _PHỤ NỨỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: Vô 0gôn bất thù, uô đức bất báo (Không có lời nào nói 
ra 1à không được đáp lại, không có ân đức nào mà không được báo đền) là 
có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Chu Chủ trung thiếp 
Từ huệ hữu tự 
Chủ thê dâm tịch 
Dược tửu độc chủ 
Sứ thiếp phụng tiến 
Cương dĩ trừ tặc 
Trung toàn kỳ chủ 
Trung mông kỳ phúc 


Tạm dịch: 


Tiểu thiếp trung nghĩa của Chủ Phụ 

Nhân từ mà biết trước sau 

Vợ chủ nhân dâm loạn 

Dùng rượu độc giết chủ nhân 
Để tiểu thiếp đem rượu lên 
Tiểu thiếp cố làm đổ rượu 
Vì để trừ khứ tai họa 

Lòng trung không đổi 

Bảo toàn cho chủ nhân 
Cuối càng được phúc báo 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 163 








NGÚY TIẾT NHũ MẪU 


Ngụy Tiết nhũ mẫu là nhũ mẫu của Ngụy Công Tử. Nước Tần 
công phá nước Ngụy, giết Ngụy Vương Hà, giết hại các Công Tử nước 
Ngụy, nhưng không bắt được ai. Quân Tần ra lệnh ở nước Ngụy rằng: 
“Người bắt được Công Tử sẽ thưởng cho hai ngần lạng oàng. Người che giấu 
Công Tử sẽ bị giết toàn sia tộc”. Tiết nhũ mẫu cùng với Công Tử chạy 
trốn. Có vị cựu thần của nước Ngụy thấy nhũ mẫu và nhận ra bà bèn 
hỏi: “Nhữ mẫu khỏe chí?”. Nhũ mẫu đáp: “Ôi! Tôi không biết Công Tử 
ra làm sao?”. Vị cựu thần nói: “Bâu giờ Công Tử ở đâu? Ta nghe quân Tân 
hạ lệnh rằng người bắt được Công Tử sẽ thưởng cho hai ngàn lạng uầng, 
người che giấu Công Tử sẽ bị siết toàn gia tộc. Bà chỉ cần nói ra nơi ở của 
Công Tử thì sẽ được ngàn uàng, còn biết mà không nới thì anh em gia tộc 
của bà sẽ không sống được”. Nhũ mẫu nói: “ Vậu à! Tôi không biết Công Tử 
ở đâu”. Vị cựu thần nói: “Ta nghe nói Công Tử cùng bà chạy trốn”. Nhũ 
mẫu nói: “Cho dù tôi biết thì cũng không nới”. VỊ cựu thần nói: “Hiện nay 
nước Ngụu đã bị diệt oơng chết cả tộc. Bà giấu Công Tử là 0ì ai oậy?”. Nhũ 
mẫu thở dài mà đáp: “Nsười thấu lợi mà phẩn lại chủ của mình là phản 
nghịch. Sợ chết mà út bỏ nshĩa khí là làm bại hoại cương thường. Hiện na 
oừa phản nnshịch lại bại hoại cương thường, tôi không làm được uiệc như uậu,. 
Hơn nữa, người nuôi dưỡng cơn cái cho người ta là muốn cho chúng sống 
tốt hơn chứ không phải là giết hại chúng. Sao có thể 0ì có lợi oà sợ bị giết rồi 
oút bỏ chính nghĩa mà làm trái uới lễ nghĩa, làm phản! Tôi tuuệt đối không 
để cho mình sống mà để cho Công Tử bị bắt”, thế là bế Công Tử nhảy vào 
trong đầm sâu. 


Vị cựu thân đem việc này báo cho quân Tần. Sau khi quân Tân 
đuổi theo và nhìn thấy bèn tranh nhau dùng cung bắn bà. Nhũ mẫu 
dùng thân mình che cho Công Tử. Thân mình bị trúng mấy chục mũi 
tên, cuối cùng cùng chết với Công Tử. Sau khi Vua Tần biết được việc 
này, thấy bà hết sức trung thành, vì nghĩa mà chết, vô cùng đáng quý 
nên đã lấy lễ khanh sĩ để mai táng cho bà, lấy lễ Thái Lao để cúng tế 
bà, sủng ái anh trai của bà, còn gia phong làm ngũ Đại Phu, ban cho 


ngàn lang vàng. 


Bậc quân tử nói: Tiết nhũ mẫu hiển từ lại nhân hậu, trọng nghĩa 
'khính tài. Lễ nghĩ có quy đỉnh rằng trẻ nhỏ trong cung, khi chọn chư 
mâu hoặc bảo mẫu cho chúng, nhất định phải chọn người rộng lượng 
hiển hậu, ôn hòa cung kính, cẩn thận mà ít nói để làm thầy dạy cho 

chúng. Thứ đến là làm từ mẫu, tiếp theo là làm bảo mẫu, cùng ở chung 


164 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





với bọn trẻ, chăm lo toàn diện cho chúng. Những người khác không có 
việc gì thì không được vào. Chỉ có người có lòng nhân ái mới có được 
tình yêu thương chân thực. Chó con dám đọ sức với mãnh hổ, gà con 
đám đọ sức với chồn cáo đều do lòng nhân nghĩa phát ra từ trong lòng. 


Kinh Thi có câu: “Hành hữu tử nhân, thượng hoặc cận chí” (Có thâu 
chết ở bên đàng, được người chôn cất đàng hoàng lo xong) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Tần ký diệt Ngụy 
Cấu kỳ tử tôn 
Công Tử nhũ mẫu 
Dữ câu độn đào 
Thủ tiết chấp sự 
Bất vi lợi vi 
Toại tử bất cố 
Danh hiệu hiển di 


Tạm dịch: 


Tân diệt mước Ngụy 
Treo thưởng bắt con cháu nước Ngự 
Nhíũ mẫu của Công Tử 
Cùng Công Tử trốn chạy 

GIữ uữns truns igh1n 

Không 0ì lợi bội nghĩa 
Dù chết không mmàng 

Cuối cùng tiếng thơm lưu truyễn 


¬- 
> bÈ% 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 165 








I(ỞđNG TIẾT EÔ TÍ 


Lương tiết cô tỉ là người phụ nữ nước Lương. Do nhà bị hỏa hoạn, 
con trai của người anh và con trai của mình đều ở trong nhà. Nàng 
muốn cứu con trai người anh trước, nhưng sau khi cứu ra nhìn lại 
thì người mà được cứu là con trai của mình, không cứu được con trai 
người anh. Thế lửa vô cùng lớn, không thể vào trong nhà được nữa. 
Nàng lại chuẩn bị xông vào đám lửa thì người bên cạnh ngăn cản nàng 
nói: “Nàng uốn muốn cứu con trai người anh, trơng lúc hoảng hốt hỗn loạn 
lại cứu con trai của mình ra trước. Như oậu là đã có lòng. Bâ giờ hà tất nàng 
lại phải xông uào đám cháy?”. Người phụ nữ nói: “Sao có thể đi nói cho mọi 
người rước Lương biết được là đã xdu ra uiệc gì? Một khi bị mang tiếng bất 
nghĩa thì sao có mặt mũi nào để đối diện uới anh em 0à người trong nước! Tôi 
muốn bế con mình oào lại trơng nhà thì trái uới tình yêu của người 1nẹ, trong 
tình thế nàu, tôi không thể sống một mình”, thế là lại xông vào trong đám 
cháy, cuối cùng bị chết cháy. 


Bậc quân tử nói: Tiết cô tỉ trong sáng không vẩn đục. 


Kinh Thi có câu: “BỶ kỳ chỉ tử, xả mệnh bất du” (Người như thế đó, dù 
xả thân oong mạng cũng không tha đối khí tiết) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Lương tiết cô tỉ 
Cứ nghĩa chấp lý 
Tử điệt đồng nội 

Hỏa đại phát khởi 
Dục xuất kỳ điệt 
Triếp đắc quyết tử 
Hỏa thịnh tự đầu 
Minh bất tư kỷ 


- HP 


Lương tiết cô tỉ 
rẽ / ` Giữ uững ñao nelĩa 
ÀN ị Có tình có lý 

Con uà cháu trong nhà 
j 


166 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Lửa bùns cháu lớn 
Vốn muốn cứu cháu 
LạI cứu con trình 
Thế lửa cháu mạnh 
Xông uào đám cháu 
Là để chứng minh 
Không nshĩ đến mình 









\ 


+ 


V 


S ( a7”-PfTU NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 
⁄ ầ <<. 








EHÂU NHAI NHỊ NGHĨA 


Nhị nghĩa là hai nhân vật chính trong câu chuyện này. Một là 
người vợ kế của Huyện Lệnh Châu Nhai. Một là cô con gái của người 
vợ trước tên là Sơ, 13 tuổi. Khi Huyện Lệnh Châu Nhai qua đời thì để 
lại người mẹ và con gái không cùng huyết thống, cùng cậu con trai 9 
tuổi của người vợ kế. Ba mẹ con đưa linh cữu của ông về quê. 


Châu Nhai là nơi sản xuất ra những viên ngọc trân châu. Bà mẹ 
thường ngày hay đeo một chuỗi vòng có 10 viên ngọc lớn như một thứ 
đồ trang sức. Theo luật pháp thời đó, không ai được mang trân châu 
lớn qua cổng thành. Những người vi phạm sẽ bị định tội chết. Vì muốn 
đưa linh cữu về quê, vợ kế của Lệnh Châu Nhai bèn vứt bỏ món đồ 
trang sức đeo tay này, nhằm tránh sinh chuyện đa đoan. 


Phải rất vất vả ba mẹ con mới tiến được đến cổng thành, nhưng 
đúng vào lúc này, quan trông coi cổng thành lại tìm được một viên 
trân châu lớn từ trong hộp đồ nữ trang của người mẹ. 


Mọi người kinh ngạc thất sắc, bởi tội mang ngọc vào thành là tội 
chết. Quan trông thành hỏi việc này ai làm, và chuẩn bị truy cứu trách 
nhiệm. Sơ, con gái người vợ trước đột nhiên tranh lên phía trước mà trả 
lời rằng: “Chuyện nàu là tôi nên chịu trách nhiệm”. Vị quan hỏi: “Chuyện 
øì đã xảu ra?”. Sơ đáp rằng: “Tôi nhìn thấy phu nhân uứt uòng ngọc đi, 
trong tâm thấu nuối tiếc, bèn để chuỗi ngọc uào hộp nữ trang của phu nhân, 
mà phu nhân không hề hay biết”. Kỳ thực Sơ lo lắng nếu mẹ kế thực sự 
làm chuyện này thì e rằng bà sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, nên dứt 
khoát đứng ra nhận tội thay. 


Mẹ kế thấy tình hình như vậy cũng vội vàng tiến về phía trước hỏi 
han con. Sơ trả lời mẹ kế rằng: “Phu nhân đã 0ứt uòng ngọc đi, con lại 
để lại oào trong hộp nữ trang là cơn nên bị trách phạt”. Mẹ kế không nghỉ 
ngờ có.chuyện như vậy, nhưng lại cảm thấy con gái đáng thương, bèn 
nối với q quan coi thành răng: “Xin Ngài thư tu hấu định tội. Viên ngọc 
lớn màu là tôi buộc trên cánh lau. Khi chồng tôi chẳng I8 qua đời, tôi bèn để 

.uiền IISỌC lớn nàu oào rong ộp ữ trang. Sau nàu bận rộn uới uiệc tang sự 
Mền quên không lấ uiên nsọC ấu ra, là tôi nên chịu phạt tới phải”. 


Nhìn thấy mẹ kế nói như vậy, Sơ lại nói với quan răng: “ Viên ngọc 


168 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





+ 


ấu quả thực là do tôi lấy”. Mẹ kế nhìn tình cảnh này thì nước mắt giàn 
giụa, nói: “Đó là do cơn gái đang muốn bao che cho tôi, kù thực là do tôi để 
øào”. Nhưng Sơ vẫn không nhường nhịn, lại nói: “Pu nhân thương Sơ 
là cô nhỉ nên mới miễn cưỡng để Sơ tiếp tục sống. Kù thực phu nhân quả thực 
hoàn toàn không haụ biết sự tình”. Nói tới đây, hai mẹ con không thể kìm 
nén mà ôm đầu bật khóc thảm thiết. Mọi người chứng kiến việc này 
cũng cảm thấy sống mũi cay cay. 


”⁄ 


Theo lý mà nói, mang ngọc vào thành ắt phải có một người gánh 
tội. Quan coi thành chấp bút chuẩn bị viết tội trạng, nhưng nhìn thấy 
hai mẹ con không cùng huyết thống lại đại nghĩa nhẫn nhịn như vậy 
thì vô cùng cảm động. Mặc dù quan sớm đã nhấc bút, nhưng mãi vẫn 
không thể đặt bút viết. Quan Hầu phụ trách phán quyết việc này cũng 
rơi nước mắt, trầm ngâm rất lâu vẫn không thể phán quyết. 


Sau này quan Hầu nói rằng: “Hứi mmẹ con đại nshữa như uậu. Sao ta có 
thể nhẫn tâm định tội được đâu! Hai mẹ con đêu không nỡ để người kia phải 
chịu khổ mà nhường nhỊn nhau. Tn sa0 có thể biết được ai đúng ai sai?”. Nói 
rồi quan Hầu ném thẳng viên ngọc xuống đất, khiến nó vỡ tan và để 
hai mẹ con rời đi. Mãi sau khi họ đã rời đi mọi người mới phát hiện 
ra, người để viên ngọc vào trong hộp nữ trang, không phải người mẹ, 
cũng không phải con gái, mà là cậu con trai nhỏ của người mẹ kế. 


Bậc quân tử nói: Nhị nghĩa mẹ thì nhân hậu, con gái thì hiếu thuận. 


Luận Ngữ có nói: “Pl ơi tứ ẩm, tử ơi phụ ẩn, trực tại kỳ trung hĩ” 
(Cha giấu tội cho con, con giấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trons đó). Đây là 
mẹ kế với con gái người vợ trước tranh nhau để được chết thay. Hành 
động của họ đã cảm động người ngoài. Thật sự có thể nói là chính trực. 


Có thơ khen rằng: 


Châu Nhai Phu Nhân 
Thậm hữu mẫu ân 
Giả kế tương nhượng =`Ầ 

Duy nữ diệc hiển 
Nạp châu ư quan ^ TH 
Các tự phục khiên 4⁄4 
Nhị nghĩa như thử 

Vi thế sở truyền. <\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 169 





Châu Nhai Phụ Nhân 
Có nnslĩa của người trẹ 
Mẹ kế con kế 
Củng tranh nhận tội 
Con gái cũng là 
Một người lương thiện 
Vô ý đã đem 
Trân châu qua cổng thành 
Ai cũng bằng lòng 
Để gánh trách nhiệm 
Hai người nhân neh1a 
Đời sau lưu truyền 





` Ị 
170 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


”.3 
›— ses# 
= xi 
‹®9 —< 





EẤP ĐØNG HỮU ĐỆ 


Hữu đệ, tên tự là Quý Nhị, là vợ của Nhâm Diện Thọ ở ấp Cáp 
Dương, có ba người con. Anh trai của Quý nhi là Quý Tông và người 
chồng của mình là Diên Thọ xảy ra tranh chấp do việc mai táng cho 
cha. Diên Thọ cùng với bạn của mình là Điển Kiến âm thầm giết hại 
Quý Tông. Điền Kiến bị xử tội chết, Diên Thọ được đại xá tha cho về, 
sau đó đem sự thật nói với vợ mình là Quý Nhi. Quý Nhi nói: “Ôi! Sao 
bâu giờ chàng mới nới cho thiếp biết”, thế là lập tức muốn rũ áo ra đi. 
Quý Nhi hỏi chồng rằng: “Người cùng chàng giết anh trai thiếp là ai?”. 
Diên Thọ đáp: “Là Điền Kiến, nhưng Điền Kiến đã chết rồi. Ta uốn cũng 
phủi bị trị tội. Bầu giờ nàng hãu siết ta đi”. Quý Nhi nói: “Giết chồng là 
bất nghĩa, hầu hạ kẻ thà của anh trai cũng là bất nghĩa”. Diên Thọ nói: “Ta 
không dám giữ nàng lại, nguyện đem ngựa xe 0à toàn bộ tài sản trong nhà 
cho nàng, tùu nàng đi hay ở”. Quý Nhi nói: “Thiếp phải đi đâu đâu? Anh 
trai chết rồi mà thù thì không thể báo. Cùng chăn cùng sối uới chàng, nhưng 
chàng đã giết chết anh trai của thiếp. Trong không thể sống hòa thuận tới 
nhà chồng, lại duns túng cho kẻ thù của anh trai, thiếp còn mặt mũi nào sống 
trên trời đất nàu rrữa!”. Diên Thọ hổ thẹn mà bỏ đi, không dám nhìn 
Quý Nhi. Quý Nhi nói với con gái lớn của mình rằng: “Cha của cơn giết 
anh trai ta, theo nehữa thì không thể ở lại, mà cả đời cũng không thể lấy người 
khác nữa. Ta phải đời xa các con để đến chỗ chết, con hãy chăm sóc tốt cho hai 
em trai”, thế rồi treo cổ tự vẫn. Phùng Lạp Vương Nhượng sau khi biết 
chuyện này, thấy nàng là người có đại nghĩa, ra lệnh cho huyện lệnh 
bảo vệ ba người con của nàng và biểu dương nàng tại mộ của nàng. 


Bậc quân tử nói: Hữu đệ giỏi việc báo thù cho anh trai. 


Kinh Thi có câu: “Bất tiếm bất tặc, tiển bất ơi tắc” (Không điều hại, 
không điều sai, để làm phép tắc ít ai chẳng dùng), có thể nói Quý Nhi là 
kiểu mẫu. 


Có thơ khen rằng: 


Quý Nhi thụ nghĩa ` ST 
Phu sát kỳ huynh : 
Dục phục huynh thù ^^ 
Nghĩa bất khả hành Í 
Bất lưu bất khử 
Toại đĩ tự ương \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 171 





Tạm dịch: 


Phùng Lạp biểu mộ 
Gia kỳ nghĩa minh 


Quý Nhĩ lập đại nghĩa 
Chồng giết anh trai 
Muốn báo thù cho anh 
Lại giữ nhân neh1a 
Nên không thể báo thù 
Không thể ở lại 
Cũng không thể bỏ đi 
Cuối cùng đành tự uẫn 
Lạp Vương biếu dương nầng ở mộ nàng 
Khen nàng hiểu rõ nghĩa lớn 








RINH 5t TIẾT Nữ 


Kinh sư Tiết Nữ là vợ của người ở đất Đại Xương, Trường An. Kẻ 
thù của chồng nàng muốn tìm chồng nàng báo thù nhưng chưa nghĩ 
ra cách gì, nghe nói người vợ nhân nghĩa hiếu thuận mà có nghĩa liền 
bắt lấy cha của người vợ, ép người vợ cùng mình hại chồng. Người cha 
cho gọi con gái đến và đem sự việc nói cho nàng biết. Tiết Nữ trong 
lòng nghĩ nếu không nghe lời đối phương thì kẻ thù sẽ giết chết cha, 
đối với nàng mà nói thì là không hiếu thuận. Nếu nghe lời kẻ thù thì 
kẻ thù sẽ giết chết chồng, đây là hành vi bất nghĩa, cho dù có sống 
cũng không thể đứng trong nhân gian. Nàng bèn quyết định dùng 
tính mạng của mình để cứu cha và chồng nên đã đồng ý yêu cầu của 
kẻ thù, nàng nói: “Sáng sớm ngày mai, tôi tắm rửa trên lầu. Phòng ngủ 
phía Đông là phòng của chôỗng tôi. Tôi mở cửa chờ sẵn”. Sau khi về nhà, 
nàng bảo chồng để cho chồng ngủ ở nơi của nàng, còn mình tắm rửa 
trên lầu, mở cửa phòng phía Đông rồi ngủ ở phòng của chồng. Nửa 
đêm quả nhiên kẻ thù đến cắt đầu của nàng rồi mang đi, đến khi trời 
sáng nhìn lại thì ra là đầu của nàng. Kẻ thù cảm thấy đau buồn, thấy 
nàng là người có nghĩa nên không giết chồng nàng nữa. 


Bậc quân tử nói: Tiết Nữ nhân nghĩa hiếu thuận, ân nghĩa nồng 
nàn. Xem trọng nhân nghĩa mà coi nhẹ cái chết, là hành vi của người 
cao thượng. 


Luận ngữ có câu: “Quân tử sát thân nhỉ thành nhân, 0ô cầu sinh dĩ hại 
nhân” (Bậc quân tử dám hụ sinh thân mình để thi hành đạo nhân, không câu 
được sống mà hại người khác) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Kinh sư tiết nữ 
Phu thù kiếp phụ 

Yếu nữ gián chi 

Bất cảm bất hứa 

Kỳ xứ ký thành ¬ 

Nãi dịch kỳ sở „ 
Sát thân thành nhân ^ TH 
Nghĩa quán thiên hạ L{ 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 173 





Kính sự Tiết Nữ 
Kẻ thù của chồng bắt cha 
Ltự hiếp làm nội gián 
Tiết Nữ không dám không nghe theo 
Đến ngàu hẹn ước 
Đổi phòng cho chồng 
Hụ sinh thân mình 
Thị hành đạo nhân 
Nghĩa khí của nàng 
Đệ nhất thiên hạ 





j 


174 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


... 

—— .... 
xi 

.”s 





QUYỂN VI 
BIỆN THÔNG TRUYỆN 


Duy bậc biện thông 
Văn chương tài siới 
Nêu ra tí dụ 
Nơi điều cát hung 
Mọi chuyện lựa chữ 
Không hề sai lầm 
Có thể một lồng 
Lời lẽ rất công 
Thê thiếp học theo 
Sẽ được nsười đời ngâm đọc 





ị 
SN, 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 175 








PHỤ NỮ TÓT „ 
THIÊN-HẠN Š 
“Hài hòa xã hội, “ /, 
bắt đầu làmtừ Ï 

Nữ Đức” / 





TẾ QUẢN THIẾP TĨNH 


Thiếp Tĩnh là tiểu thiếp của Tể Tướng nước Tề, tên Quản Trọng. 
Ninh Thúc muốn gặp Tê Hoàn Công nhưng không tìm ra cách bèn xin 
làm người hầu cho người ta, theo xe nghỉ ở ngoài cửa đông thành của 
nước Tê. Tề Hoàn Công có việc ra ngoài thành. Ninh Thúc gõ sừng 
trâu hát bài ca điệu Thương, vô cùng bi ai. Tế Hoàn Công cảm thấy 
kỳ lạ bèn sai Quản Trọng đi xem việc gì. Ninh Thúc nói: “Hạo hạo hô 
bạch thiy!”. Quản Trọng nghe xong, không biết là ý gì, liên tiếp năm 
ngày không thượng triều, mặt có nét lo buồn. Người tiểu thiếp bèn 
nói: “Nay thấy tiên sinh năm ngàu không thượng triểu, dám hỏi là oiệc quốc 
gia hay là tiên sinh có iệc giữ”, Quản Trọng nói: “ Là 0iệc nàng không thể 
biết được”. Thiếp Tĩnh nÓI: “Thấp nghe nói, chớ cho rằng người già rồi 
thì 0ô dụng, chớ có cho rằng người hèn mọn thì không có kiến thức, chớ cho 
rằng người còn trẻ thì không biết gì, chớ cho rằng người tiếu đuối thì cúi gì 
Cũng không biết”. Quản Trọng nói: “Ý của Hàng ‹ là sao ?”. Thiếp Tĩ Tĩnh nói: 

“Nsàu xưa Thái Công Vọng tuối đã 70 mà còn mổ trâu giữa chợ ở Triều Cn, 
khi 80 tuổi trở thành quân sư của Thiên tử, 90 tuổi được gia phong ở ở đất Tề. 
Do đó mà thấu già chăng nhẽ 0ô dụng sao. Y Doãn là người hấu đi theo công 
chúa Hữu Sẵn khi xuất giá, Vua Thang cho ông làm Tam công. Thiên hạ dưới 
sự cai trị của ông mà được thái bình. Do đó mà thấu người hèn trọn thật sự 
là hèn mọn tư. Con trai của Cao Dao là Bá Ích khi năm tuổi đã biết khen ISỢI 
Đại Vũ. Do đó mà thấu tuổi nhỏ thì nhất định là không biết gì sao. Tuấn mã 
Quuết Đề sinh ra bẩy ngàu đã chạy nhanh hơn ngựa 1nẹ, do đó mà thấu kẻ yếu 
đuối nhất định là không làm được 0uiệc gì ư”. 


Thế là Quản Trọng rời chỗ ngồi mà cảm tạ rằng: “Ta bằng lòng đem 
nguyên nhân sự uiệc nói cho nàng nshe. Mấy nsàu trước Tề Công sai ta đón 
tiếp Ninh Thúc, Ninh Thúc nói: “Hạo hạo hô bạch thủ“. Ta không biết Ninh 
Thúc muốn nói gì, bởi 0ậu cảm thấu lo buồn”. Thiếp Tĩnh nghe xong cười 
nói: “Người ta đã nói rõ ràng cho Hên sinh rồi. Chẳng nhẽ tiên sinh không 
biết sao! Cổ xưa có bài thơ Bạch Thủu, trong thơ chẳng phải nói: “Hạo hạo 
bạch thủụ, du du chỉ ngư, quân lai chiêu ngã, ngã tương an cư, quốc gin ơi 
định, tung ngã yên như “ (Nước trắng mênh mông, cá bơi tung tăng. Vun đến 
trời ta, ta chưa a1 Cư, quốc gia chưa Vên, lòng ta sao đành). Đâu là Ninh h Thïíc 
muốn ra làm quan cai quản đất nước”. Quản Trọng nghe xông vô cùng 
vui mừng, đem tình hình báo cho Tế hiện Công. Tê Hoàn Công cho. 
sửa lại phủ quan, trai giới năm ngày rồi đi gặp Ninh Thúc, mời Ninh 
Thúc làm phụ tá cho mình. Nước Tề do đó mà được ô ổn định. 

\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN...177 





Bậc quân tử nói: Thiếp Tĩnh là người có thể cùng bàn đại sự. 


Kính Thi có câu: “Tiên dân hữu ngôn, tuân 0u sô nhiêu ˆ (Người xưa 
có câu nàu xin kê, hữu sự còn hỏi kế tiêu phu) là nói điêu này. 


Có thơ khen rằng: 


Hoàn ngộ Ninh Thúc 
Mệnh Quản nghênh chỉ 
Ninh Thúc Bạch Thủy 
Quản Trọng ưu nghi 
Thiếp tiến vấn yên 
Vi thuyết kỳ thi 
Quản gia báo Công 
Tề đắc di trị 


Tạm Dịch: 


Hoàn Công gặp Ninh Thúc 
Sai Quản Trợng đón tiếp 
Nĩnh Thúc nói bài thơ Bạch Thủy 
Quản Trọng lo buồn ưu sâu 
Tiểu thiếp hỏi nguyên nhân 
Còn giải trã bài thơ 
Quản Trọng 0ui trừng báo cho TỀ Công 
Nước Tê có được Ninh Thúc nên đất nước ổn định 


| 


j 


178 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








SỬ BIANB ẤT MẪU 


Sở Giang Ất mẫu là mẹ của Giang Ất, quan Đại Phu nước Sở. Thời 
Vua Cung Vương, Giang Ất làm quan Đại Phu ở Dĩnh Đô (kính đô nước 
Sở). Có người lẻn vào Hoàng Cung ăn trộm, do đó Lệnh Doãn bắt tội 
Giang Ất, thỉnh cầu Sở Vương bãi truất Giang Ất. Khi Giang Ất về nhà 
không được bao lâu, mẹ Giang Ất bị mất tám tầm vải (thời xưa đơn 0j 
đo chiêu dài, một tầm bằng tám thước), thế là đến gặp Sở Vương nói: “Ban 
đêm thiếp bị mất tám tâm ải, là Lệnh Doãn ăn trộm”. Sở Vương đang nghỉ 
ở Khúc Đài, Lệnh Doãn hầu hạ bên cạnh. Sở Vương hỏi người mẹ: 
“Nếu như thật sự là Lệnh Doãn ăn trộm Quả Nhân sẽ không 0ì địa 0ị của 
Lệnh Doãn mà không thị hành theo pháp luật của nhà nước. Nếu như không 
phải Lệnh Doãn ăn trộm mà bà 0u cáo thì nước Sở cũng có pháp luật nghiêm 
mình”. Mẹ của Giang Ất nói: “Khôns phải Lệnh Doãn đích thân ăn trộm 
mà sai igười đi ăn trộm”. Sở Vương nói: “Lệnh Doñm sao lại sai người đi 
ăn trộm?”. Mẹ của Giang Ất trả lời rằng: “Nsàw xưa Tôn Thúc Ngao làm 
Lệnh Doãn, trên đường không có người nhặt đồ đánh rơi, cửa nhà không cân 
đóng cũng không có trộm cướp xuất hiện. Lệnh Doãn hiện naụ cai quản đất 
nước, tai mắt không tính, trộm cướp ngans nhiên hoành hành, cho nên mới 
để cho trộm cắp lấu trộm uải của thiếp. Như uậu có khác nào sai igười đi trộm 
cẮp?”, Sở Vương nói: “Lệnh Doãn ở trong triều, trộm cắp ở dân gian, không 
biết Lệnh Doãn có tội gì?”. Mẹ Giang Ất nói: “Sao Đại Vương có thể nói 
nhữmg lời như 0uậu! Ngàu xưa, khi con trai thiếp làm quan Đại Phu ở Dĩnh 
Đô, có kẻ ăn trộm trong CHI, do đó con trai của thiếp bị bãi truất. Chẳng nhẽ 
con trai của thiếp biết uiệc này sao! Tuụ nhiên, cuối cùng con trai thiếp do 
đó mà bị bắt tội. Lệnh Doãn là người như thế nào mà có thể không thấu đâu 
là hành ơi quá đáng? Nsàu xưa Chu Vũ Vương từng nói: “Nhân dân có lỗi 
đều do một mình Trẫm”. Trên không sáng suốt thì dưới không thể cai trị, Tể 
Tướng không hiền minh thì đất nước không thể yên ổn. Người ta nói rằng đất 
nước không có người, thực sự không phải là khôns có người mà là không có 
ai có thể cai trị đất nước. Đại Vương hãu cân nhắc kỹ uiệc nà”. Sở Vương 
nói: “Bà nói rất ha. Bà không chỉ chê cười Lệnh Doãn, cũng là đang chê 
cười Qua Nhân”. Chính vì thế, Vua đã ra lệnh cho quan lại bồi thường 
vải cho mẹ của Giang Ất, còn ban thưởng cho hai trăm lạng vàng. Mẹ 
Giang Ất không nhận vải và vàng mà nói: “Tiếp nào phải.tHam lam Tài 
sản 1à tạo phạm Đại Vương, chỉ là oán trách cách làm của Lệnh Doãn”, nói 
rồi bèn bỏ đi, không nhận đồ được ban ` ^ ạ 


Sở Vương nói: “N, gười mẹ nầy có trí tuệ như oậu.' Con trai của bà nhất 
định không ngu dốt”, thế rồi gọi Giang Ất đến và dùng lại Giang Ất. 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 179 





Bậc quân tử nói: Mẹ Giang Ất giỏi việc dùng lời nhẹ nhàng để 
khuyên bảo. 


Kinh Thi có câu: “Du chỉ oị uiễn, thị dụng đại gián (Há lạt chưa lâu 
dài mưu kế, tới dùng lời nâu để khuyên can) có nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Giang Ất thất vị 
Ất mẫu động tâm 
Ký quy gia xứ 
Vong bố bát tâm 
Chỉ trách Lệnh Doãn 

Từ thậm hữu độ - 
Vương phục dùng Ất 
Tứ mẫu kim bố 


Tạm dịch: 


Giang Ất mất chức 
Mẹ Ất động tâm 
Khi Ất uề nhà 
Mất tám tâm uải 
Chỉ trích Lệnh Doãn 
Lời lẽ lễ độ _ 
Vua dùng lại Ất : 
Ban ải 0à oàng cho mẹ của Ất 


j 


180. PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TẤN CUNG EÔNG THÊ 


Tấn cung công thê là con gái của Phồn Nhân. Vào thời Vua Tấn 
Bình Công, Vua sai chồng của nàng đi làm cung tên, ba năm mới làm 
xong. Tấn Bình Công kéo cung bắn tên không thể xuyên thủng một 
tấm gõ. Tấn Bình Công vô cùng tức giận, định giết người làm cung. Vợ 
của người làm cung xin yết kiến nói: “Tiếp là con gái của Phôn Nhân, 
là oợ của người làm cung, có uiệc đến xin uết kiến Quốc Vương”. Tấn Bình 
Công tiếp kiến nàng. Vợ của người làm cung nói: “Đại Vương đã nnehe 
chuyện uề Công Lưu ngà trước chưa ạ? Trâu dê dẫm đạp lau sậu mà động 
lòng trắc ẩn, cảm thấu đau xót thau cho nhân dân. Ân nghĩa có thể liên quan 
đến câu cỏ. Sao có thể giết người 0ô tội! Tân Mục Công, có người trộm rồi 
siết thịt tuấn mñ, không những không trừng phạt, ngược lại còn ban rượu 
để uống. Sở Trang Vương, có 0ị quan nhỏ kéo áo của phu nhân, liên ra lệnh 
cho mọi người 0t bỏ tua mí rồi oẫn cùng mọi người uống rượu oui đùa. Ba 
ơi Vua nàu nhân nghĩa hiển lộ khắp thiên hạ, cuối càng cũng được báo đáp, 
tiếng thơm lưu đến tận nsàu nay. Ngàu xưa Vua ' Nghiêu khi xâu dựng thì 
chủ trương Hết kiệm, , không lrang hoàng xa hon, Sống nơi nhà tranh nách đất. 
Hơn nữa, Vua cho rằng người xâu nhà thì uất 0d cực nhọc, Tigười sống rong 
nhà thì an nhàn, thoải mái. Hiện naụ, chồng của thiếp chế tạo cái cung nàu 
cũng 0ô cùng 0ất od. Thân câu cung lấu ở múi Thái Sơn, phải tìm rất nhiều 
ngàu, lại thêm sừng trâu đất Yến, lấu gân nai để buộc, quét keo bong bóng 
cá. Bốn loại nguuên liệu nàu đều là nguyễn liệu thượng hảo trong thiên hạ. 
Tuy nhiên, Đại Vương đùng câu cung này không bắn xuuên qua một tấm gỗ 
là do Đại Vương không biết bắn cung, không ngờ lại chuẩn bị giết chồng của 
thiếp. Đâu không phải là oô cùng hồ đồ sao! Thiếp nghe nói phương pháp bắn 
cung thì tay tái nÏn đấu hòn đá lớn, tau phải như dính chặt mi tên mà kéo 
0ê Ề phía : S1, lay phải buông tên, ta trái không chút lau động. Đâu là phương 
pháp bắn tên”. Tấn Bình Công theo lời của nàng mà bắn cung, một phát 
xuyên bảy tấm gỗ. Chồng của nàng lập tức được thả, còn ban cho 60 
lạng vàng. 

Bậc quân tử nói: Vợ của người làm cung có thể giải quyết nguy 
TUỔI )àn"n ^ 


Kinh Thi có câu: “Điêu cung ký kiên, xả thi ký quân” (Câu CHHg chạm [ 
oẽ mạnh thau, tên buông ra đều cùng trúng @ñ) là nói việc này, bắn tên. 
phải có phương pháp. 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 181 





Có thơ khen rằng: 


Tấn Bình tác cung 
Tam niên nãi thành 
Công nộ cung công 
Tương gia đĩ hình 
Thê vãng thuyết công 
Trần kỳ cán tài 
Liệt kỳ lao khổ 
Công toại thích chi 
Tạm dịch: 


Tấn Bình Công sai người làm cưng 
Ba năm tới thành 
Bình Công giận nsười làm cung 
Chuẩn bị xử phạt 
Vợ người làm cung đến kể lể 
Liệt kê uật liệu làm cung 
Liệt kê sự uất ud khi chế tạo cung 
Cuối cùng Bình Công tha tội 


“8 7 - ` 


| 
| 


182 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TÊ THưđNG HÒE Nữ 


Tề Thương Hòe nữ tên là Tĩnh, là con gái của Diễn, người làm tổn 
thương cây hòe. Tề Cảnh Công có cây hòe rất quý, chuyên sai người 
trông coi, còn cắm biển đề rằng: “Người nào mạo phạm câu hòe sẽ bị xử 
phạt. Ai lầm tổn thương câu hòe sẽ xử tội chết”. Lúc này, Diễn uống rượu 
say rồi thì tổn thương cây hòe. Sau khi Cảnh Công biết được bèn nói: 
“Đâu là xúc phạm mệnh lệnh của Quả Nhân”, bèn sai người đi bắt giữ 
Diễn chờ xử tội. Sau khi Tĩnh biết được sự việc thì vô cùng sợ hãi, bèn 
tìm cách đến gặp Tể Tướng Án Anh, đến trước cửa nhà Án Anh nói: 
“Tiện thiếp kiểm chế không được lòng ham muốn, hụ 0uọng có thể bổ sung 
nhân số trong Phú Tể Tướng”. Án Anh nghe xong cười nói: “Án Anh ta 
có Ú dâm loạn hau sao! Sao thường gặp phải người bỏ nhà theo ta? Chắc có 
người nói ta háo sắc lắm đâu”. Sau khi Tĩnh vào nhà, Án Tử nhìn thấy 
nàng bèn nghĩ: “Kù lạ! Xem ra nàng ta có dẻ rất lo âu!”, bèn hỏi nàng đã 
xảy ra chuyện gì. Tĩnh đáp: “Cha của thiếp là Diễn, mau mắn được làm 
thân dân trong thành, thấu âm dương không hài hòn, gió mmưa bất thường, 
ngĩ cốc không thể sinh trưởng nên đã đến những nsọn núi nổi tiếng, những 
dòng sông linh thiêng để cầu nguyện, kết quả không thắng được sức mạnh 
của rượu, 1nạo phạm lệnh cấm của Vua, sau đến mức như 0ậu, tội đáng chết. 
Nhưng thiếp nghe nói Vua anh minh dựng nước, không giảm bổng lộc của 
các quan, không tùy tiện tăng nặng hình phạt, cũng sẽ không do giận uiệc tự 
mà phương hại đến lệnh chung, không do lục súc mà làm tốn thương bá tính, 
không do cỏ dại mà làm tốn hại mạ giống. Nsàu xưa, thời Tống Cảnh Công, 
trời hạn hán ba năm không mưa, cho oời quan Thái Bốc đến gieo quẻ. Quan 
Thái Bốc nói rằng phải dùng người để hiến tế trời đất. Tống Cảnh Công ra 
khỏi điện rổi mặt hướng uề phía Bắc khấu đầu nói: “Nguyên nhân mà Quả 
Nhân cẩu mưa là 0ì nhân dân, nay nếu như phải dùng người để hiến tế trời 
đất, oậu thì Quả Nhân igujện xin dùng thân mình đê hiến tế”. Chưa dứt lời 
thì trời mưa to, tưới đều nghìn dặm xung quanh. Tại sao như oậu? Là bởi 0ì 
Ngài là Vua một nước có thể thuận theo đạo trời yêu thương nhân dân. Naụ 
Vua của chúng ta trồng câu hòe rồi hạ lệnh ai mạo phạm sẽ xử tội chết. Naụ 
chuẩn bị 0ì câu hòe mà giết cha thiếp, để thiếp bơ oơ một mình. Thiếp sợ như 
0ậu sẽ làm hại đến luật pháp, từ đó mà phương hại đến danh tiễng nhậu lún 
của Vua. Để cho người của nước láng siêng biết được 0iệc này thì sẽ sẽ đều ïi lối 
là Vua nước Tể yêu câu mà coi thường con người. Sao có thể nhữ 0ậu được”. ` 
Án Anh nghe xong liền cảm ngộ. | ¬ «éœ 


: {. 


Ngày hôm sau thượng triều nói với Tễ Cảnh Công rằng: “Thân 
nehe nới răng làm khánh kiệt tài lực của nhân dân lạ tàn bạo, đam mê đồ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 183 





[ 





chơi tiêu thích trà ban nshiêm lệnh là nshịch uới đạo trời, bắt tội xử phạt 
không chính xác là đạo tặc. Ba điều nàu là đại họa cho tiệc trị uì đất nước. 
Naụ Đại Vương làm khánh kiệt tài lực của nhân dân, dụng cụ ăn uống yêu 
câu phổi đẹp đế tỉnh xảo, dụng cụ âm nhạc như chiêng trống êu cầu phải 
đa dạng, cung điện yêu cầu phi hùng 0ï tráng lệ. Đâu là chính sách tàn bạo 
nhất. Đam mê đồ chơi têu thích mà ban nghiêm lệnh rõ ràng là làm ngược 
uới lòng dân. Mạo phạm câu hòe liền bị xử phạt, làm tổn thương câu hòe bị 
xử tội chết, hành hình không thích đáng chính là hành động sát hại bách tính 
độc ác nhất”. Tê Cảnh Công nói: “Quả Nhân kính cẩn tiếp nhận ú kiến của 
khanh”. Sau khi Án Anh lui ra, Cảnh Công lập tức ra lệnh không cho 
người trông coi cây hòe nữa, nhổ bỏ biển cấm cạnh cây hòe, hủy bỏ 
lệnh làm tổn thương cây hòe, phóng thích người bị giam giữ vì mạo 
phạm cây hòe. 


Bậc quân tử nói: Thương Hòe nữ đã dùng lời nói để cho cha được 
miên tỘI. 


Kinh Thi có câu: “Thị cứu thị đồ, đán kỳ nhiên hỗ“ (Xét su lẽ ấu sâu 
xa, đề tin chắc chăn có là đúng không?) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 
Cảnh Công ái hòe 
Dân túy chiết thương 
Cảnh Công tương sát 


Kỳ nữ nạo hoàng 
Bôn cáo Án tử 
Xưng thuyết tiên Vương 
Án tử vi ngôn 
Toại miễn phụ ương 


Tạm dịch: 
Cảnh Công thích câu hòe 
CÓ 1ISười Sñ1J THỢ 
.- Làm tổn thương câu hòe 
757 5-- Cửnh Công định siết chết người nàu 
Cơn gái người nàu lo lắng 
w#: Liền đến kể lể uới Ấn Anh 
Khen ngợi Tiên Vương 
- Án Anh khuuên gián 
j Cha nàng được tha tội 


—__Ừfï 
“| 


184._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





SỞ BÃ BIỆN Nữ 


Sở đã biện nữ là vợ của người họ Chiêu. Trịnh Giản Công sai Đại 
Phu đất Kinh đi mời người hiển tài nhưng khi đi qua đoạn đường 
hẹp thì va chạm với xe của một người phụ nữ làm gãy trục xe của Đại 
Phu. Đại Phu bực tức, định bắt và dùng roi đánh người phụ nữ. Người 
phụ nữ nói: “Tiếp nghe nói bậc quân tử không trút giận sang người khác, 
một lỗi không phạm hai lần. Naụ trên đường hẹp, thiếp đã cố tránh nhưng 
người hầu của Ngài không chịu đánh xe tránh sang bên một chút, cho nên 
làm hỏng xe của Ngài. Nay Ngài lại đồi bắt thiếp, chẳng nhẽ chẳng phải là 
trút giản S19 người khác saol Ngài không những không trách tăng nnsười 
hầu của Ngài mà lại tức giận oán trách thiếp, chẳng nhẽ không phải một lỗi 
mà phạm hai lần sao! Trong Chu Thư có câu: “Vô hối quan quả, nhỉ úu cao 
tỉnh” (không được coi thường người cô đơn không chỗ dựa mà sợ kẻ cao quÚ 
thông mình). Nay Ngài không làm Sương: Sắng, trút giận sang người. khác, 
lại một lỗi phạm hai lần, tha cho người hầu mà xem thường Tigười uếu thế, 
chẳng nhẽ không phải là coi thường người cô đơn không chỗ dựa hay sao! 
Ngài đánh thiếp thì cứ đánh ãi, nhưng đáng tiếc là Ngài sẽ đánh mất tấm 
lờng lương thiện”. Đại phu nghe xong vô cùng hổ thẹn, không nói được 
lời nào, bèn tha cho người phụ nữ, hỏi nàng là người ở đâu. Người phụ 
nữ đáp: “Thiếp chẳng qua là người phụ nữ tầm thường ở ở chốn quê mùa của 
nước Sở”. Đại phu nói: “Sao không theo ta đến nước Trịnh?”. Người phụ 
nữ đáp: “Thiếp đã có chồng họ Chiêu “, thế rôi rời đi. 


Bậc quân tử nói: Biện nữ có thể dùng lời nói mà tránh được tai họa. 


Kinh Thi có câu: “Dw/ hào tư ngôn, hữu luân hữu tích” (Nên mình chỉ 
biết kêu sào, thật là hợp lú xiết bao mấy lời) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Biện nữ độc thừa 
Ngộ Trịnh sứ giả 
Trịnh sứ chiết trục 
Chấp nữ phẫn nộ _—_` NT 

Nữ trần kỳ oan › 

Diệc hữu kỳ tự  “Q 
Trịnh sứ tàm khứ L/ 
Bất cảm đàm nẽữ 

\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 185 





Biện nữ đánh xe 
Trên đường sặp Trịnh sứ giả 

Sứ siả bị hỏng xe 

Túc giận bắt biện nữ 

Biện nữ kể lể oan tình 
Có lú có trình tự 

Sứ giả hổ thẹn bỏ đi 

Không dám nói lời gì 





_ l 2 | I£ - 


2 `, 
186 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


`2 | 
+ << 
\ >—= ` yấ 2 > 





ñ cốc Xử Nữ 


A Cốc Xử nữ là cô gái giặt áo ở ven đường núi A Cốc. Khổng Tử 
và đệ tử ngao du về phía Nam, trên đường đi qua đường núi A Cốc, 
thấy một cô gái đeo ngọc đang giặt áo. Khổng Tử nói với Tử Cống 
rằng: “Có thể nói chuuện uới người con gái đang giặt áo kia không?”, rồi lấy 
chiếc chén đưa cho Tử Cống nói: “Nói chuuện uới nàng la, xem chí hướng 
của nàng ta”. Tử Cống tiến lại gân nói: “Tôi là kẻ thô kệch ở phương Bắc, 
từ phương Bắc xuống phía Nam, muốn đến THƯỚC Sở, đúng lúc trời năng to, 
trong lòng rất khát, mong có một chén nước để uống, giảm bớt cảm giác nóng 
bức”. Người con gái nói: “Đường múi A Cốc là nơi quanh co tĩnh mịch, 
dòng nrước ở đâu, một bên trong, một bên đục, đều chảu ra biển lớn. Ngài 
muốn uống thì uống. Hà tất phải hỏi thiếp?”. Nhưng vẫn cầm lấy chiếc 
chén của Tử Cống, hướng về phía ngược dòng nước để múc nước, rồi 
lại đổ đi, sau đó xuôi theo dòng nước để múc nước, nước đây muốn 
tràn ra ngoài chiếc chén. Cô gái quỳ xuống để chiếc chén trên mặt cát 
rồi nói: “Theo yêu cầu của lễ nghĩa, thiếp không thể tận taụ giao chiếc chén 
cho Ngài”. Tử Cống quay về, đem lời nói của cô gái kể cho Khổng Tử. 
Khổng Tử nói: “Ta đã biết”. 


Khổng Tử lấy đàn ra, rút cái trục vặn dây đàn rồi giao cho Tử 
Cống nói: “Lại đi nới chuyện uới nàng ta”. Tử Cống đi đến chỗ cô gái nói: 
“Vừa nãu nshe nàng nói như gặp lần sió mát, rõ ràng rất hài hòa dịu dàng, 
làm cho lồng ta được bình yên. Naụ ta có câu đàn, nhưng bị mất trục oăặn 
dâu đàn, mmone nàng có thể chỉnh âm giúp”. Cô gái nói: “Thiếp là người quê 
mùa, từ nhỏ kiến thức nông cạn, không biết âm nhạc. Sao có thể chỉnh đàn?”. 
Tử Cống quay về, đem lời của cô gái kể cho Khổng Tử, Khổng Tử nói: 
“Ta đã biết rồi, gặp Thánh Hiền nàng sẽ tỏ lòng tôn kính”. 


Khổng Tử lại lấy năm lạng vải đay giao cho Tử Cống nói: “Tiếp? tục 
đi nói chuyện uới nàng ta”. Tử Cống đi đến chỗ cô gái nói: “Tôi là người 
thô kệch ở phương Bắc, từ Bắc đến phương Nam, muốn đến nước Sở. Naự có 
năm lạng uải ẵau, không dám ¡ đồng để so sánh ới giá trị con người của Hàng, 
mone được ở bên cạnh nàng”. Cô gái I nói: “Người qua đường, sao có thể nói 
là 0ĩnh cửu, phí tốn đồ uật, uút nơi quê mùa. Thiếp tuụ còn nhỏ tuổi. _Sao đắm 
nhận đồ oật của Ngài! Naụ Ngài chưa thành thân, nhưng thiếp đã biết tên 
KHẢO: của mình”. Tử Cống trở về kể lại cho Khổng Tử nghe. Khổng Tự 

“Ta đã biết rồi. Người con sái nàu thông tình đạt lú, lại hiểu rõ lễ nghĩa“. Í 


Kinh Thi có câu: “Nưmn hữu kiều mộc, bất khả hưu tức” (Núi nam có 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 187 






| vat lị:: (/uufs 
Ñ” R 


nà trụi cao. Mọi người chẳng thể tựa ào nghỉ ngơi) là có ý này 


Có thơ khen rằng: 


Khổng Tử xuất du 
A Cốc chỉ nam 
Dị kỳ xử nữ 
Dục quan kỳ phong 
Tử Cống tam phản 
Nữ từ biện thâm 
Tử viết đạt tình 
Tri lễ bất dâm 
Tạm dịch: 


Khổng Tử du ngoạn 
Đến phía nam A Cốc 
Gặp Trột người con gái 
Và cẩm thấu kinh ngạc 
Muốn xem dân tình nơi đâu 
Nên để Tử Cống ba lần ải lại 
Ngôn từ của Xử nữ có ý sâu xa 
Khổng Tử nói nàng thông tình đạt lú 
Biết lễ nshĩa lại không dâm loạn 


¬ĂÄ “⁄4\ 3 


| 


j 


188 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








TRIỆU TÂN Nữ QUYÊN 


Triệu Tân Nữ Quyên là con gái vị quan nhỏ ở bến đò qua sông 
nước Triệu, là phu nhân của Triệu Giản Tử. Lúc đầu, Triệu Giản Tử 
xuống phía Nam công đánh nước Sở, ước định thời gian với vị quan 
nhỏ. Khi Giản Tử đến bến đò thì vị quan nhỏ uống rượu say, không 
thể chở người qua sông. Giản Tử giận dữ chuẩn bị giết viên quan. 
Con gái của vị quan này cảm thấy sợ hãi, vội cầm mái chèo chạy lên 
phía trước. Triệu Giản Tử nói: “Cô gái chạy đến đâu làm gì?”. Nàng đáp: 
“Thiếp là con gái của oị quan nhỏ ở bến đò. Cha của thiếp nới Chúa Thượng 
đến, chuẩn bị qua sông, nhưng khó đoán được sông nước lành đữ, sợ nổi sóng 
gió, kinh động Thủy Thâm, cho nên câu khẩn cúng bái Thủy Thần sông nước, 
CMfS phụng lễ uật uô cùng chư đáo, Hong các 0ị thân chấp nhận uà ban phúc, 
khôns sờ lúc cúng bái, đã HỐNg rượu cờn thừa, do rượu tà ra nông nô! Hầu. 
Nay Chúa Thượng chuẩn bị giết cha thiếp, thiếp nguyện dùng tính mệnh của 
thiếp để đối lấu tội chết của cha thiếp”. Triệu Giản Tử nói: “Đâu không phải 
là tội của nàng”. Nữ Quyên đáp: “Chúa thượng muốn siết cha thiếp trong 
lúc sau rượu. Thiếp e là cha thiếp cũng không biết đau, lại không biết tội của 
mình. Nếu như không biết tội mà giết cha thiếp là đang giết người 0ô tội, 
mong hãu để cha thiếp tỉnh rượu rồi hãu giết, để cha thiếp biết tội của mình”. 
Triệu Giản Tử nói: “Được!”, rồi thả vị quan nhỏ ra, không giết nữa. 


Triệu Giản Tử chuẩn bị qua sông nhưng thiếu một người chèo 
thuyển. Nữ Quyên xắn tay áo lên, cầm mái chèo thỉnh cầu rằng: 
“Nguuện thau cha chèo thuyên!”. Giản Tử nói: “Trước khi Quả Nhân xuất 
binh, đã tuyến chọn kỹ sĩ Đại Phu, trai giới tắm rửa sạch sẽ, không thể cùng 
uới đàn bà cơn gái đi chung thuyền qua sông”. NÑữ Quyên đáp: “Thiếp nghe 
nói ngàU xưa khi Vua Thang thảo phạt Hạ Kiệt, bên trái chiến xa là Iigựa 
cái tàu đen tuuên, bên phải chiến xa là ngựa cúi mầu uàng, cuối cùng công 
phá uà lưu đầu Hạ Kiệt. Khi Chu Vũ Vương thảo phạt Ân Thương, bên trái 
chiến xa là tuấn mã cái, bên phải chiến xa cũng là tuấn mã cái, cuối cùng ở 
phía Nam múi Hoa Sơn, chiến thắng Trụ Vương nhà Thương. Nếu như Chúa 
Thượng không muốn qua sông thì thôi, nếu như muốn qua sông, cùng thiếp 
chung thuyên thì liên quan gì?”. Triệu Giản Tử nghe xong vô cùng vui 
mừng, bèn cùng nàng qua sông. Khi đến giữa sông, nàng cất tiếng lát 
bài Hà Kích ca: “Thăng bỉ a hĩ diện quán thanh, thủ dương bà hf diễu minh 
mình, đảo cầu phúc hĩ túy bất tính, tru tương l8 hĩ thiếp tâm kính,“phát Kú.. 
thích hĩ độc nãi thanh, thiếp trì tiếp hĩ thao kỳ d tụ, giao long trợ lĩ chủ tướng 
quụ, hô lai trạc hĩ hành uật nshi” (Bước lên thuyền trước mắt một mẫu xanh, 
sóng dâng 1mịt mù, cầu phúc nên cha rượu sa không tỉnh, sắp bị giết nên 





PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 189 





ko kinh sợ, được tha tội chết nước cũng trong xanh. Thiếp bơi mái chèo 
thuyên lướt trôi. Giao Long trợ sức Chúa Thượng thắng lợi trở oê, để thiếp 
cầm chèo thẳng tiến uê phía trước chớ hoài nghi). 


Giản Tử vô cùng cao hứng nói: “Trước đâu Quả Nhân nằm mơ lấu 
được người uợ. Chẳng nhẽ là người con gái nàu sao?”, thế rôi sai người 
cúng bái Thần Linh, lập Nữ Quyên làm phu nhân. Quyên hành hai lân 
lễ mà khước từ rằng: “Lễ nghĩa của oợ chỗng nếu không có người mai mối 
thì không xuất giá. Thiếp có cha mmẹ ở nhà, không dám nhe theo”, thế rồi cáo 
từ mà đi. Sau khi Giản Tử quay về liền đem sính lễ đến hỏi cưới Nữ 
Quyên, rồi lập làm phu nhân. 


Bậc quân tử nói: Nữ Quyên tinh thông điển cố lại biết ăn nói. 


Kinh Thi có câu: “Lai du lai ca, dĩ thỉ kỳ âm” (Đến ngoạn du ca 0ịnh 
nơi niầu, để cho lời được tỏ bàu) là chỉ việc này. 


Có thơ khen rằng: 


Triệu Giản độ hà 
Tân lại túy hoang 
Tương dục gia tru 
Nữ Quyên khủng hoàng 
Thao tiếp tiến thuyết 
Phụ đắc bất táng 
Duy cửu nan tế 
Chung toại phát dương 


Tạm dịch: 


Triệu Giản qua sông 
Vị quan quản lý uiệc qua sông sa rượu 
Triệu Giản định xử tội chết 
Con gái tên Quên lo sợ 


“ð . : Cẩm chèo đến trước biện luận 
Cha mới thoát chết 
AV/” ` Nữ đúc khó lu mờ 
\ kuối cùng Ñược rIÊU cao 


j 


190._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TRIỆU PHẬT HẬT MẪU 


Triệu Phật Hật mẫu là mẹ của Huyện Lệnh huyện Trung Mâu, tên 
Phật Hật làm phản ở Trung Mâu. Theo luật pháp nước Triệu, xúi giục 
làm phản bị xử tử, tịch thu toàn bộ gia sản. Khi mẹ của Phật Hật bị 
luận tội, bà nói: “Thiếp không đáng bị xử tội chết”. Viên quan xử án hỏi 
tại sao. Bà nói: “Hãy thông báo cho Chúa Thượng giùm thiếp! Thiếp sẽ nói, 
nếu như nói không thông thì có chết cững đành”. Viên quan xử án báo lại 
cho Triệu Tương Tử. Tương Tử ra hỏi tại sao. Mẹ Phật Hật nói: “Không 
sặp được Chúa Thượng thì thiếp không nói”. Thế là Tương Tử tiếp kiến 
và hỏi bà: “Sao bà không đáng bị xử tội chết?”. Mẹ của Phật Hật nói: “Sao 
thiếp lại đáng tội chết?”. Tương Tử bảo: “Cơn trai bà làm phản”. Mẹ Phật 
Hật nói: “Cơn trai làm phẩn. Sao mẹ lại bị xử tội chết?”. Tương Tử nói: 
“Mẹ không siáo dục tốt con cái, cho nên con trai mới làm phản. Tại sao người 
mẹ không đáng bị xử tội chết?”. Mẹ Phật Hật nói: “Chúa thượng muốn 
siết thiếp mới cố ý nói thiếp không dạu bảo con trai. Thiếp đã tận hết trách 
nhiệm. Cơn trai thiếp làm phản là do Chúa Thượng. Thiếp nshe nói khi nhỏ 
CƠI 1IQẠ0 Trạm 0Ô lễ là tội của mẹ. Sau khi lớn lên không đem hết sức ra phục 
oụ đất nước là tội của cha. Cơn của thiếp nhỏ thì không nsạo mạn, khi lớn đã 
dốc sức phục ơụ đất nước. Thiếp có trách nhiệm gì! Thiếp nghe nới con còn 
nhỏ là con, sau khi trưởng thành là bạn bè. Nếu như chồng chết thì người 1e 
phủi theo cơn. Con trai là do thiếp sinh ra, do thiếp nuôi dưỡng, nhưng làm 
quan là do Chúa Thượng chọn lựa, do Chúa Thượng sắp xếp. Theo lú mà nói, 
con trai của thiếp là bề tôi của Chúa Thượng chứ không phải là con trai của 
thiếp. Chỉ có thể nói Chúa Thượng có bề tôi làm phản chứ thiếp không có con 
làm phản. Như 0ậu xem ra thiếp không có tội gì ƒ“, Triệu Tương Tử nói: “Bà 
nói rất hau, xem ra Phật Hật làm phản là tội của Quả Nhân”, thế là tha cho 
mẹ của Phật Hật. 


Bậc quân tử nói: Một lời nói của mẹ Phật Hật đã gợi ý cho Triệu 
Tương Tử cái đức là không vì hành vi của con trai mà trút giận sang 


^*s/ 


người mẹ, do đó mà mình được miễn tội”. 


Kinh Thi có câu: “Ký kiến quân tử, nsã tâm tả hể” (Quân tử b. đã gặp 
rồi, làu lầu chăng bợn thảnh thơi tấc lòng) là có ý này. _: ` 
[ 
Có thơ khen rằng: | ^^ tạo 


Phật Hật ký bạn 
Kỳ mẫu nhiệm lý <\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 191 





Tương tựu ư luận 
Tự ngôn Tương Tử 
Trần liệt mẫu chức 
Tử trưởng tại quân 

Tương Tử thuyết chỉ 
Toại thích bất luận 


Tạm dịch: 


Phật Hật làm loạn 
Mẹ theo tình lú 
Lú luận uới Vua 
Liệt kê trách nhiệm nsười làm trẹ 
Sau khi con lớn trách nhiệm do Vua 
Tương Tử nghe xong cảm thấu có lú 
Bèn tha cho không luận tội nữa 


À wWƑ vì ng _ 








TÊ UY NBH EEÏ 


Ngu Cơ tên là Quyên Chi, là người thiếp xinh đẹp của Tề Ủy 
Vương. Ủy Vương sau khi lên ngôi, chín năm không màng việc triều 
chính, giao hết việc cho các Đại Thần. Các nước chư hầu thường sang 
xâm phạm. Khi đó, gian thần Chu Phá Hồ chuyên quyên, đố kị người 
hiển tài. Tức Mặc Đại Phu là hiển thần, nhưng Chu Phá Hồ hàng ngày 
đều gièm pha. A Đại Phu là kẻ chắng ra gì nhưng Chu Phá Hồ lại 
thường xuyên khen ngợi. Ngu Cơ nói với Tề Uy Vương rằng: “Phá Hồ 
là kẻ tiểu nhân giỏi gièm pha 0à a dua, không thể không phế truất. Nước Tề có 
Bắc Quách tiên sinh, là người thông thái sáng suốt, có đạo đức, có thể bố trí 
ở bên mình”. Sau khi Chu Phá Hồ biết được liền đặt điều rằng: “Khi xưa 
Neu Cơ cồn nhỏ ở quê từng tư thông uới Bắc Quách tiên sinh”. Tê Vương 
hoài nghi nàng, bèn nhốt Ngu Cơ vào tháp chín tâng, còn sai người 
điều tra truy cứu đến cùng. Phá Hồ hối lộ người điều tra để làm cho 
Ngu Cơ trở thành có tội. Người điều tra bèn thêu dệt ra lời khai không 
có lợi cho Ngu Cơ rồi trình cho Tê Ủy Vương. Nhưng Tế Vương xem 
lời khai thấy có chỗ không hợp lý bèn đích thân cho gọi Ngu Cơ đến để 
hỏi. Ngu Cơ nói với Tê Ủy Vương rằng: “Thân thiếp Quyên Chỉ may mắn 
được cha mẹ sinh ra, được sống trong trời đất, xa rời nhà tranh uách đất đến 
hầu hạ bên cạnh Đại Vương, trải giường sấp chăn, quét nhà lau bụi, những 
công uiệc sinh hoạt hằng ngàu đêu hầu hạ chu đáo. Thần thiếp một tấm lòng 
chân thành, chỉ muốn nói sự thật cho Đại Vương, nào ngờ bị gian thân đặt 
điều. Tâm ú của thân thiếp bị chôn uùi, không ngờ hôm nau Đại Vương uẫn 
đích thân triệu kiến thần thiếp. Thần thiếp nshe nói ngọc thạch cho dù rơi oào 
bùn cũng không lấm bùn. Liễu Hạ Huệ lo cho cô gái sẽ chết uì lạnh nên cho 
nsồi trong lồng mà không ai cho răng ông dâm loạn, có thể thấu có được hình 
tượng cao thượng là kết quả của sự tích góp hàng ngàU, do đó không bị người 
khác hoài nghi. Cho nên, qua ruộng dưa chớ cúi xuống buộc lại dâu siâầU, qua 
oườn 1mận không đưa tay lên chỉnh sửa lại mũ, nhưng thần thiếp không tránh 
để khỏi bị hiềm nghi, đâu là tội thứ nhất của thần thiếp. Sau thân thiếp bị 0u 
cáo hãm hại, người điểu tra nhận hối lộ nghe theo lời của gian thân, thần thiếp 
bị hãm hại mà bản thân không thể biện bạch rõ ràng. Thần thiếp Tighe nói quủ 
phụ khóc lóc thám thiết dưới chân thành, tường thành cũng 0ì uậu mà u đổ. 
Kẻ sĩ oơng quốc than thở siữa chợ làm cho ai cũng cảm động, do đó mầ nghe 
kinh doanh. Nỗi oan của thần thiếp sự thật rõ như ban nsàu, hưng cho dù 
một mình trên tháp cao chín tầng khóc lóc cũng không có ai đến cứu giúp, ti. 
là tội thứ ai của thần thiếp. Thân thiếp đã mana tiếng xấu, cộng thêm hai tội 
nàu, theo lú mà nói thì không thể tiếp tục sống trên cối đời nàu. Cho nên thẩm 
thiếp uẫn còn sống là bởi oì thân thiếp muốn rửa sạch tiếng xấu. Hơn nữa, 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 193 






VI 

N) 

bị oan thì từ xưa tới naụ đều có, nsàu xưa Bá Kù bị lưu đầu, Thân Sinh bị ép 
tự sát, hai người nàu đêu là người liếu thuận có tiếng, nhưng lại bị làm hại. 
Thần thiếp đã bị xử tội chết, nên không nhắc lại những uiệc nà nữa, nhưng 
uẫn muốn khuyên Đại Vương rằng trong đám quần thân, Chu Phá Hồ là kẻ 
gian nịnh nhất. Nếu như Đại Vương uẫn không muốn đích thân chấp chính 
thì nước TỀ sẽ hết sức ngu ngập”. 


Lời nói xuất phát từ đáy lòng của Ngu Cơ làm cho Tề Ủy Vương 
hoàn toàn tỉnh ngộ. Tê Ủy Vương liền thả Ngu Cơ và công bố việc này 
trong triểu và bên ngoài, phong cho Tức Mặc Đại Phu làm vạn hộ hầu, 
đem nấu A Đại Phu và Chu Phá Hồ, sau đó khởi binh thu phục đất 
đai trước đây bị xâm chiếm. Lòng người nước Tề đều chấn động, mọi 
người đều biết việc nấu A Đại Phu nên không dám giấu diếm sự thật, 
đều tận hết phạm vi trách nhiệm của mình. Nước Tề được ổn định. 


Bậc quân tử nói: Ngu Cơ giàu lòng nhân từ. 


Kinh Thi có câu: “Ký kiến quân tử, ngã tâm tắc giáng” (Đã sặp bậc 
quân tử rồi, thì lòng lắng dịu xiết bao!) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 
Tê quốc đọa chính 
Bất trị cửu niên 
Ngu Cơ cơ thích 
Phản hại kỳ thân 
Cơ liệt kỳ sự 
Thượng chỉ hoàng thiên 
Dy Vương giác ngộ 
Tuất cự cường Tần 


Tạm dịch: 

Nước Tề chính sự biếng nhác 
Chín năm không được quản lý 
Neu Cơ khuyên gián 
_-—- Trái lại DỊ họa uào thân 

Neu Cơ liệt kê sự thật 


V7 tất trời chứng giám 


Liụ Vương tỉnh ngộ 
Cuối càng đánh đuổi 
j Nước Tìn hùng mạnh 


194..PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TÊ EHUNG LÝ XIÂN 


Chung Ly Xuân, người ấp Vô Diêm nước Tề, là Vương Hậu của Tê 
Tuyên Vương. Bà sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng đài, chân thô, mũi 
hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa. 
Người xấu xí như vậy, đến 40 tuổi vẫn không gả được, công khai thỉnh 
cầu được xuất giá nhưng không ai đáp ứng, thế là mặc áo cộc bằng vải 
thô rồi tự tiến cử lên Tuyên Vương, nói với người canh cửa rằng: “Thiếp 
là người phụ nữ không tìm được chồng của nước Tê nghe nói Đại Vương có 
đúc anh minh, trong được quét nhà lau bụi ở hậu cuns của Đại Vương, na ở 
ngoài cổng hành lễ đợi chờ, mong Tê Vương chuẩn ụ uiệc nà”. Người canh 
cửa đem việc này báo cho Tế Tuyên Vương. Tề Tuyên Vương đang 
bày yến tiệc thì người xung quanh sau khi nghe xong đều bịt miệng 
cười nói: “Đâu đúng là người con gái không biết xấu hổ nhất thiên hạ. Sao 
không làm cho người ta cằm thấu kỳ lạ!”. Thế là Tế Tuyên Vương triệu 
kiến bà và nói với bà rằng: “Trước đâu, Tiên Vương đã lấu oợ cho ta, đến 
nay các 0ị trí đã đủ. Nàng không được dân thường lấu làm ợ, lại muốn sả 
cho bậc Đế Vương. Nàng có bản lĩnh kỳ lạ nào không 2”. Chung Ly Xuân 
đáp: “Không có, chẳng qua là thần ngưỡng mộ cái tên đẹp oà nhân nngla 
của Đại Vương mà thôi”. Tuyên Vương nói: “Cho đù là nhu uậu, nàng có 
bẩn lĩnh sì?”. Một lúc lâu bà mới trả lời: “Theo ú riêng của thiếp thì thiếp 
giỏi uề thuật tàng hình”. Tuyên Vương nói: “Ta oốn cũng muốn xem thuật 
tàng hình. Nàng thứ xem sao”. Nói chưa dứt lời, đột nhiên không thấy 
đâu nữa, Tuyên vương kinh ngạc, lập tức lấy toàn bộ sách nói về thuật 
tàng hình để đọc. Sau khi bãi triều, Tuyên Vương lại tiếp tục làm theo 
phương pháp trong sách, nhưng không thành công. 


Ngày hôm sau lại gọi bà đến hỏi, bà không nói đến việc tàng hình, 
chỉ nhe răng trừng mắt, tay vỗ đầu gối nói: “Nguy rổi! Nguụ rồi!”. 
Chung Ly Xuân lặp đi lặp lại động tác và lời nói này bốn lần. Tế Tuyên 
Vương nói: “Xin nàng hãy nói rõ!”. Chung Ly Xuân đáp: “Hiện nay đất 
nước của Đại Vương, phía Tâu có loạn Tân bạo ngược, phía Nam lại có thù 
uới Sở hùns mạnh. Bên ngoài có hai nước thù địch, trong trước gian thần tụ 
tập, mọi người không đoàn kết. Naụ Đại Vương , đã 40 tuổi, không lập 1 người 
thừa kế mình, không dạy dỗ các cơn, cả ngàU đăm chìm trong đấm phụ Hữ. 
Một nsàu Đại Vương có mệnh hệ sì thì nước Tề sẽ đại loạn là cái nguụ thứ 
nhất. Xâu dựng lầu tháp cao năm tâng, trang hoàng 0àng bạc eọc TSù, SẾM. 
oóc, do đó mà bách tính mệt mỏi cùng cực là búi nguụ thứ hai. Người hiểm 
tài đều ẩn cư nơi rừng múi, kẻ a dua nịnh bợ ở \bêm‹cạnh, kẻ gian tà giả dối 
chiếm cứ triều đình, người can gián không thể qua lại là cái „su thứ ba. Đại 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 195 





TT đam mê tống rượu, hết 1isàu lại đêm, cùng uới ca trữ 0ui chơi ca hát. 
Bên nisoài thì không lấy lễ để kết giao uới ch hầu, bên trong không chăm lo 
cai trị đất nước là cái nsuụ thứ tư. Cho nên thiếp mới nói là ngu rổi, ngu 


À*77 


TƠ1 


Tề Tuyên Vương bùi ngùi than thở rằng: “Lời của Nàng thật là sâu 
sắc, nau ta mới hiểu được hết điều nàu”. Thế rồi, Tuyên Vương cho tháo 
dỡ lâu tháp, hủy bỏ ca nữ, phế truất kẻ a dua nịnh bợ, bỏ bớt những 
nơi chạm trổ thái quá, tuyển chọn binh mã, bổ sung quốc khố, mở 
rộng cửa chào đón người ăn nói thắng thắn, mở rộng đến nơi xa xôi 
hẻo lánh, giao quẻ chọn ngày lành tháng tốt để lập Thái Tử, lấy Chung 
Ly Xuân làm Vương Hậu. Nước Tê được yên ổn là công lao của người 
phụ nữ xấu xí Chung Ly Xuân. 


Bậc quân tử nói: Chung Ly Xuân là người chính trực lại khéo ăn 


TOI. 


Kinh Thi có câu: “Kú kiến quân tử, ngã tâm tắc hỈ” (Khách người quân 
tử gặp xong, thì ta trừng rỡ trong lòng xiết bao) là chỉ điều này. 


Có thơ khen rằng: 
Vô Diêm chi nữ 
Can thyết Tê Tuyên 
Phân biệt tứ đãi 
Xưng quốc loạn phiền 
Tuyên Vương tùng chi 
Tứ tịch công môn 
Toại lập Thái Tử 
Bái vô diêm quân 


Tạm dịch: 
Cô gái ấp Vô Diễm 
Khuuên nhủ Tuyên Vương 
KH Liệt kê bốn cái ngu 
75... Đất nước sẽ đại loạn 
Tuyên Vương nshe theo 
w/,"' Mở cửa chiêu hiển 
ị ị Lập lên Thái Tử 
Cưới Chuns Lụ làm Vương Hậu 


j 


196 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


Z4 \Ì 
4 





TRAI TÚC L- Nữ 


Túc Lựu nữ là cô gái hái dâu ở Đông Quách nước Tề, là Vương 
Hậu của Tê Mẫn Vương, trên cổ mọc khối u nên gọi nàng là Túc Lựu. 
Một lần, khi Tê Mẫn Vương đi tuần, đến Đông Quách, bách tính đều 
ra xem. Túc Lựu nữ vẫn hái dâu như thường mà không quay đầu lại 
nhìn. Tê vương cảm thấy kỳ lạ bèn gọi nàng đến hỏi: “Quả nhân ấi 
tuân, ngựa xe đông đảo, bách tính bất luận là lớn bé đều buông hết công uiệc 
còn đang dang dở để ra xem. Nàng hái dâu bên đường, mà đến quau đâu lại 
nhìn cũng không buồn nhìn, là tì cớ gì?”. Túc Lựu nữ đáp: “Thiếp uâng lời 
cha mẹ đến hái dâu. Cha mẹ không bảo thiếp xem Đại Vương”. Tê Vương 
nói: “Đâu đúng là một cô gái đặc biệt, đáng tiếc trên cổ có mọc khối u to”. 
Túc Lựu nữ đáp: “Trách nhiệm của thiếp là chăm chỉ hái dâu không được 
phân tâm. Chỉ cần thiếp không quên uiệc của mình cần làm là gì là được rồi. 
Trên cổ mọc khối u thì có hề gì!”. TẾ Vương nghe xong vô cùng vui mừng, 
nói: “Đâu quả là cô gái thông mmỉnh sáng suốt”, thế là lệnh cho xe sau cho 
nàng lên xe. Túc Lựu nữ nói: “Dựa oào thế lực của Đại Vương có thể làm 
như thế nhưng thiếp trên còn có cha mẹ, chưa được cha mẹ đồng ý mà tàu 
tiện theo Đại Vương thì khác nào bỏ nhà theo trai. Đại Vương muốn người 
như oậu lầm gì?”. Tế Vương nghe xong vô cùng hổ thẹn nói: “Đây là sơ 
suất của Quả Nhân”. Túc Lựu nữ lại nói: “Người cơn gái tết hạnh, cho dù 
lễ nghĩa có một chút không phù hợp uới quụ củ thì có chết cũng không nghe 
theo”. Tê Vương bèn để nàng về nhà và sai sứ giả mang hai ngàn lạng 
vàng đến nhà nàng làm sính lễ, sau đó rước dâu. 


Cha mẹ của Túc Lựu nữ vô cùng hoảng sợ, muốn nàng tắm gội 
thay đồ, trang điểm. Nàng kiên quyết phản đối, cho rằng làm vậy là 
thay đổi dung nhan vốn có của mình, nên vẫn ăn mặc như thường 
ngày và theo sứ giả vào cung. 


Sau khi Văn Vương về cung, gặp các vị phu nhân bèn nói với họ 
rằng: “Hôm na äi tuần, gặp một uị Thánh nữ, nau đã uào cung. Nàng ấu 
sẽ răn dạu các khanh”. Các vị phu nhân đều cảm thấy kỳ lạ, bèn trang 
điểm lộng lẫy để nghênh đón Túc Lựu nữ, đợi rất lâu Túc Lựu.nữ mới 
tới. Túc Lựu nữ làm cho các vị phu nhân đều cảm thấy kinh ngặc. 
Mọi người không nhịn được đều bịt no cười. TẺ Mãn Vương vô 
cùng khó xử nói: “Không được cười! Chỉ Ï À Ôi ấy không Trang điểm.. ° 
Me 7 điểm hau không khác xa nhau mười phá trăm phẩn!”. Túc Lựu nữ 

“Trang điểm hay không, khác xa nhau củ nìghìn oạn lần còn không hết. 
Sài lại chỉ có trăm lần, mười lần?”. Tễ Vương nói: “Sao lại nói như 0ậu?“. 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 197 





'Túc Lựu nữ đáp: “Bửn tính cơn người khá giống nhau, nhưng trải qua sự 
học hỏi khác nhau tà khác xa nhau. Xưa Vua Nghiêu, Vua Thuấn, Vua Kiệt, 

Vua Trụ đêu là Thiên Tử. Vua Nghiêu, Vua Thuấn dùng nhân nghĩa để 
trang điểm cho mình, tu là thiên tử nhưng tiết kiệm cầu yên ổn, cung điện 
xâu dựng đều dùng oật liệu thô, không trang hoàng. Người ở hậu cung đều 
không mặc trang phục hoa mỹ. Bữa cơm không có hai món có thịt. Đến na 
đã hàng nghìn năm, người trong thiên hạ uân noi sương. Vua Kiệt, Vua Trụ 
nhân ngl1n chẳng màng, xa xỉ 0ô độ, xâu dựng lầu cao hào sâu, hậu cung 
dưới chân đêu là gấm oóc, đồ chơi của người trong cung đêu là châu báu, 

neọc ngà, mà không lúc nào thấu thỏa mãn cuối cùng thân ong quốc diệt, 
bị thiên hạ cười chê, đến nau đã hơn nghìn năm, người thiên hạ đêu cho răng 
họ là những kẻ làm điều ác. Do đó có thể thấu trang điểm hau không khác xa 
nhau cả nghìn 0ạn lần còn chưa hết, sao lại chỉ trăm lần, mười lâần!”. 


Nghe đến đây, các vị phu nhân đều cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tề 
Mẫn Vương vô cùng cảm kích Túc Lựu nữ, bèn lập nàng thành Vương 
Hậu, hạ lệnh cắt giảm quy mô trong cung, cho san lấp đầm ao, giảm 
bớt tiêu chuẩn ăn uống trong cung, thu hẹp quy mô hoạt động vui 
chơi hưởng lạc. Người ở hậu cung không được mặc quần áo lộng lẫy. 
Trong một tháng, nếp sống tiết kiệm ảnh hưởng đến các nước lân cận. 
Các nước chư hầu đến triều bái tấp nập, sau công đánh tam Tấn (ba 
nước Hàn, Triệu, Ngụy), làm nước Tần, nước Sở kinh sợ, rồi xưng Đế 
hiệu. Tế Mẫn Vương đạt được như vậy là do công lao to lớn của Túc 
Lựu nữ. Sau khi Túc Lựu nữ mất, nước Yến công đánh nước Tề, Mẫn 
Vương lưu vong ra ngoài rồi bị giết chết. 


Bậc quân tử nói: Túc Lựu nữ thông suốt lại biết lễ nghĩa. 


Kính Thi có câu: “Tĩnh tĩnh giả 1rsa, tại bỉ trung ữ, ký kiến quân tử, 
lạc thủ hữu nghĩ” (Có nạn đã mọc rậm đu, Ở trong sò lớn găm đâu khắp nơi, 
khách quân tử đã gặp rồi, ta cùng nghỉ lễ oưi tươi trong lòng) là nói điều 
này. 


Có thơ khen rằng: 
;P. r xin xa Ẳ À „~ ⁄ 
N5 Tế nữ Túc Lựu 
Đông Quách thái tang 
- .T ân Vương xuất du 
\ / Bất vi biến thường 
Vương chiêu dữ ngữ 
j Gián từ thậm minh 


198 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tuất thăng hậu vị 
Danh thanh quang vĩnh 


Tạm dịch: 
Nước Tê có người con gái có khối u ở cổ 

Hái dâu ở Đông Quách 

Mẫn Vương đi tuân 
Không thau đổi thái độ hàng nsàu của mình 
Tê Vương gọi đến hỏi 
Trả lời uô cùng thông mình 
Sau thành Vương Hiệu 
Đểiại tiếng thơm 





© 
sọ Seo, 
— tuẺ%6 





TÊ EÔ TRỤ Nữ 


Cô Trục nữ là cô gái ở đất Tức Mặc nước Tề, là vợ của Tế Tướng 
nước Tề. Cô Trục nữ mồ côi không cha mẹ, dung mạo rất xấu, ba lần bị 
đuổi khỏi làng, năm lần bị đuổi ra khỏi xóm ngõ, quá tuổi mà không 
có ai lấy nên không có chốn dung thân. Vợ Tế Tướng nước Tề qua đời. 
Cô Trục nữ bèn đến trước cổng cung điện của Tương Vương xin yết 
kiến, nói với người canh cổng rằng: “Thiếp ba lần bị đuối khỏi làng, năm 
lần bị đuối khỏi xóm nsõ, cô đơn không cha mẹ, naụ bị uút bỏ nơi hoang đã, 
không chốn duns thân, mong được ở trước mặt Đại Vương nói lời ngu muội 
nhưng từ tận đáu lòng của thiếp”. Người tùy tùng báo lại với Tê Vương. 
Tê Vương lập tức buông đồ ăn xuống, phun cơm trong miệng ra, vội 
vàng đứng dậy. Người xung quanh nói: “Neười mà ba lần bị đuổi khỏi 
làng xem ra là bởi ơì bất trung. Năm lần bị đuổi khỏi xóm ngõ xem ra là 
không hiểu lễ nghĩa. Người bất trung, ít lễ nghĩa thì Đại Vương sao phải uội 
sặp nàng ta làm sì?”. Tê Vương nói: “Các khanh không biết đó chứ. Bò rống 
lên mà ngựa không đáp lại không phải là không nghe thấu tiếng của con bò 
mà nguyên nhân bởi oì không phải là đồng loại. Người nàu nhất định có chỗ 
khác người ”, thế là tiếp kiến nàng, cùng nàng đàm đạo trọn ba ngày. 


Ngày thứ nhất, Cô Trục nữ nói: “Đại Vương biết trụ cột của quốc gia 
không?”. Đại Vương nói: “Không biểH ”. Cô Trục nữ nói: “Trụ cột là Tể 
Tướng của đất nước. Trụ cột không thắng thì xà nhà sẽ không an toàn. Xà 
nhà không an toàn thì mái hiên sẽ rơi xuống 0à ngôi nhà nàu sẽ bị đổ. Đại 
Vương giống xà nhà, nhân dân giống mái hiên, đất nước giống ngôi nhà. 
Noôi nhà có kiên cố hay không là do trụ cột. Đất nước yên ổn lay không đều 
do Tể Tướng. Naụ Đại Vương đã biết điều nàu thì Tể Tướng của đất nước 
không thể không xem xét kỹ lưỡng”. Tê Vương nói: “Haw!”. 


Ngày thứ hai, Tề Vương nói: “Nàng cửn thấu Tể Tướng của ta thế 
nào?”. Cô Trục nữ đáp: “Tế Tướng của Đại Vương nên giống như cái thờn 
bơn, bên nneoài cũng có đôi, trong nhà cũng có đôi, sau đó mới có thể thành 
đại nghiệp” Tê Vương nói: “ Vậy là ý #i ?”, Cô Trục nữ đáp: “Để cho tùy 
tùng của Tể Tướng đều trở thành người hiểu biết, để cho uợ của Tể Tướng 
trở thành Người hiền đúc”. 


©- Ngày thứ ba, Tế Vương nói: “Tể Tướng của Quả Nhân có thể thay 
Không?”. Cô Trục nữ đáp:, nà Tướng hiện 1U chẳng qua là một người có 
Tài năns bậc trung, nhưng riuốn tìm được người như nàu cũng không phải là 
dễ mà tìm được. Đơjs nhiên, niếu có người giới hơn tại sao không thể thay 


200._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





thế chứ? Nhưng oấn để là hiện nay không có. Thiễp nghe nói Vua anh mình 
dừng người, tiến cử một người thì dàng cho tốt. Cho nên nước Sở dùng Ngu 
Khâu Tử thì lại được thêm Tôn Thúc Ngao. Nước Yến dùng Quách Ngôi mà 
được thêm Nhạc Nel1. Nếu quả thật Đại Vương có thể khích lệ Tể Tướng 
thì người nàu có thể dàng được”. Tê Vương nói: “Quả Nhân phải dùng Tể 
Tướng như thếnào?”. Cô Trục nữ đáp: “Nsày xưa Tề Hoàn Công tôn trọng 
người hiển tài nên những kẻ sĩ có đạo đêu đến quy phục. Việt Vương kính 
trọng người chỉ có sức của châu chấu nhưng uẫn muốn đá xe, nên đững sĩ 
trong thiên hạ ơì Việt Vương mà liều mình. Diệp Công thích rồng 0à rồng 
thực sự xuất hiện. Những 0iệc nàu có thể làm chứng, uốn không phải do dụ”. 
Tê Vương nói: “Haw!”, thế là tôn trọng Tế Tướng, cung kính đối đãi với 
Tể Tướng và gả Cô Trục nữ cho Tể Tướng. Mấy ngày sau, có rất nhiều 
kẻ sĩ bốn phương về quy phục nước Tề. Do đó nước Tề được yên ổn. 


Kinh Thi có câu: “Ký kiến quân tử, tịnh tọa cổ sắt” (Đến khi gặp được 
Vua tồi, du dương đàn sắt đều ngồi sấu chung) là có ý này. 


Có thơ khen rằng: 


Tề trục cô nữ 
Tạo Tương Vương môn 
Nữ tuy ngũ trục 
Vương đo kiến yên 
Đàm quốc chi chính 
Diệc thậm hữu văn 
Dữ ngữ tam nhật 
Toại phối tướng quân 


Tạm dịch: 


Cô gái của nước Tề 
Bị mọi người xua đuổi 
XYết kiến T Tương Vương 
Tuy bị đuổi năm lần PÊN 
Tê Vương uẫn tiếp kiến _:Ê TC 
Đầm đạo quốc sia đại sự > 
Thất oô cùng có lú 
Bèn đàm đạo uới NN \ 
Trọn ba ngàự liên tiếp 
Sau gủ cho Tể Tướng < \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 201 





SỬ XỨ TRANG ĐIỆT 


Sở Xứ Trang Điệt là phu nhân của Sở Khoảnh Tương Vương, là cô 
gái ở ấp huyện. Sở Khoảnh Tương Vương thích xây dựng đền đài lầu 
gác, khi xây xong thì đi lại bất định. Tuổi đã 40 mà chưa lập Thái Tử, 
chặn những người can gián ở ngoài cổng cung điện. Khuất Nguyên bị 
lưu đày, đất nước vô cùng nguy hiểm. Nước Tần muốn tấn công nước 
Sở bèn sai Trương Nghi sang nước Sở ly gián, để cho người bên cạnh 
của Sở Vương tấu với Sở Vương rằng: “Đại Vương có thể du ngoạn uê 
phía Nam đến đất Đường, trơng oòng năm trăm dặm sẽ có nơi 0ui chơi”. Sở 
Vương chuẩn bị xuất phát. 


Lúc này, Trang Điệt 12 tuổi, nói với mẹ của mình rằng: “Đại Vương 
thích trụu lạc, đi uê bất định, đã tới tuổi tráng niên mà chưa lập Thái Tử. Naụ 
nước Tân lại sai người dùng số uàng lớn hối lộ cho đại thần bên cạnh Đại 
Vương, mê hoặc Đại Vương của chúns ta, xúi siục Đại Vương neao du trong 
oòng năm trăm dặm để tiện quan sát sự tha đổi của tình thế. Đại Vương 
đã xuất phát, gian thần nhất định sẽ dựa nào nước thù địch để phát động âm 
mưu. Như oậu, Đại Vương nhất định sẽ không thể trở uề nước nữa. Con 
nguuện lên phía trước để can gián”. Mẹ của nàng nói: “Con là một đứa trẻ 
nhỏ. Sao có thể biết được cách can gián?”, không cho nàng đi. Thế là nàng 
trốn đi, lấy cây tre màu đỏ làm cờ. Tay nàng cầm cờ chờ ở ven đường 
bên ngoài phía Nam. Sau khi xe của Sở Vương đi qua, nàng bèn dương 
cao cờ. Sở Vương nhìn thấy bèn dừng lại, sai người đến hỏi nàng, sứ 
giả trở về bẩm báo rằng: “Có một bé gái đứng dưới lá cờ, trong được yết 
kiến Đại Vương”. Sở Vương nói: “Để cô bé qua đâu!”. 


Sau khi Trang Điệt đến, SỞ Vương hỏi: “Nàng làm gì Đây ?“. Trang 
Điệt đáp: “Tiếp là cô gái ởấp huyện, có chuuện cơ mật muốn nói dới Đại 
Vương nhưng sợ bị ngăn chặn ở ngoài cổng thành mà không gặp được Đại 
Vương để nói rõ sự tình, nay nhân cơ hội Đại Vương đi du ngoạn mà tết 
kiến Đại Vương”. Sở Vương nói: “Nàng có chuuện gì muốn nói uới Quả 
Nhân?”. Trang Điệt nói: “Cá đời khỏi nước, có rỗng không đuôi, tường 
thành sụp đổ từ bên trong mà Đại Vương không nhìn thấy” Sở Vương nói: 

“Quả nhân không hiểu Hàng HỐI gì”. + Trang Điệt đáp: “Cá đời khởi nước là 
mới Đại Vương rời đất nước mà Iigao du năm trăm dặm, chỉ nghĩ đến cái oui 
rước mĩt, mà không ngl1 hết cái g1 Ở sau lưng. Có rồng không đuôi là 
mới Đại Vương đã 40 tuổi rồi mà đất nước chưa có Thái Tử. Đất nước không 
Có người phò tá lớn mạnh, nhất định sẽ đối mặt uới S1 hiểm. Tường thành 
sẽ sụp đổ từ bên trong tà Đại Vương Không nhìn thấu. Họa hoạn sắp xảu ra 


202 __PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





mà Đại Vương không biết mà sửa sai”. Sở Vương nói: “Tại sao lại nói như 
oậy?”. Trang Điệt nói: “Đại Vương thích xâu dựng đên đài lầu súc, không 
thương nhân dân, đi uề bất định, tai không rõ mà mắt không sáng. Tuổi đã 40 
mà chưa lập Thái Tử, đất nước không có người phò tá lớn mạnh, trong nsoài 
đều đã sụp đổ. Nước Tẩn hùng mạnh sai người đến nước Sở lụ gián người bên 
cạnh Đại Vương. Nếu như Đại Vương không sửa đổi thì ngầu càng nghiêm 
trọng hơn. Naụ tai họa sắp hình thành, Đại Vương lại muốn đi ngao du ngoài 
năm trăm dặm. Nếu nhất định muốn đi thì đất nước sẽ không còn là đất nước 
của Đại Vương nữa”. Sở Vương nói: “Tại sao?“. Trang Điệt nói: “Đại 
Vương sâu ra ba ngư nam là bởi ơì có năm loại tai họa ngẩn”. Sở Vương 
nói: “Năm loại tai họa ngẫm là những loại gì?”. Trang Điệt nói: “Cung thất 
nhiều, thành quách rộng rãi là tai họa ngầm thứ nhất. Người trong cung mặc 
sấm uóc, nhân dân thì không có áo cộc để mặc là tai họa ngâm thứ hai. Xa xỉ 
không có mức độ, tài lực của đất nước sắp trống rỗng hết sạch là tai họa ngầm 
thứ ba. Nhân dân đói khổ mà ngựa của Đại Vương có thừa lương thực là tai 
họa ngầm thứ tự. Gian thân ở bên cạnh Đại Vương, người hiền tài không thể 
tiến thân là tai họa ngầm thứ năm. Đại Vương có năm loại tai họa ngâm nàu 
nên mới dẫn đến ba ngu nan”. Sở Vương nói: “Hay!”, rồi ra lệnh cho xe 
phía sau chở Trang Điệt, lập tức quay về nước. Nhưng cổng thành đã 
đóng, phản loạn đã thành định cục. Sở Vương ra lệnh cho quân đội 
thành Yên, thành Dĩnh công đánh quân phản loạn, cuối cùng giành 
được thắng lợi, và lập Trang Điệt làm phu nhân. Trang Điệt lại trình 
bày việc tiết kiệm, thương dân, nước Sở trở nên hùng mạnh. 


Bậc quân tử nói: Tuy Trang Điệt làm trái với lễ nghi, nhưng cuối 
cùng giữ được chính nghĩa. 


Kinh Thi có câu: “Bắc phong kỳ giải. Vũ tuyết phi phi. Huệ nhỉ hiếu 
ngã. Huề thủ đồng quy” (Gió bấc thối mấy luỗng 0i 0út. Mưa tuyết 0ừa ba 
trút tơi bời. Cùng ta thân ái những người. DẮI tay uê hẳn mau rời khỏi đâu) 
là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 
>>... 
Sở Xứ Trang Điệt ` “TT 
Tuy vi nữ đồng 
Dĩ xí kiến vương bốc E 


Trần quốc họa hụng 
Thiết Vương tam hạn.. 
Ngũ hoạn lũy trọng ‹ \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 203 





Vương tải dĩ quy 
Chung tuất hữu công 


Tạm dịch: 


Sở Xứ Trang Điệt 
Tuy cờn trẻ con 
Dùng cờ sặp Vua 
Kế ra tại họa 
Của đất nước mình 
Sở Vương có ba tai nạn 
Năm loại họa hoạn 
Sở Vương chở nàng cùng uề 
Cuối cùng có công lao 





j 


204 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 


..» 
¬———— s.° 
ng 9959 
.”s 





TÊ Nữ Từ NGÔ 


Tề nữ Từ Ngô là một phụ nữ nghèo khổ ở Đông Hải nước Tề. 
Nàng cùng với Lý Ngô và mấy người hàng xóm dùng chung đèn cây 
để dệt vải vào buổi tối. Nhà Từ Ngô nghèo nhất. Do vậy, nàng thường 
không có đèn cầy để góp với hàng xóm. Lý Ngô nói với người khác 
rằng: “Từ Ngô thường không có đèn cầu để góp chung, mmons rằng đừng để 
cho cô ta tham gia”. Từ Ngô nói: “Nói 0ậu là có ú gì? Do tôi nghèo thường 
không có đèn cầu cho nên mới thường xuyên dậu sớm, nshỉ muộn, sánh nước, 
quét nhà, dải chiếu đợi mợi người đến. Bản thân tôi ngồi ở chiếc chiếu manh 
rách nát nhất, cũng ngôi xa đèn cầu nhất. Đâu cững là do tôi nghèo không đủ 
đèn câu. Hơn nữa, ở căn phòng nàu, thêm một người thì ánh súng của đèn 
cũng không tối đi, giảm bớt một người ánh sáng của đèn cũng không sáng 
thêm. Tại sao phải tiếc rẻ ánh sáng dư thừa ở xung quanh, không để cho người 
nehèo như tôi nhận được sự căm thông uà ân huệ? Sao không để cho tôi được 
mưu sinh lâu đài? Nếu như các 0ị có thể ban ơn cho tôi, chẳng nhẽ không 
được sao!”. Lý Ñgô nghe xong không nói gì, thế là lại cùng nàng dệt vải 
vào buổi tối, cũng không buông lời oán trách nữa. 


Bậc quân tử nói: Người phụ nữ này do lời nói mà không bị hàng 
xóm xa lánh, xem ra lời nói thích hợp có thể nhận được hiệu quả tốt. 


Kinh Thị có câu: “Từ chi tập I, dân chỉ hạp h7“ (Những lời hòa nhá thì 
dân đêu hợp ý) là nói điều này. 


Có thơ khen rằng: 


Tê nữ Từ Ngô 
Hội tích độc bân 
Dạ thác chúc minh 
Lý Ngô tuyệt yên 
Từ Ngô tự liệt 
Từ ngữ thậm phân 
Tuất đắc dung nhân 
Chung một hậu ngôn —S ` 


Tạm dịch: \ —n > 


Tế nữ Từ Ngô\ _`% 
Cùng mọi nigười đột 0ảiz \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 205 





Do mình nghèo nhất 

Đêm phải nhờ uào 

Ánh sáng của mọi người 

Lú Nsô từ chối 
Không cho nàng tham gia 
Từ Nsô phân trần bẩn thân 

Nói lời thích đáng 

Cuối cùng được tiếp nhận 

Từ đó mọi người không ghét bỏ 





——— ~ Sss»#- 





TÊ THÁI THƠØNG Nữ 


Tê Thái Thương nữ là con gái út của quan Thái Thương lệnh Thuần 
Vu Ý. Thuần Vu Ý không có con trai chỉ có năm người con gái. Vào 
thời Hiếu Văn Hoàng Đế, Thuần Vu Ý bị tội phải chịu hình phạt. Lúc 
này hình phạt được bảo lưu rồi giải đi “Trường An thụ hình. Lúc bị bắt 
Thuân Vụ bí mắng con gái của mình rằng: “Sinh con không sinh con trai 
có oiệc gấp chẳng có ích gì”. Đề Oanh thương khóc theo cha đến kinh 
thành, đồng thời dâng thư lên Hoàng Đế rằng: “Cha thiếp làm quan, 
trong nước Tê đêu khen ông ấu liêm khiết, công bằng, nau phạm tội phải chịu 
hình phạt. Thiếp thương cha không thể sống lại. Người chịu hình phạt thì cơ 
thể chân tau không thể chắp nối lại, dù muốn sửa đổi lỗi lầm từ con đường 
mới, cũng không có cách nào. Thiếp xin chịu oào làm nô tì nhà quan, chuộc 
tội phải chịu hình phạt của cha để cha có cơ hội được sửa đối từ con đường 
mới ”. Sau khi dâng tấu thư lên, Hoàng Đế cảm động với tình cảm của 
nàng nên ban chiếu thư rằng: “Nghe nới oào thời Hữu Ngu, chỉ bôi uiết lên 
quân áo của người phạm tội để cho người phạm tội mặc quân áo có đánh dấu, 
do đó để cho họ cảm thấu hổ thẹn, từ đó mà nhân dân không phạm pháp, đất 
nước được cai trị tốt như uậu! Nay pháp luật có năm loại nhục hình, nÌrưng 
kẻ gian tà uẫn không bớt. Vấn đề nàu là do đâu? Chẳng nhẽ không phải là do 
lờng nhân đức của Trâm quá mỏng? Thưởng phạt uà giáo hóa không rõ rằng 
hau sao? Trẫm cảm thấu uô cùng hổ thẹn. Xem ra giáo hóa không thuần túy, 
nhân dân sẽ dễ đi oào con đường phạm tội”. 


Kinh Thi có câu: “Khởi đễ quân tử, dân chỉ phụ mẫu” (Người quân tử 
bình dị dễ gân, mới đáng làm cha mẹ của dân). “Naụ có người phạm lỗi, chưa 
giáo hóa mà đã dùng đến nhục hình, có lẽ những người muốn sửa lỗi qua 
uê đường thiện cũng không có cách nào để sửa lỗi. Trâm uô cùng thương tiếc 
cho họ. Nhục hình làm đút chân tau, rách nát da thịt, làm cho người ta cả đời 
tàn tật, nhiều đau khổ là không đạo đức. Như uậu sao hợp uới ý của cha mẹ 
của dân chứ? Nhất định phải hủy bỏ nhục hình”. Từ đó về sau hình phạt 
đục đầu thay đổi thành cạo đầu, rút gân đổi thành đánh bằng roi, chặt 
chân đổi thành vòng sắt kẹp cổ. Thế là Thuần Vu Ý được miễn tội. 


= 
Bậc quân tử nói: Một lời nói của Đề Oanh làm cảm động tâm ý'€0a 
Hoàng Thượng. Có thể nói việc làm vô cùng thích hợp. 


—z 


Kính Thi có câu: “T? chị dịch H, dân chủ mạc H1“ (Những lời 0u đi 
thì dân đều yên lồng) là nói điều này. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 207 





Có thơ khen rằng: 


Đề Oanh tụng phụ 
Diệc khổng hữu thức 
Thôi thành thượng thư 
Văn nhã thậm bị 
Tiểu nữ chỉ ngôn 
Nãi cảm Thánh ý 
Chung trừ nhục hình 
Dĩ miễn phụ sự 
Tạm dịch: 


Đề Oanh biện giải cho cha 
Rất có dũng khí oà kiến thức 
Thành tâm dâng tấu thư 
Ngôn từ nhã nhặn hoàn chỉnh 
Lời của cô cơn gái út 
Lầm cảm động Hoàng Thượng 
Cuối cùng loại bỏ nhục hình 
Miễn tội cho cha 


¬ĂÄ “⁄4\ 3 


| 


j 


208 ._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





QUYỂN VII 
NGHIỆT BẾ TRUYỆN 


Duy kẻ Bế nghiệt 
Thì rất đáng shét 
Dâm tà đố kụ 
Phụ nghĩa bỏ tiết 
Chỉ làm điều sai 
Cuối cùng chịu họa 





\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 209 








PHỤ NỮ TÓT 
THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa xã hội, 
bắt đầu làm từ 
Nữ Đức” 





HẠ BIỆT MUÔI HỈ 


Muội Hi là Phi tử của Hạ Kiệt, dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng 
thiếu đức hạnh dâm loạn, tà ác vô đạo. Tuy là phụ nữ nhưng hành vi 
tính tình như con trai, bên mình thường đeo bảo kiếm, đầu đội mũ. 
Hạ Kiệt vứt bỏ lễ nghĩa, thích dâm loạn với phụ nữ. Những mỹ nữ tìm 
được đều cho vào hậu cung, chiêu nạp người diễn kịch, người lùn bé 
và người thích diễn kịch cợt nhả và thu thập những người có bản lĩnh 
kỳ dị về phương diện diễn xuất về bên cạnh mình, chế ra âm nhạc 
động loạn, ngày đêm cùng Muội Hỉ với các mỹ nữ ở hậu cung uống 
rượu vui chơi không ngừng nghỉ. Hạ Kiệt thường để Muội Hỉ ngồi 
trên đùi của mình, nghe theo lời nàng thủ thỉ bên tai, hỗn loạn vô đạo, 
làm những việc kiêu xa buông thả, xây dựng tửu trì rộng đến mức có 
thể đi thuyền ra ngắm cảnh. Trên đài cao đặt mấy chiếc trống lệnh. 
Hạ Kiệt xuống lệnh, tiếng trống vang trời, 3000 người theo tiếng trống 
lệnh, nhoài người ra, chống mông lên trời, thò cổ chúc đầu xuống tửu 
trì uống rượu như kiểu trâu uống nước, thường có dây thừng buộc ở 
cổ của họ để họ uống rượu ở tửu trì, cho nên thường xuyên có người 
uống say rượu mà rơi xuống chết đuối. Muội Hi lấy đó làm vui. 


Đại thần Long Phùng can gián rằng: “Vua oô đạo nhất định sẽ bị diệt 
0one!“. Vua Kiệt nói: “Mặt trời có thể diệt 0ong saol Mặt trời bỊ diệt 00ng 
thì Trẫm mới bị diệt 0onef“. Vua Kiệt không nghe theo lời can gián, cho 
rằng đây là nói lời xằng bậy mê hoặc quần chúng nên đã giết Long 
Phùng. Vua lại xây Quỳnh thất và Dao đài, cao ngất trời, hao phí rất 
nhiều tài nguyên vật lực mà không thỏa mãn và gọi Thành Thang đến 
và nhốt ở Hạ Đài, sau lại thả Thành Thang ra. Chư hầu đại loạn và 
Thành Thang nhận thiên mệnh mà thảo phạt Hạ Kiệt. Ở trận chiến 
Minh Điều, quân đội của Hạ Kiệt không có ai đến ứng chiến, thế là 
Thành Thang lưu đày Hạ Kiệt và Muội Hi. Hạ Kiệt và Muội Hỉ ngồi 
chung một thuyền trôi dạt ra biển lớn, cuối cùng chết ở Nam Sào. 


Kinh Thi có câu: “Ý quyết triết phụ, oi kiêu ơi xi” (Đàn bà trí diễm kiều 
đầu đú, chỉ là loài oọ cú mà thôi) là nói điều này. "an 
> A22 


Có thơ rằng: 
Muội Hỉ phối Kiệt 
Duy loạn kiêu dương 
Kiệt ký vô đạo \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 211 





Tạm dịch: 


Hựu trọng kỳ hoang 
Gian quỹ thị dụng 
Bất tuất pháp thường 
Hạ hậu chi quốc 
Toại phản vi Thương 


Muội Hỉ lấy Kiệt 
Kiêu xa làm loạn 
Hạ Kiệt 0uô đạo 
Lại hay hoang dâm 
Một mực gian tà 
Không giữ phép tắc 
Nước Kiệt sau niàU 
Trở thành nhà Thương 








ÂN TRỤ ĐẤT &Ỷ 


Đát Kỷ là Phi tử của Trụ Vương, được Trụ Vương súng ái. Trụ 
Vương thân thể cao lớn, sức lực hơn người, có thể tay không vật nhau 
với mãnh thú. Trụ Vương vô cùng thông minh nhưng dùng sự thông 
minh để ngăn cản những lời can gián, rất có tài ăn nói nhưng dùng để 
che giấu lỗi lầm. Trụ Vương cho rằng bản thân có bản lĩnh nên thường 
xuyên khoe khoang với quần thần, không ngừng dùng lời nói để nâng 
cao danh tiếng của mình và cho rằng người trong thiên hạ đều ở dưới 
mình, thích uống rượu làm vui, thường không rời xa Đát Kỷ, chỉ cần 
Đát Kỷ khen ngợi là liền coi trọng, chỉ cần Đát Kỷ chán ghét là sẽ trừng 
phạt. Trụ Vương cho chế ra những loại âm nhạc dâm đãng, thích điệu 
múa thô tục, âm thanh ma mị, thu gom châu báu vào hậu cung, chiêu 
nạp những kẻ gian thần a dua và các mỹ nữ để thỏa mãn dục vọng 
của mình, các vò rượu xếp thành núi, đổ rượu vào đầy hồ gọi là tửu 
trì, đem treo thịt thành rừng. Trụ Vương để cho nam nữ trần truồng ở 
trong cung đuổi bắt nhau, cả đêm uống rượu làm vui. Đát Kỷ rất thích 
việc này. 


Nhân dân đều vô cùng oán hận. Chư hầu không ngừng có người 
làm phản. Vì thế, Trụ Vương đặt ra hình phạt “bào lạc”, bôi mỡ trên 
cột đồng rồi nung nóng để cho người phạm tội trèo lên. Mỗi lần Đát 
Kỷ thấy vậy đều cười lớn. Tỷ Can can gián rằng: “Không học tập theo 
điển lễ của Tiên Vương mà nghe theo lời của người đàn bà, không lâu sẽ gặp 
đại họa”. Trụ Vương nghe xong rất giận dữ, cho rằng là lời nói xăng 
bậy. Đát Kỷ nói: “Thiếp nghe nói trái tìm của Thánh Nhân có bảy ngăn”, 
thế là Trụ Vương hạ lệnh moi tim của Tỷ Can để xem. Trụ Vương bắt 
giam Vũ Vương. Sau đó, Vũ Vương chốn thoát rồi nhận thiên mệnh 
dấy binh thảo phạt Trụ Vương. Trong trận đại chiến Mục Dã, quân đội 
của Trụ Vương trở giáo chống lại Trụ Vương. Trụ Vương vội lên Lộc 
Đài, mặc trang phục có đính đá quý rồi tự sát. Vũ Vương bố cáo với 
thiên hạ chỉ ý thảo phạt Ân Trụ, chặt đầu của Đát Kỷ treo trên ngọn 
cờ trắng nhỏ để tỏ ý rằng nguyên nhân Trụ Vương bị điệt vong là do 
người đàn bà này. 


¬yy. 


Trong sách Thượng Thư có nói: “Tấn kê 0ô thân tân kê chỉ thân, đưU 
gia chỉ sách “ (Gà tái không sáu sớm. Gà tái &i sáu sớm thì uận nihữ*Sẽ sHJ)`ˆ 

Kinh Thi có câu: “Quân tứ tín đạo, loạn thị dụng bạo, phỉ kỳ chỉ cung) 
du oương chỉ càng” (Vua tin theo đứa tiểu nhân tị biến loạn càng hung 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 213 









3S te lịc: (yuuẩ 
ĐÀN M\Ụ 


bạo. Chúng chẳng làm tròn chức 0ụ của chúng mà chúng chỉ gâu tai hại cho 
V„a) là chỉ điều này. 


Có thơ rằng: 


Đát Kỷ phối Trụ 
Hoặc loạn thị tu 
Trụ ký vô đạo hựu trọng tương mậu 
Chỉ tiếu bào chích 
Gián sĩ khô tù 
Toại bại Mục Dã 
Phản Thương vi Chu 
Tạm dịch: 


Đát KỦ lấu Trụ Vương 
Chỉ là mmê hoặc 
Trụ Vương 0ô đạo 
Càng nsàu càn quấu 
Vui cười bào lạc 
Mới tim trưng thần 
Bại ở Mục Dã 
Nhà Thương thành nhà Chu 


¬~Ä “⁄4\ 3 


| 


j 


214 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








EHU I BA Tự 


Bao Tự là con gái của một người tiểu tì, là Vương Hậu của Chu 
Ủ Vương. Thời Hạ Hậu thị (nhà Hạ) suy vi, có hai con rồng thần vào 
sân đình của Vua tự xưng là Vua nước Bao. Triều đình bèn tế lễ. Rồng 
thần nhả lại đãi và được lưu vào hộp gỗ. Từ đời nhà Hạ qua đời nhà 
Thương không ai dám mở hộp dãi rồng. Đến thời Chu Lệ Vương mở 
hộp ra xem, nước dãi biến thành con thăn lằn đen chạy vào hậu cung, 
làm một cung nữ mới 12 tuổi mang thai. Sau 38 năm, người cung nữ 
đó sinh ra một bé gái đẹp như thiên thần, sợ là vật tai dị nên vứt đứa 
trẻ xuống sông Thanh Thủy. 


Thời Chu Tuyên Vương có câu đồng dao: “Gỗ dâu lầm cung, gỗ cơ 
làm bao, bao đựng tên sẽ điệt nhà Chu”. Một đôi vợ chồng không biết có 
lệnh cấm bán gỗ dâu và gỗ cơ, mang ra chợ bán liền bị triểu đình truy 
bắt. Họ chạy trốn giữa đường thì gặp đứa trẻ bị thả trôi sông, bèn ôm 
mang theo đến Bao quốc. Khi người nước Bao có tội, bèn lấy một cô 
gái dâng hiến cho Chu U Vương chuộc tội. Cô bé lớn lên chính là Bao 
Tự. Sau này Bao Tự sinh được một người con trai tên là Bá Phục. Chu 
Ủ Vương bèn phế bỏ Vương Hậu Thân Khương mà lập Bao Tự thành 
Vương Hậu, lại phế Thái Tử Nghi Cữu để lập Bá Phục làm Thái Tử. 


Chu U Vương bị Bao Tự mê hoặc, không màng đến chuyện chính 
sự quốc gia, thường xuyên tùy ý ra ngoài săn bắn để làm thỏa mãn Bao 
Tự, để Bao Tự được vui. Chu U Vương đam mê trong thú vui uống 
rượu để cho cung nữ múa hát vui chơi, ngày cũng như đêm. Bao Tự 
rất ít khi cười. Chu U Vương tìm mọi cách để làm Bao Tự cười nhưng 
đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dâu 
để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến 
cứu. Chu U vương sai đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để cho Bao 
Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, 
ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy 
mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hâu 
ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U 
Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tự cười. Xonø Ủ VưỡAg 
lệnh cho các chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần:Bao Tự cười, 
U Vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và cácchưhầu lại. 
bị lừa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào Thiên tử nhà Chu. 4 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 215 





Sau này do các chư hầu không tin nữa nên khi nhìn thấy đốt lửa 
ở phong đài thì cũng không đến nữa. Có người trung thần can gián 
không được làm như vậy thì bị giết chết. Chu U Vương chỉ nghe theo 
lời của Bao Tự. Triều đình trên dưới lừa dối nhau, lòng dân ly tán. 
Thân hầu cha liên hợp với nước Tằng, Tây Di, Khuyển Nhung cùng 
công đánh Chu U Vương. Chu U Vương vội cho đốt lửa phong đài 
để hiệu triệu chư hầu tới cứu, nhưng các chư hầu đã từng bị lừa nên 
tưởng Vua đùa, không mang quân tới nữa. Thế rồi Chu U Vương bị 
giết ở núi Ly Sơn, Bao Tự bị bắt đi, tài sản nhà Chu đều bị lấy hết. Chư 
hầu theo ý nguyện của Thân hầu, lập con trưởng của Chu U Vương là 
Cơ Nghi Cữu lên ngôi, tức là Chu Bình Vương. Từ đó về sau trên thực 
tế nhà Chu không khác gì một nước chư hầu. 


Kinh Thi có câu: “Hách hách tông Chu, Bao Tự diệt chỉ” (Tông thất 
nhà Chu thì rạng rỡ, 0ì nàng Bao Tự mmà điêu tàn) là chỉ điều này. 


Có thơ rằng: 


Bao Thần Long biến 
Thực sinh Bao Tự 
Hưng phối U Vương 
Phế Hậu, Thái Tử 
Cử phong trí binh 
Tiếu khấu bất chí 
Thân hầu phạt Chu 
Quả diệt kỳ tự 


Tạm dịch: 
Thân Linh nước Bao hóa rồng 
Thực tế sinh nàng Bao Tự 
Bao Tự lấu Chu LI Vương 
LI Vương phế Hoàng Hậu 0à Thái Tử 
Đốt lửa phong đài hiệu triệu chư hầu 
Bao Tự cười lớn uì không có giặc đến 
ˆ-- Thân hầu thảo phạt nhà Chu 
‹ Quả nhiên siết chết LI Vương 


“=> 
è"‹ 
\V<= 


| 


j 
216 .PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





VỆ TUYÊN EÔNB &HữđNG 


Tuyên Khương là con gái của Tề hầu, là phu nhân của Vệ Tuyên 
Công. Lúc đầu, phu nhân Di Khương của Tuyên Công sinh Cấp Tử, 
được lập làm Thái Tử. Sau Tuyên Công lại lấy Tuyên Khương ở nước 
Tề sinh được Thọ và Sóc. Sau khi Di Khương chết, Tuyên Khương 
muốn lập con trai của mình là Thọ nên cùng với Thọ và em trai là 
Sóc lập mưu để hại Cấp Tử. Vệ Tuyên Công sai Cấp Tử đi sứ nước 
Tê, Tuyên Khương ngầm sai kẻ cướp đón đường giết Cấp Tử. Tuyên 
Khương nói với người được sai đi rằng: “Phát hiện người đi xe bốn ngựa 
kéo 0à trên xe cắm cờ tin trắng thì nhất định phải giết chết”. Thọ biết được 
việc này thì đã báo cho Cấp Tử biết và bảo: “Thái Tử phải tránh đi”. Cấp 
Tử nói: “Không được như uậu! Vúứt bỏ mệnh lệnh của cha sao có thể được coi 
là con!”. Thọ đoán là Cấp Tử nhất định sẽ đi nên đã chuốc rượu cho 
Cấp Tử say, rồi cắm cờ lên xe của mình đi trước cho kẻ cướp giết để 
chết thay cho Cấp Tử. 


Cấp Tử tỉnh không thấy cờ tin nên vội vàng đuổi theo nhưng Thọ 
đã bị giết chết. Cấp Tử vô cùng đau khổ, bèn nói với kẻ cướp rằng: 
“Người các ngươi muốn giết thực ra là ta. Người nàu có tội gì. Muốn siết thì 
hãu siết ta”. Kẻ cướp lại giết Cấp Tử. Thọ và Cấp Tử đều bị giết chết. 
Sóc được lập làm Thái Tử. Sau khi Tuyên Công qua đời, Sóc lên nối 
ngôi, tức là Vệ Huệ Công, nhưng cuối cùng không có người nối dõi, 
nước Vệ bị loạn lạc những năm đời, mãi đến đời Vệ Đái Công mới 
được yên ổn. 


Kính Thi có câu: “Nãi nhự chỉ nhân, đức âm 0uô lương” (Sao lại có 
người thế kia, lời thì đẹp đề mà không hiển lành) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 


Vệ chi Tuyên Khương 
Mưu nguy Thái Tử 
Dục lập tử Thọ 
Âm thiết lực sĩ 
Thọ nãi câu tứ 

Vệ quả nguy đãi SỰ TH 
Ngũ thế bất ni† L/ 
Loạn do Khương khởi 
\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 217 





Tuyên Khương nước Vệ 
Mưu hại Thái Tử 
Muốn lập con mình là Thọ 
Ngầm sai kẻ cướp 
Thọ cững bị giết 
Nước Vệ nguụ khốn 
Năm đời không yên 
Loạn do Tuyên Khương 





IV ° \Ã 
Š ` x 
net R-- - 
vw — ng 3959 


7 ệ 
218 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





LỖ HẦN VĂN &HƯưữỞNB 


Văn Khương là con gái của Tề hầu, là phu nhân của Lỗ Hoàn Công. 
Lỗ Hoàn Công cùng vợ sang thăm nước Tề, dù có lời can ngăn nhưng 
ông không nghe theo. Phu nhân Văn Khương trước khi lấy ông đã 
thông dâm với Tế Tương Công, dù hai người là anh em ruột. Hai Vua 
gặp nhau ở đất Lạc. Tế Tương Công gặp lại em gái, hai người lại lén tư 
thông. Lỗ Hoàn Công biết chuyện rất giận, trách mắng Văn Khương 
và nói rằng Thế Tử Đồng không phải con mình mà là con Vua Tề. 


Văn Khương nói lại với Tể Tương Công. Vua Tế xấu hổ, tính 
chuyện giết Lỗ Hoàn Công, bèn mời ông đến dự tiệc, chuốc cho ông 
uống say. Sau đó, Tương Công sai lực sĩ Bành Sinh đưa Lỗ Hoàn Công 
ra xe và dặn giết Hoàn Công. Bành Sinh bế ông lên xe, nhân đó bóp 
gãy xương sườn giết chết ông. 


Khi xe Lỗ Hoàn Công về đến nước, mọi người thấy Vua Lỗ đã 
chết. Người nước Lỗ rất tức giận trước tội ác của Tương Công, nên 
trách nước Tề. Tề Tương Công bèn quy tội cho Bành Sinh, ra lệnh giết 
Bành Sinh để xin lỗi nước Lỗ. 


Kinh Thi có câu: Loạn phỉ giáns tự thiên, sinh tự phụ nhân (Loạn lạc 
không phải tự trời gieo xuống, loạn lạc sinh ra từ người đần bà) là chỉ điều 
này. 


Có thơ rằng: 


Văn Khương dâm loạn 
Phối Lỗ Hoàn Công 
Dữ câu quy Tế 
Tê Tương dâm thông 
Tỷ quyết Bành Sinh 
Thôi can lạp hung 
Duy nữ vi loạn 
Tuất thành họa hung 


»> - ` 


Tạm dịch: 
Văn Khương dâmloạn + >> 
Lấy Lỗ Hoàn Cổng L/ 
Cùng chồng oề Tê 
Tề Tương thông dâm << \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 219 


` 


ỚP gấU XWƠnS Sườn 


⁄ 


Sm phái Bành Sinh 
Phụ nữ làm loạn 
Sau thành tai họa 


B 









LỖ TRANG ñI HƯƠNG 


Ai Khương là con gái của Tề hầu, là phu nhân của Lỗ Trang Công. 
Khi Ai Khương chưa được gả sang nước Lỗ, Lỗ Trang Công nhiều lần 
sang nước Tề nên đã tư thông với Ai Khương. Sau khi được gả sang 
nước Lỗ, Ai Khương và em gái là Thúc Khương đều được gả cho Lỗ 
Trang Công. Lỗ Trang Công sai phu nhân Đại Phu dùng ngọc và tơ 
lụa để làm lễ ra mắt Ai Khương. Đại Phu Hạ Phủ không ngại nói: “Quà 
cho phụ nữ chẳng qua là đồ ăn dìng để bàu tỏ thành ú. Quà cho đàn ông 
chẳng qua là sọc nSà, tơ lụa, tHuÔng thú dùng để bàu tỏ đẳng cấp sans hèn. 
Naự quà cho phụ trữ lại dàng sọc 0à tơ lụa, là nam trữ không có sự phân Diệt. 
Nam nữ hữu biệt là đại cương của đất nước. Làm như uậu e là không được”. 
Lỗ Trang Công không nghe, lại sai người dùng sơn đỏ sơn lên trụ cột 
trong cung miếu thờ cha của mình là Lỗ Hoàn Công, chạm trổ xà nhà 
khoe khoang với Ai Khương. Ai Khương là người kiêu xa, thích dâm 
loạn. Ai Khương thông dâm với hai người em của Lỗ Trang Công là 
Công Tử Khánh Phụ và Công Tử Nha. 


Ai Khương muốn lập Khánh Phụ làm Vua. Sau khi Lỗ Trang Công 
qua đời, Tử Ban được kế vị. Khánh Phụ và Ai Khương hợp mưu giết Tử 
Ban tại nhà mẹ đẻ là Đảng Thị, lập con trai của em gái Thúc Khương 
làm Vua, tức là Lỗ Mẫn Công. Sau khi Mẫn Công lên làm Vua, Khánh 
Phụ và Ai Khương dâm loạn càng phóng túng, lại cùng Khánh Phụ 
lập mưu giết chết Mẫn Công để lập Khánh Phụ làm Vua nên sai Bốc 
Kỳ mang quân tập kích giết chết Mẫn Công tại cửa cung rồi tự mình 
lên làm Vua. 


Người nước Lỗ bàn cách đối phó. Khánh Phụ sợ hãi nên bỏ chạy 
sang nước Cử. Ai Khương bỏ chạy sang nước Chu. Tê Hoàn Công 
ủng hộ lập Hi Công lên làm Vua, nghe tin Ai Khương đồng mưu với 
Khánh Phụ làm loạn nước Lỗ bèn gọi Ai Khương về nước Tề và dùng 
rượu độc giết chết. Người nước Lỗ cũng giết chết Khánh Phụ. 


Kinh Thi có câu: “Truyền kỳ khấp lĩ. Hà ta cập hĩ?” (Rưng án giọt 
lệ ướt đầm. Ôi thôi há biết sẽ làm ra sao?) là nói điều này. _- PC ST 


Có thơ rằng: ca 
Ai Khương hád tà | 
Dâm ư Lỗ Trang 
Diên cập nhị thúc .‹ \ 


XU 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 221 





Kiêu đố tung hoành 
Khánh Phụ thị y 
Quốc thích đĩ vong 
Tê Hoàn chỉnh phạt 
Chậm sát Ai Khương 


Tạm dịch: 


AI Khương eimmn tà 
Dâm loạn tới Lỗ Trang Công 
Lại liên quan đến hai người em của Lỗ Trang Công 
Kiêu xa gang Dướng 

Một lòng ý uào Khánh Phụ 
Nước Lỗ sắp bị diệt 0ong 
Tề Hoàn Công chỉnh phạt 

Dùng rượu độc giết Ai Khương 


xí 








TẤN HIẾN l:Y EØd 


Ly Cơ là con gái của bộ tộc Ly Nhung, là phu nhân của Tấn Hiến 
Công. Ban đầu, Hiến Công lấy người con gái nước Tể, sinh được phu 
nhân của Tần Mục Công và Thái Tử Thân Sinh, lại lấy hai người con 
gái đất Nhung, sinh được Công tử Trùng Nhĩ và Di Ngô. Khi Hiến 
Công thảo phạt Ly Nhung giành được thắng lợi và được nàng Ly Cơ. 
Sau khi mang về nước, Ly Cơ sinh được Hề Tề và Trác Tử. Ly Cơ được 
Hiến Công sủng ái. Tê Khương lại mất sớm, Hiến Công bèn lập Ly Cơ 
làm phu nhân. Ly Cơ muốn lập con của mình là Hề Tề làm Thái Tử 
bèn bàn bạc với em gái của mình rằng: “N, |gâU đó không thượng triều, có 
thể nhân cơ hội động thủ, trục xuất Thái Tử oà hai oị Công Tử thì sẽ có nhiều 
cơ hội”. Ly Cơ nói với Hiến Công rằng: “Khúc Ốc là đất Tổ tiên của Đại 
Vương, đất Bồ oà Nhị Khuất là biên cương của Đại Vương, nhưng nơi nầu 
đều không thể không có chủ nhân. Đất của Tổ tiên không có chủ nhân thì 
nhân dân không có lòng kính nể. Biên cương không có chủ nhân thì giặc bên 
ngoài sẽ có lòng muốn xâm chiếm. Nếu như giặc bên ngoài sinh lòng muốn 
xâm chiếm, nhân dân lại coi thường pháp luật của đất nước, đâu là tai họa 
của đất nước. Nếu như Thái Tử đến cai quản Khúc Ốc, hai 0ị Công Tử đi cai 
quản đất Bồuà Nhị Khuất thì có thể làm cho nhân dân sinh lòng kính nổ, giặc 
bên ngoài cũng không dám đến xâm chiếm”. Thế là Hiến Công sai Thái Tử 
đến ở Khúc Ốc, Trùng Nhĩ ở đất Bồ, Di Ngô ở đất Nhị Khuất. 


Ly Cơ để cho Thái Tử rời xa kinh đô rồi vào một đêm ngồi khóc 
lóc. Hiến Công hỏi tại sao lại khóc. Ly Cơ đáp: “Thiếp nghe nới Thân 
Sinh là người 0uô cùng thích nhân nshĩa mà thế lực rất lớn mạnh, oô cùng 
khoan dung ân huệ, đối uới nhân dân oô cùng nhân từ. Naụ có người nói Đại 
Vương bị thiếp mê hoặc. Như uậu, đất nước nhất định sẽ đại loạn. Vì lợi ích 
của đất nước uà nhân dân, e là Thái Tử sẽ làm phản. Đại Vương không đáng 
chết lại phải chết. Đại Vương phải lầm sao đâu? Tại sao không giết chết thiếp? 
Đừng 0ì một người tiểu thiếp như thiếp mà để nhân dân gặp họa!”. Hiến 
Công nói: “Thái Tử nhân từ đối uới nhân dân, chẳng nhẽ lại không nhân từ 
0ớI người làm cha như Quả Nhân hay sao?”. Ly Cơ nói: “Đối dới nhân dân 
oà đối uới cha thì khác nhau, nếu như giết Đại Vương mà có lợi cho thân dân 
thì nhân dân ai tà không yêu mến. Nếu như siết cha tà được lợi, loại bỏ Tài 
họa mà có thể để mợi người oui sướng, ai mà không muốn làm.như oậu. Cho 
dù uêu mến Đại Vương nhưng cũng khó chiết thắng được đục ong. NếU. 
như Trụ có được người con trai siỏi §iang thì đã siết chết Vua Trụ trước, 
không để Vua Trụ làm những chuyện ác thì Vụa Trụ cíng sẽ chết, không 

\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 223 





đến uiệc Sở Mậu Vương giết chết Thành Vương. Đâu đều là uì nhân dân mà 
không quan tâm đến tình thân. Nếu Đại Vương không chuẩn bị sớm thì tai 
họa sẽ xảu đến”. Hiến Công cảm thấy sợ hãi mà nói: “Làm thế nào mới 
nsăn được uiệc nàu xảy ra?”. Ly Cơ nói: “Sao Đại Vương không thoái 0ị, 
đem nai 0àng giao lại cho Thái Tử. Thái Tử nhận được quuên lực mà đích 
thân cai trị đất nước thì ắt sẽ tha cho Đại Vương!”. Hiến Công nói: “Không 
thểnhư uậu! Quả Nhân phải tìm kế để giải quuết uiệc này”. 


Từ đó Hiến Công nghi ngờ Thái Tử. Ly Cơ sai người nói với Thân 
Sinh rằng Hiến Công mộng thấy mẹ Thân Sinh là Tế Khương và giục 
Thân Sinh cúng lễ cho mẹ. Thân Sinh bèn ở Khúc Ốc làm lễ cúng mẹ 
mình rồi dâng thịt cúng cho Hiến Công. Lúc thịt dâng đến, Hiến Công 
đang đi săn, Ly Cơ bèn bỏ thuốc độc vào. Khi Hiến Công trở về định 
ăn thì Ly Cơ khuyên rằng: “Đồ ăn từ bên ngoài tới, không thể không thử 
trước”. Ly Cơ đem rượu đổ trên mặt đất thì mặt đất sủi bọt. Ly Cơ đem 
thịt cho chó ăn thì chó chết, lại cho một viên quan lại uống rượu thì 
cũng chết. Ly Cơ ngẩng đầu lên trời, tay đấm ngực khóc lóc, nhìn Thân 
Sinh mà than rằng: “Đất nước sắp là đất nước của Thái Tử, sớm muộn Thái 
Tử cũng sẽ làm Vua. Ân tình của Vua cha như thế sao Thái Tử lại nhẫn tâm! 
Như uậu sao có thể đối đãi uới người tron nước, giết cha để cầu được lợi, ai 
có thể cùng chung lợi ích uới Thái Tử đâu?”. Hiến Công sai người nói với 
Thái Tử rằng: “Tự mình xét lại bản thân”. Thái phó Lý Khắc nói: “Thái 
Tử hãu đích thân đi nói rõ uiệc nàu thì có thể sẽ không chết, nếu như không 
đích thân đi nói rõ thì không thể sống nổi”. Thái Tử nói: “Vua cha tuổi đã 
cao. Nếu như ta đích thân đi nói rõ thì Lụ Cơ nhất định sẽ chết. Vua của 
chúng ta sẽ do đó mà bất an”, thế rồi tự sát ở miếu Tân Thành. 


Tấn Hiến Công giết chết thiếu phó Đỗ Nguyên Khoản, sai Yêm Sở 
giết Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ chạy trốn sang nước Địch, sai Giả Hoa giết 
Di Ngô, Di Ngô chạy trốn sang nước Lương, lại đuổi hết các công tử ra 
khỏi nước rồi lập Hề Tề làm Thái Tử. Sau khi Hiến Công qua đời, Hề 
Tề lên ngôi làm Vua. Lý Khắc giết chết Hề Tề rồi lập Trác Tử làm Vua, 
rôffẠi giết chết Trác Tử, rồi xỉ nhục Ly Cơ, dùng roi đánh chết Ly Cơ. 
Sau này dưới sự ủng hộ của nước Tần, Di Ngô được lên ngôi Vua, tức 

dà Tấn Huệ Công. Sau khi Huệ Công qua đời đã lập con trai là Thái 
Tử Ngữ lên làm Vua, tức là Tấn Hoài Công. Người nước Tấn giết Hoài 
Công ở đất Cao Lương, lập Trùng Nhĩ làm vua, tức là Tấn Văn Công 
danh tiếng lẫy lừng.:Họa hoạn cửa nước Tấn liên tiếp năm đời mới 


224 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





được yên ổn trở lại. 


Kinh Thị có câu: “ Phụ hữu trường thiệt, du lệ chỉ siat“ (Đàn bà thêu 
đệt lắm lời là căn nguyên của mọi họa hoạn). Lại nói: “Triết phụ khuynh 
thành” (Đàm bà có trí thì nghiêng thành đổ nước) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 
Ly Cơ kế mẫu 
Hoặc loạn Tấn Hiến 
Mưu tiếm Thái Tử 
Độc tửu vi quyền 
Quả thí Thân Sinh 
Công Tử xuất bôn 
Thân hựu phục cô 
Ngũ thế loạn hôn 
Tạm dịch: 
Kếmẫu Lụ Cơ mê hoặc Hiến Công 
Mưu hại Thái Tử 
Quuên biến dùng rượu độc 
Quả nhiên siết được Thân Sinh 
Các Công Tử phải chạu trốn 
Cuối càng Lụ Cơ cững bị siết 
Nhưng nước Tấn loạn lạc năm đời 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 225 








bỗ TYÊN MỤE &HHữØNG 


Mục Khương là con gái của Tế hầu, là phu nhân của Lỗ Tuyên 
Công, là mẹ của Lỗ Thành Công. Mục Khương thông minh nhưng 
có hành vi dâm loạn, cho nên tên thụy mới đặt là Mục. Lúc đầu, khi 
Thành Công còn nhỏ tuổi, Mục Khương tư thông với Thúc Tôn Tuyên 
Bá. Thúc Tôn Tuyên Bá tên là Kiểu Như. Kiều Như cùng với Mục 
Khương âm mưu loại bỏ họ Quý Tôn, họ Mạnh Tôn mà chuyên quyền 
nước Lỗ. Khi nước Tấn và nước Sở đánh nhau ở Yên Lăng, Lỗ Tuyên 
Công xuất binh giúp nước Tấn. Lúc lên đường, Mục Khương dặn đò 
Lỗ Tuyên Công nhất định phải trục xuất họ Quý Tôn và họ Mạnh Tôn, 
bởi vì họ phản bội nhà Vua. Lỗ Tuyên Công lấy cớ là nước Tấn có nạn 
để từ chối, nói sau khi trở về sẽ bàn tiếp chuyện này. Mục Khương 
lại hối lộ các quan Đại Phu nước Tấn, để họ giữ Quý Tôn Hàng Phủ 
không cho trở về, hứa là giết chết Trọng Tôn Miệt thì sẽ đồng ý cho 
nước Lỗ thần phục nước Tấn. Nhưng người nước Lỗ không thuận theo 
Kiểu Như nên liên kết lại để trục xuất Kiểu Như. Kiều như trốn chạy 
sang nước Tế. Người nước Lỗ bắt giam Mục Khương ở Đông cung. 


Trước khi bị giam ở Đông cung, Mục Khương có cho bói một 
quẻ thì bói được quẻ “Tùy”. Quan Bốc sử nói: “Đây là quẻ Tùy. Ý của 
quẻ Tùw là ra nsoài. Phu nhân sẽ nhanh chóng được ra khỏi nơi đó”. Mục 
Khương nói: “Khôns phải như uậu! Đâu là Tượng quẻ. Chu dịch nói: Tùy: 
nguuên, hanh, lợi, trinh, oô cữu. “Nguyên” là cảnh giới tối cao của điều 
thiện. “Hanh” là chủ khách gặp nhau trong lễ cưới. “Lợi” là tổng số của nhân 
nghĩa. “Trinh” là bản thể của sự uật. Nói tóm lại là làm uiệc gì cũng không 
được lừa dối thì gặp được quẻ “Tùu” mới không có hoạn nạn. Naụ ta là phụ 
nữ mà lại tham dự oào oiệc phẩn loạn, uốn địa öị thấp mà lại không nhân 
đức, không thể nói là “Nguyên”. Làm cho đất nước không uên ốn, không thể 
nói là “Hanh”. Làm uiệc không ốn thỏn mà hại chính mình, không thể nói là 
“Lợi”. Không chú ý đến địa oị của mình mà cố hết sức chửi chuốt đánh bóng, 
không thể nói là “Trinh”. Có bốn đức hạnh thì gặp quẻ “Tùu” mới không gặp 
tai họa, nhưng ta đêu không có, cho dù được quẻ “Tùy” thì cũng làm gì! Tự 
bản thâu ta đi oào con đường tà ác, có thểkhông sặp tai họa sao! Ta nhất định 
sẽïØfiñi chết ở đâu, không thể ra ngoài được nữa”. Cuối cùng Mục Khương 
qua đời ở Đông Cung. 

` Bậc quân tử nói: ảnh, tiếc cho Mục Khương, tuy có tư chất vô 
cùng thông minh nhưng không thể che giấu được tội dâm loạn của 


226 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Sĩ chỉ đam hệ! Do khả thoát dã. Nữ chỉ đam hệ! Bất 
khả thoát đã” (Trai mà quá đáns cũng cờn giải thoát được. Gái mà quá đáng 


thì không còn lối thoát) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 
Mục Khương dâm dật 
Tuyên Bá thị trở 
Mưu trục Quý Mạnh 
Dục sứ chuyên Lỗ 
Ký phế kiến thấn 
Tâm ý thôi hạ 
Hiậu tuy thiện ngôn 
Chung bất năng bổ 


Tạm dịch: 
Mục Khương dâm đãng 
Tuyên Bá nang 1sược 
Mưu đuổi họ Quý Tôn 
Mạnh Tôn muốn chuyên quyền nước Lỗ 
Sau DỊ giam g1ữ 
Trơng lòng bì thương 
Tuy sau có lời thiện 
Nhưng cuối cùng không bổ cứu được 


à. ^ 
—N ỀY 
= 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 227 








TRẦN Nữ HẠ EE 


Trần nữ Hạ Cơ là mẹ của Đại Phu nước Trần, tên Hạ Trưng Thư, 
là vợ của Hạ Ngự Thúc. Dung mạo của Hạ Cơ vô cùng sinh đẹp, tài 
nghệ xuất chúng, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Hạ Cơ ba 
lần làm Vương Hiậu, bẩy lần làm phu nhân. Các công hầu đều tranh 
nhau để giành được Hạ Cơ, không ai là không bị Hạ Cơ mê hoặc mà 
mất đi ý trí. 


Trưng Thư, con trai của Hạ Cơ là Đại Phu. Khổng Ninh, Nghi 
Hàng Phủ và Trần Linh Công đều tư thông với Hạ Cơ, có lúc họ mặc 
quần áo của Hạ Cơ mà trêu đùa trong triều. Tiết Trị thấy vậy bèn nói: 
“Vua có hành 0i bất thiện thì hai 0ị phải che giấu cho Vua. Naụ hai uị dẫn 
dụ Vua làm uiệc như uậu, cũng không đợi đến khi trời tối hoặc lúc nhàn rỗi 
mà lại ngay trơng triều đình, trêu đùa trước mặt mọi người. Đâu rốt cuộc là 
muốn làm gì?”. Khổng Ninh và Hành Phủ đem việc này thuật lại với 
Trần Linh Công. Linh Công nói: “Mợi người biết Quả Nhân không tốt 
cũng không phương hại sì. Tiết Trị biết được thì ta cảm thấu bị xỉ nhục”, thế 
là sai người ám sát Tiết Trị. 


Một lần Linh Công và Khổng Ninh, Nghi Hàng Phủ ở nhà Hạ 
thị cùng uống rượu rồi gọi Trưng Thư lại gần. Linh Công nói đùa với 
Khổng Ninh, Nghi Hàng Phủ rằng: “Trưng Thự giống khanh”. Không 
Ninh, Nghi Hàng Phủ nói: “Trưng Thư giống Đại Vương hơn”. Trưng 
Thư căm tức ba người nói như vậy. Linh Công uống rượu xong đi về, 
Trưng Thư thủ sẵn cung tên, nấp trong chuồng ngựa chờ Linh Công 
đi ra thì bắn chết Linh Công. Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ hoảng 
sợ bèn chạy trốn sang nước Sở. Thái Tử Ngọ, con của Linh Công cũng 
chạy trốn sang nước Tấn. 


Năm thứ hai, Sở Trang Vương đem binh thảo phạt và giết chết 
Trưng Thư, nước Trần được yên ổn trở lại, lập Thái Tử Ngọ là Vua 
nước Trần, tức là Trần Thành Công. Sở Trang Vương thấy Hạ Cơ vô 
cùng xinh đẹp, chuẩn bị thu nạp thì Thân Công Vu Thân can gián 
răfg: “Không được! Đại Vương đến thảo phạt người có tội, nếu như tlu nạp 
Hạ Cơ là tham luyến sắc đẹp, tham luyến sắc đẹp là dâm loạn, mà dâm loạn 

hì sẽ b‡ phạt trăng, mong lê | Vương cân nhắc oiệc này”. Sở Trang Vương 
phe theo lời can gián, nhưng sai người phá đổ bức tường phía sau 
để Hạ Cơ chạy trốn. Tướng quân Tử Phản thấy Hạ Cơ xinh đẹp nên 


j 
228 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





muốn thu nạp thì Vu Thần can gián rằng: “Đây là người đem lại điều 
không mau mắn, do Hạ Cơ mà Trưng Thư bị giết, Linh Công bị bắn chết, Hạ 
Nam bị chém chết, Khổng Ninh ouà Nghi Hàng Phủ phải bỏ trốn, nước Trần 
gẩn bị diệt oong. Mỹ nữ trong thiên hạ rất nhiêu. Sao lại phải lấu người phụ 
# này!“. Tử Phản e dè nên cũng đành thôi. Sở Trang Vương gả Hạ Cơ 
cho Liên Doãn Tương Lão. Tương Lão chết trận ở đất Bật, không tìm 
được thi thể. Con trai của Tương Lão lại tư thông với Hạ Cơ. 


Vu Thần âm thầm gặp Hạ Cơ và nói với Hạ Cơ rằng: “Nàng hấu oề 
nhà mẹ đẻ, ta sẽ mans sính lễ đến cưới nàng”. Đến khi Trần Cung Vương 
lên ngôi, Vu Thần ở nước Tề mang sính lễ cầu hôn Hạ Cơ, mang toàn 
bộ gia sản và gia thất đến nước Trịnh, sai người gọi Hạ Cơ đến và nói 
rằng: “Có thể tìm thấu thi thể của Tương Lão”. Hạ Cơ đi theo Vu Thần, 
Vu thần sai người đem lễ vật nước Tề tặng cho nước Sở, còn mình với 
Hạ Cơ chạy trốn sang nước Tấn. Tướng quân Tử Phản vô cùng oán 
hận việc này nên đã cùng với Tử Trọng tiêu diệt gia tộc của Vu Thần 
rồi chia nhau tài sản và gia thất của họ. 


Kinh Thi có câu: “Nấi như chi nhân dã, hoài hôn nhân dã. Đại 0ô tín 
dã. Bất tri mệnh dã” (Lại như kẻ dâm bôn thếấU, cứ nhớ mong ân ái dục tình, 
đã làm mất trọn đúc tin, lễ trời chính đáng nào rành hiểu đâu) là nói việc 
sủng ái nữ sắc dễ mất mạng. 


Có thơ rằng: 
Hạ Cơ hảo mỹ 
Diệt quốc phá Trần 
Tẩu nhị Đại Phu 
Sát tử chi thân 
Đãi ngộ Sở Trang 
Bại loạn Vu Thần 
Tử Phản hối cụ 
Thân Công tộc phân 
Tạm dịch: 
Hạ Cơ xinh đẹp 
Diệt uơng nước Trần —Š 
Làm hai quan Đại Phụ phải chạu trốn 
Con cững bị siết >8 - 
Suút chút nữa hủy hoại 20 Wrllig Vương L/ 
Tử Phản hối hận 0à Ïo sợ 
Gia tộc của Vù Thân bị phân dhía 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 229 





TÊ I-INH THANH EB 


Thanh Cơ là con gái của Lỗ hầu, là phu nhân của Tề Linh Công, là 
mẹ của Thái Tử Quang, hiệu là Mạnh Tứ. Thanh Cơ tư thông dâm loạn 
với Đại Phu Khánh Khắc. Thanh Cơ để Khánh Khắc mặc trang phục 
của nữ giới che mặt rồi ngồi trên xe của mình. Khi đi vào cổng thành 
trong cung, Bào Khiêm nhìn thấy bèn đem việc này báo với Quốc Tá. 
Quốc Tá gọi Khánh Khắc đến muốn hỏi việc này. Khánh Khắc trốn 
trong nhà một thời gian dài, còn nói với Thanh Cơ rằng: “Quốc Tá trách 
mắng ta”. Thanh Cơ nghe xong vô cùng tức giận. Lúc đó, Quốc Tá là Tể 
Tướng của Linh Công, ở Kha Lăng hội kiến với chư hầu. Cao Tử, Bao 
Tử trấn giữ cổng thành. Đến khi Linh Công quay về, khi sắp về đến 
nơi thì họ đóng cổng thành để kiểm tra. Thanh Cơ mượn cớ nói rằng: 
“Cao Tử, Bao Tử không cho Vua oào thành, chuẩn bị lập Công Tử Giác làm 
Vua. Quốc Tá biết oiệc này”. Linh Công nổi cơn thịnh nộ, chặt đứt chân 
của Bào Khiêm, đuổi Cao Tử và Quốc Tá. 


Cao Tử và Quốc Tá chạy trốn sang nước Cử. Linh Công cho Thôi 
Trữ làm Đại Phu, để Khánh Khắc phò tá Thôi Trữ rồi xuất quân vây 
đánh nước Cử, nhưng không giành được thắng lợi. Quốc Tá sai người 
giết chết Khánh Khắc. Linh Công cùng Quốc Tá thể nguyền khôi phục 
lại chức vụ cho Quốc Tá. Thanh Cơ lại không ngừng gièm pha. Cuối 
cùng, Quốc Tá cũng bị giết hại. Sau khi Linh Công qua đời, Cao Tử, 
Bao Tử cũng đều được khôi phục lại chức cũ, rồi cùng nhau giết chết 
Thanh Cơ. Loạn của nước Tề lúc này mới được yên. 


Kinh Thi có câu: “PJử giáo phỉ hối, thời duy phụ thị” (Chẳng phải do kẻ 
khác dạu, do thường thân cận đàn bà uà quan hoạn mà ra) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 

Tề Linh Thanh Cơ 
Quyết hạnh loạn thất 
Dâm ư Khánh Khắc 
Bào Khiêm thị tật 
Tiếm sách Cao Bào 
Toại dĩ bôn vong 
... áo họa dụng vong 

/ _ Diệc đĩ sự tang 


,7. ” l 


Tạm dịch: 
j Tề Linh Thanh Cơ 
230 ._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Hành 0i bất chính 
Tư thông Khánh Khắc 
Liên lụụ Bào Kliêm 
Hấm hại Cao 
Bào phải trốn ra nước khác 
Thanh Cơ thích hại người khác 
Cuối cùng 0ons mệnh 








TẾ ĐÔNG UÁEH &HữđNG 


Tề Đông Quách Khương là vợ của Đường Công, chị của người phu 
xe cho Tế Thôi Trữ là Đông Quách Yến. Đông Quách Khương xinh 
đẹp vô cùng. Sau khi Đường Công qua đời, Thôi Trữ đến phúng viếng 
thấy Đông Quách Khương xinh đẹp nên đã thương lượng với Đông 
Quách Yến để lấy Đông Quách Khương. 


Nhà họ Thôi ở cạnh cung thất của Trang Công. Sau khi Đông Quách 
Khương đến nhà họ Thôi, Trang Công thấy Đông Quách Khương xinh 
đẹp nên thường lén lút đến tư thông. Thôi Trữ cũng biết việc này. Có 
một hôm, Trang Công đem mũ của Thôi Trữ thưởng cho thị vệ bên cạnh 
mình. Thôi Trữ vô cùng tức giận, cáo bệnh xin nghỉ, từ đó không ra khỏi 
nhà. Trang Công lên đài cao gần nhà của Thôi Trữ, từ trên đài cao tán 
tỉnh Đông Quách Khương. Trang Công xuống đài đến gặp Đông Quách 
Khương. Đông Quách Khương chạy vào nhà đóng cửa lại không cho 
Trang Công vào. Trang Công đẩy cửa nói: “Mở cửa, là ta”. Đông Quách 
Khương nói: “Chồng thiếp đang ở trong nhà, còn chưa chửi đầu”. Trang 
Công nói: “Ta đến thăm bệnh của Thôi Trữ, còn không mở cửa?”. Thôi Trữ 
và Đông Quách Khương từ cửa phụ đi ra đóng cửa rồi tập hợp người 
nhà, khua chiêng, gõ trống. Trang Công sợ hãi, ôm cây cột mà hát. Trang 
Công hướng về Thôi Trữ thỉnh tội rằng: “Ta biết tội rồi, xin hãy để cho ta 
sửa chữa, nếu không tin, ta có thể thể”. Thôi Trữ nói: “Ta không dám nehe theo 
lệnh của Ngài”, thế rồi tránh đi chỗ khác. Trang Công lại hướng về tôi tớ 
của Thôi Trữ thỉnh câu rằng: “Xin hãy để cho ta chết ở trong tiếu của Tổ 
tiên”. Tôi tớ của Thôi Trữ nói: “Tôi là tôi tớ của Thôi Trữ. Thôi Trữ đans bệnh 
khôns có mặt ở đâu. Kẻ làm tôi tớ không dám nghe theo lệnh của Nsài”. Trang 
Công trèo tường muốn trốn ra ngoài. Thôi Trữ bắn tên trúng bắp chân 
của Trang Công. Trang Công rơi xuống. Thôi Trữ liền giết Trang Công. 


Trước đây, Đông Quách Khương cùng với con trai của chồng trước 
là Đường Vô Cữu đến nhà họ Thôi. Thôi Trữ rất thích Đường Vô Cữu 
nên để cho quản lý việc nhà. Vợ trước của Thôi Trữ có hai người con 
trai. Con lớn tên là Thôi Thành. Con nhỏ tên là Thôi Cường. Sau khi 
Đõng Quách Khương về nhà họ Thôi, lại sinh được hai người con trai 
là Thôi Minh và Thôi Thành. Thôi Thành bị bệnh. Thôi Trữ phế Thôi 

.Thằnh/7lập Thôi Minh làm người thừa kế. Thôi Thành nhờ người cầu 
Xỉn với Thôi Trữ cho Thôi Thành thôn ấp của nhà họ Thôi để dưỡng 
lão. Thôi Trữ thương cảm nên đồng ý. Đường Vô Cữu và Đông Quách 
Yến ra sức tranh giảnh, không mưốn đem thôn ấp của nhà họ Thôi 


232 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





cho Thôi Thành. Thôi Thành và Thôi Cường vô cùng tức giận, muốn 
giết Đường Vô Cữu bèn đem việc này nói với Khánh Phong. Khánh 
Phong là Đại Phu của nước Tề, đang âm thầm tranh giành quyền lực 
với Thôi Trữ. Hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương. Khánh Phong 
nói với hai người rằng: “Hãy giết hắn!”, thế là hai người sau khi quay 
về đã giết chết Đường Vô Cữu với Đông Quách Yến. Thôi Trữ vô cùng 
tức giận, nói với Khánh Phong rằng: “Ta bất tài, có cơn mmà không dạu 
nổi, mới thành ra như nàu. Tôi đối uới ông rất tốt. Người trong nước đều 
biết. Tôi mmons ông có thể sai người đến giải quuết thì mới ngăn được bọn 
chúng”. Khánh Phong bèn sai Lư Bồ Miết dẫn đầu đám người đến đốt 
chuồng ngựa và kho của nhà họ Thôi, giết Thôi Thành và Đông Quách 
Khương. Vợ của Thôi Trữ nói: “Sống mà như thế nàu chỉ bằng chết cho 
xong”, thế là treo cổ tự vẫn. Thôi Trữ trở về thấy kho và chuồng ngựa 
bị thiêu hủy, vợ và con đều chết hết thì cũng treo cổ tự tử. 


Người quân tử nói: “Đông Quách Khương giết một Vua, làm cho ba 
nhà bị điệt 0ong, lại làm hại bản thân, có thể nói là một người chăng lành”. 


Kính Thị có câu: “Cĩr điệp 0Ị hữu hại, bổn thực tiên bạt” (Lá cành chưa 
tổn thương sì, sốc đã bật trước, thân thì ngã sau) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 
Tê Đông Quách Khương 
Thôi Trữ chi thê 
Hoặc loạn Trang Công 
Vô Cữu thị y 
Họa cập Minh Thành 
Tranh ấp tương sát 
Phụ mẫu vô liêu 
Thôi thị toại diệt 
Tạm dịch: 
Tề Đông Quách Khương 
Vợ của Thôi Trữ 
Mê hoặc Trang Công 
Tĩm theo Vô Cữu _——N G 
Họa lâu Thôi Minh, Thôi Thành 
Tranh chấp thôn ấP họ THôi S Tà 
Tàn sát lẫn nhằu L/ 
Cha mẹ không làm gÀ được 
Nhà họ Thôi bị diệt 0ong \ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 233 





VỆ NHỊ I-ĐẠN Nữ 
Vệ nhị loạn nữ là Nam Tử và Vệ Bá Cơ. 


Nam Tử là người con gái nước Tống, là phu nhân của Vệ Linh 
Công. Nam Tử tư thông với Tống Tử Triều. Thái Tử Khoái Hội biết 
được việc này nên vô cùng chán ghét. Nam Tử liền ở trước mặt Vệ 
Linh Công bôi nhọ Thái Tử rằng: “Thái Tử muốn siết thiếp”. Linh Công 
rất giận Khoái Hội. Khoái Hội chạy trốn sang nước Tống. Sau khi Linh 
Công mất, con của Khoái Hội là Cơ Triếp được lập làm Vua, tức là Vệ 
Xuất Công. 


Vệ Bá Cơ là chị của Khoái Hội, là vợ của Khổng Văn Tử, mẹ của 
Khổng Khôi. Khổng Khôi là Tế Tướng của Vệ Xuất Công. Sau khi Văn 
Tử mất, Bá Cơ tư thông dâm loạn với người hầu của nhà họ Khổng là 
Hồn Lương Phu. Bá Cơ cho Lương Phu đến gặp Khoái Hội. Khoái Hội 
nói: “Nếu có thể để ta uê nước thì ta có thể để cho ngươi ngồi trên xe, lại còn 
miễn ba tội chết cho ngươi”, rồi cùng Lương Phu thể nguyễn, đồng ý để 
Lương Phu và Bá Cơ trở thành vợ chồng. Lương Phu rất vui, nói cho 
Bá Cơ biết. Bá Cơ cũng vô cùng vui mừng. Lương Phu với Khoái Hội 
vào ở trong vườn nhà họ Khổng. Khi trời sắp tối hai người cải trang 
rồi đi xe ngựa đến nơi ở của Bá Cơ. Sau khi dùng xong cơm tối, Bá Cơ 
tay cầm vũ khí đi đằng trước. Thái Tử cùng năm người binh sĩ mặc áo 
giáp dồn Khổng Khôi vào góc tường, ép phải thể nguyễn kết thành 
đồng minh. Vệ Xuất Công chạy trốn sang nước Lỗ. Tử Lộ cũng do đó 
mà chết. 


Khoái Hội lên làm Vua, tức là Vệ Trang Công. Sau đó, Vệ Trang 
Công giết chết phu nhân Nam Tử, lại giết chết Hồn Lương Phu. Sau 
đó, Trang Công vì loạn Nhung Châu mà phải chạy trốn. Bốn năm sau, 
Xuất Công quay về. Khi sắp quay về thì quan Đại Phu giết chết mẹ của 
Khổng Khôi rồi nghênh đón Xuất Công. 


Hai người phụ nữ này làm loạn suốt năm đời, mãi đến đời Vệ Điệu 
Cống I mới " ổn. 


©. Kính Thi có câu: “Tướng thứ hữu bì, nhân chỉ 0ô nghĩ? Nhân chỉ 0ô 
Mehi, bất tử hà 0i?” (Xem cÌn chuột có da kia đó, thì người sao chẳng có lễ 
nehi? Người mà chẳng có lễ nhi, tại sao mà chẳng chết đi cho rồi?) là nói 
điều này. j 


234._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Có thơ rằn g: 
Nam Tử hoặc đâm 
Tống Triểu thị thân 
Sứ chi xuất bôn 
Xuất nhập lưỡng quân 
Nhị loạn giao thố 
Hàm đĩ diệt lì 


Tạm dịch: 

Nam Tử dâm đãng 

Tư thông Tống Triều 
Bôi nhọ Khoái Hội 
Khoái Hội bỏ trốn 

Mẹ Khổng Khôi tư tình 
Tham sin lập phế hai Vua 
Hai người cùng tạo ra họa hoạn 
Cuối cùng đêu bị siết 


_- 


ị 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 235 








TRIỆU LINH NGÔ Nữ 


Triệu Linh Ngô Nữ, hiệu là Mạnh Dao, là con gái của Ngô Quảng, 
là Vương Hậu của Triệu Vũ Linh Vương. Lúc đầu, Triệu Vũ Linh 
Vương lấy con gái của Hàn Vương làm phu nhân, sinh được một người 
con trai tên là Chương, lập con gái của Hàn Vương làm Vương Hậu, 
Chương làm Thái Tử. Triệu Vũ Linh Vương nằm mơ thấy một người 
con gái rất xinh đẹp gảy đàn và hát rằng: “Người đẹp mặt màu rạng rố, 
duns nhan nh hoa lăng: tiêu. Số mệnh ơi số mệnh, lúc gặp thời mới sinh ra, 
hận là không ai biết tên của ta”. Một hôm, khi Triệu Vũ Linh Vương uống 
rượu đến lúc cao hứng thì nhiều lần kể lại việc mình nằm mơ, mong 
rằng mình có thể gặp được người trong mộng. 


Sau khi Ngô Quảng nghe xong liền dựa vào mối quan hệ với 
Vương Hậu để cho con gái của mình là Mạnh Dao vào cung. Mạnh 
Dao vô cùng xinh đẹp. Triệu Vũ Linh Vương rất thích và sủng ái Mạnh 
Dao, hâu như không dời Mạnh Dao nửa bước. Mấy năm sau, Mạnh 
Dao sinh được một người con trai tên là Hà. Mạnh Dao nhiều lần nói 
bóng gió rằng Vương Hiậu có hành vi dâm loạn. Thái Tử không có 
hành vi nhân từ, hiếu thảo. Triệu Vũ Linh Vương bèn phế Vương Hậu 
và Thái Tử, lập Mạnh Dao làm Huệ Hậu, lập Hà làm Vương, tức là 
Huệ Văn Vương. 


Vũ Linh Vương tự xưng là Chủ Phụ, phong cho Chương làm 
An Dương Quân cai trị đất Đại. Bốn năm sau, Huệ Văn Vương triều 
kiến quần thân. An Dương Quân cũng đến triểu kiến. Chủ Phụ ở bên 
cạnh ngầm quan sát. Các quần thần thuộc dòng dõi Hoàng Tộc thấy 
Chương buồn bã cúi đầu, phải làm lễ lạy phục trước người em thì có 
ý thương. Lúc này Huệ Hậu mất đã lâu, ân tình cũng suy giảm. Triệu 
Vũ Linh Vương định chia nước Triệu thành hai và cho Chương xưng 
Vương ở đất Đại. Nhưng việc chưa quyết định thì Chủ Phụ đi chơi Sa 
Khâu Cung. Chương dẫn quân làm loạn. Lý Đoái điều động quân của 
bốn ấp đánh trả Chương, Chương chạy trốn đến chỗ của Chủ Phụ. 
Chủ Thu cho đóng cửa thành, che giấu Chương. Do đó, Lý Đoài bao 
vấy ‹ cung của Chủ Phụ rồi giết. chết Chương, sau đó bàn với nhau rằng: 
“Do Chương tà bao uâu cung của Chủ Phụ. Cho dù bâu giờ có hạ 0ñ khí thì 
“chúng fn cũng bị diệt tộc “, thế Tà bao vây Chủ Phụ cung. Chủ Phụ không 
thể thoát ra ngoài, cũng li có thức ăn, đành bắt chim non để ăn. 
Ba tháng sau, Chủ Phụ chết đói ở Sa Khâu Cung. 
j 
236 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Lưu ngôn dĩ đối, khẩu nhương thức nội” (Dùng 
lời đồn ứng đối nhau, nên quân trộm cướp đầu trào hỡi ôi1) ý nói việc xấu 
thường phát sinh từ bên trong. 


Có thơ rằng: 


Ngô nữ diêu nhan 
Thần ngụ Triệu Linh 
Ký kiến bế cận 
Hoặc tâm nãi sinh 
Phế hậu hưng nhung 
Tử Hà thị thành 
Chủ bế Sa Khâu 
Quốc dĩ loạn khuynh 


Tạm dịch: 


Mạnh Dao xinh đẹp 
Thân kỳ để cho Triệu Vũ Linh Vương mơ thấu mình 
Rồi được gân gũi 0à sảng ái 

Sinh lòng mê hoặc 

Phế Vương Hậu sâu ra nội chiến 

Cơn trai Hà trở thành Triệu Vương 
Chủ Phụ bị nhốt ở Sa Khẩu Cung 
Đất trước do đó mà bất ổn 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 237 








SỞ KHẢ LÝ HẬU 


Sở Khảo Lý hậu là em gái của Lý Viên người nước Triệu, là Vương 
Hậu của Sở Khảo Liệt Vương. Lúc đầu, Sở Khảo Liệt Vương không có 
con trai. Xuân Thân Quân vì việc này mà lo âu. Lý Viên là môn khách 
của Xuân Thân Quân. Lý Viên đem em gái của mình tặng cho Xuân 
Thân Quân. Biết được mình đã mang thai, em gái của Lý Viên tìm cơ 
hội nói với Xuân Thân Quân rằng: “Bởi ơì được Sở Vương sửng ái nên 
Ngài mới 0ô cùng tôn quý, cho dù anh em của Sở Vương cũng không có quan 
hệ mật thiết như Ngài. Nau Ngài làm Tế Tướng của nước Sở đã hơn 30 năm, 
mà Sở Vương không có cơn trai. Nếu như Sở Vương qua đời, Sở Vương tự 
nhiên sẽ lập anh em của Sở Vương. Sau khi nước Sở thay Vua, họ cũng sẽ 
xem trọng người thân tín của mình. Ngài sao có thể được sửng ai lâu dài? 
Không những thế, Ngài cầm quuên trons một thời sian dài, đối uới anh em 
của Sở Vương có nhiều chỗ mạo phạm. Nếu thực sự anh em của Sở Vương 
lên ngôi trở thành Vua thì đại họa lập tức sẽ đến. Ngài sao có thể giữ được 
ấn soái của Tể Tướng uà đất được phong ở Giang Đông! Naụ thiếp biết mình 
có thai, người khác không biết. Hơn rrữn, thời gian Ngài sảng ái thiếp không 
lâu. Nếu nh dựa oào địa 0ị quan trọng của Ngài đối ơới đất nước, Ngài đem 
thiếp hiến dâng cho Sở Vương thì Sở Vương nhất định sẽ để cho thiếp làm 
tiểu thiếp. Thiếp có cơn thì con của Ngài sẽ trở thành Vua của nước Sở. Toần 
bộ nước Sở đều có được thì sao lại phải đối mặt uới tai họa bất trắc!” 


Xuân Thân Quân cảm thấy em gái của Lý Viên nói rất đúng, thế 
là để cho em gái của Lý Viên ra sống ở ngoài dịch quán rồi giới thiệu 
với Sở Khảo Liệt Vương. Sở Khảo Liệt Vương triệu kiến em gái của Lý 
Viên, và rồi em gái của Lý Viên được sủng ái vô cùng. Em gái của Lý 
Viên sinh được người con trai tên Điếu, lập điếu làm Thái Tử, em gái 
của Lý Viên làm Vương Hậu. Từ đó Lý Viên được hiển vinh và lên cầm 
quyền, nuôi dưỡng võ sĩ, muốn giết Xuân Thân Quân để diệt khẩu. 
Sau khi Sở Khảo Liệt Vương mất, Lý Viên liền giết chết Xuân Thân 
Quân, diệt cả gia tộc của Xuân Thân Quân. Điếu được lập làm Vua, 
tức là Sở U Vương. Sau này người con được sinh ra khi Sở Khảo Liệt 
.. đã mất lại được lập làm Vua, tức là Sở Ai Vương. 


Người hầu của Công tử Phụ 5ô, em trai Sở Khảo Liệt Vương nghe 
mới U Vương không phải là con của Sở Khảo Liệt Vương, cũng nghi 
ngờ Sở Ai Vương nên đã da: chết Sở Ai Vương và Thái Hậu, giết sạch 
Đia tộc của Lý Viên, sau đó lập Phụ Sô làm Sở Vương. Năm năm sau, 
nước Tần diệt nước SỞ. 


238 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Kinh Thi có câu: “Đạo ngôn khổng cam, loạn thị dụng đầm” (Lời gian 
neon ngọt 0ô cùng, thì cơn biến loạn lại đồng tiến cao) là nói điều này. 


Có thơ rằng: 


Lý Viên nữ đệ 
Phát tích Xuân Thân 
Khảo Liệt vô tứ 
Quả đắc nạp thân 
Tri trọng nhi nhập 
Toại đắc vi tự 
Ký lập bạn bản 
Tông tộc diệt thí 


Tạm dịch: 


Em gái Lý Viên 
Phát tích từ nơi Xuân Thân quân 
Sở Khảo Liệt Vương không có cơn trai 

Quả nhiên được sợi 0ầo cung 

Biết mang thai trà 0ào cung 
Cơn trai được lên làm Vua 

Tuụ làm Vua nhưng thực tế là thay đổi nguồn gốc 

Thế là dòng tộc bị diệt 0ong 


hy ©Í 
\ Ý 
VÌ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 239 








TRIỆU ĐIỆU XửNG HẬU 


Xướng Hậu là một ca kỹ ở Hàm Đan, là Vương Hậu của Triệu 
Điệu Tương Vương. Lần đầu xuất giá đã làm rối loạn một dòng tộc, 
cuối cùng trở thành quả phụ. Triệu Điệu Tương Vương thấy Xướng 
Hậu xinh đẹp nên tìm cách đưa mỹ nhân này tiến cung. Lý Mục hết 
sức can gián: “Đại Vương không niên làm thế. Người đàn bà nàu lòng dạ 
không đoan chính. Đại Vương triệu tiến cung thì thiên hạ sẽ đảo ngược, đất 
nước bất an. Chính d ta đã sieo họa cho cả một dòns tộc mà lẽ nào Đại Vương 
không lo sợ?“”. Triệu Điệu Tương Vương không nghe theo mà còn nói: 
“Loạn hay không là do Quả Nhân chấp chính”, thế rồi vẫn triệu Xướng 
Hậu vào cung. Lúc đầu, Vương Hậu của Triệu Điệu Tương Vương 
sinh được một người con trai tên là Gia và được lập làm Thái Tử. Sau 
khi Xướng Hậu vào cung và phong làm Xướng Cơ, sinh được một 
người con trai tên là Thiên. Sau khi Xướng Hậu được súng ái thì đã 
không ngừng trước mặt Triệu Điệu Tương Vương nói xấu Vương Hậu 
và Thái Tử, lại sai người mạo phạm Thái Tử rồi vu oan hãm hại. 


Triệu Điệu Tương Vương phế truất Thái Tử Gia, lập Thiên làm 
Thái Tử, phế truất Vương Hậu rồi lập Xướng Cơ thành Vương Hậu. 
Sau khi Triệu Điệu Tương Vương mất, Thiên được lập làm Vua, tức 
là Triệu U Mẫn Vương. Xướng Hậu dâm loạn mà không đoan chính, 
đã tư thông với Xuân Bình Quân, nhận rất nhiều hối lộ của nước Tần 
để xúi bẩy Triệu U Mẫn Vương giết chết danh tướng lẫy lừng Vũ An 
Quân Lý Mục. Sau đó, quân Tần trực tiếp tiến vào nước Triệu, nước 
Triệu không thể phản kháng cũng không kịp di chuyển nên đã bị quân 
Tần bắt làm tù binh. Nước Triệu bị điệt vong. 


Các quan Đại Phu oán hận Xướng Hậu gièm pha Thái Tử lại giết 
chết Lý Mục nên đã giết chết Xướng Hậu, diệt cả nhà của Xướng Hậu 
rồi ở đất Đại lập Gia lên làm Vua. Bảy năm sau, nước Triệu không thể 
chiến thắng nước Tần nên đã bị diệt vong và trở thành một quận của 
nước Tần. 


;+Ý)” € X TA, 2A. Wý 2V + ATÃ Ị 2 (7? TA mna#w Nuế 2 Ấy c 5g nể + TIÃ 
6fĩnh Thi có câu: “Nhân nhỉ 0ô lễ, bất tử hồ sĩ?” (Người mà chẳng có lễ 
mohi, đợi chờ gì nữa mà không chết liển) là nói điều này. 
` Cóthơrằng: | 
: lriệu Điệu Xướng Hậu 
j Tham thao vô túc 
240._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Huy phế hậu thích 
Chấp trá bất khác 
Dâm loạn Xuân Bình 
Cùng ý sở dục 
Thụ lộ vong Triệu 
Thân tử diệt quốc 
Tạm dịch: 


Triệu Điệu Xướng Hiệu 
Lờng tham không đáu 
Hãm hại Vương Hậu uà Thái Tử 
Ngôn hành dối trá 
Dâm loạn uới Xuân Bình 
Tham đục không 1gừng 
Nhận hối lộ nên làm nước Triệu bị diệt 0019 
Nước mất còn bản thân bị giết chết 









† 


VN 


tuyết 


PHỤ NỮ TÓT 
THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa xã hội, 

bắt đầu làm từ 
Nữ Đức” 









EHU BIAØ PHú NHÂN 
(Nhân Trí) 


Chu Giao phụ nhân là người phụ nữ mà Chu Đại Phu Doãn Cố 
gặp ở ngoại thành. Vào thời Chu Kính Vương, Vương Tử Triều do 
được sủng ái mà làm loạn, tranh giành ngôi vị với Chu Kính Vương. 
Chu Kính Vương không thể vào thành. Doãn Cố, Thiệu Bá Doanh, 
Nguyên Bá Lỗ theo phe Vương Tử Triều. Mùa đông năm thứ 26 thời 
Lỗ Chiêu Công, phe Vương Tử Triều chiến bại. Doãn Cố và Vương 
Tử Triều đem điển tịch của nhà Chu trốn sang nước Sở. Một thời gian 
ngắn Doãn Cố quay về nước, đến ngoại thành thì gặp người phụ nữ. 
Người phụ nữ nói: “Ở trơng nước thì xúi sười tạo phản, sau khi trốn đi rồi 
không lâu lại qua 0ê ` để mong được trọng dụng. Người như 0ậy chẳng nhẽ 
có thể sống được ba năm?”. Năm 29 thời Chiêu Công, quả nhiên Doãn 
Cố bị giết chết. 


Bậc quân tử nói: Người phụ nữ ở ngoại thành nhà Chu căm ghét 
Doãn Cố vì đã giúp Vương Tử Triều làm loạn, biết được đạo trời không 
phù hộ nên đã nói ra điều này, cuối cùng đúng như lời nói của người 
phụ nữ. 


Kinh Thi có câu: “Thử tỷ bất uiễn, Hạo thiên bất thắc” (Thí dụ không 
xa, bàu Vua rõ, lễ của trời chẳng có sai chỉ) là nói việc này. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 243 





TRẦN QUỐC BIỆN Nữ 
(Biện Thông) 


Biện Nữ là người con gái hái dâu ở nước Trần. Tấn Đại Phu Giải 
Cư Phủ đi sứ nước Tống, trên đường đi qua nước Trần gặp người con 
gái hái dâu bèn chặn lại nói đùa rằng: “Nàng hát cho ta nghe ta sẽ thả 
nàng đi”. Biện Nữ bèn hát rằng: “Mộ môn hữu cức, phủ dĩ tư chỉ. Phụ dã 
bất lương, quốc nhân tri chỉ. Tri nhỉ bất dĩ, Thùy tích nhiên l1 (Cổng mồ có 
Học câu gai, búa rìu đáng lẽ một hai chặt rồi. Chàng kia gian ác mấu mươi, 
nơi nơi đều biết, người người đêu hay. Nhưng chàng nào chịu đổi tha, gian 
ngoan luống trải tháng ngàu từ bao)”. Đại Phu lại nói: “Hãy hát bài thứ 
hai“. Biện Nữ hát: “Mộ môn hữu mm, hữu hiệu tụ chỉ. Phụ dã bất lương, 
ca đĩ tấn chỉ. Tấn dư bất cố, điên đảo tư dư (Cổng mồ có mọc câu mai, đầu 
cành cú oọ mmột hai dập dìu. Chàng kia gian ác trăm chiêu, nên ta ca khúc 
nhắn điều thiệt hơn. Nhưng chàng nào chịu khuyên lơn, sa cơ lúc đó mới 
buồn nhớ ta”. Đại Phu nói: “Câu mai thì còn. Cờn cú 0o ở đâu ?”. Biện nữ 
đáp: “Nước Trần là nước nhỏ, bị thống trị bởi nước lớn, do đó mà đói kém, 
lại thêm chiến tranh, người còn chết huống hồ là chim cú”. Đại Phu khâm 
phục mà tha cho Biện Nữ. 


Bậc quân tử nói: Biện Nữ đoan chính lại biết ăn nói, hiền thục lại 
giữ lê. 


Kinh Thi có câu: “Ký kiến quân tứ, lạc thả hữu nghỉ” (Khách người 
quân sặp rồi, ta càng nghỉ lễ oui tươi trong lòng) là nói điều này. 


j 


244._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





NHIẾP EHÍNH TỶ 
(Tiết Nghĩa) 


Nhiếp Chính tỷ là chị của dũng sĩ nước Tề, tên Nhiếp Chính. Mẹ 
của Nhiếp Chính đã mất, chỉ còn lại một người chị gái. Vì Nghiêm 
Trọng Tử, Nhiếp Chính đã giết chết Tướng Quốc nước Hàn là Hiệp 
Lũy và còn hạ thủ thêm mấy chục người, rồi sợ liên lụy đến chị nên 
trước khi mổ bụng tự tử đã tự hủy da mặt, móc mắt mình. Vì khuôn 
mặt của Nhiếp Chính bị hủy hoại nên khi người Hàn phơi xác ông 
ngoài chợ treo giải tìm tung tích vẫn không ai nhận ra. Người chị nói: 
“Em trai thiếp chí hiền, thương tiêu sợ liên lụu đến thiếp, như uậu làm lu mờ 
danh tiếng của em trai thiếp, không phải ý muốn của em trai thiếp oậu”, thế 
rồi đến nước Hàn, khóc bên cạnh thi thể của Nhiếp Chính và nói với 
các quan lại rằng: “Giết Tướng Quốc nước Hàn là em trai của thiếp tên là 
Nhiếp Chính”, rồi chết bên cạnh em trai. Người các nước Tấn, Sở, Tề, Vệ 
nghe tiếng đều nói: “Không riêng Nhiếp Chính san dạ, chị gái Nhiếp Chính 
cũng thuộc hàng liệt nữ “. 


Bậc quân tử nói: Chị của Nhiếp Chính nhân nghĩa lại gan dạ, 
không từ bỏ cái chết làm lu mờ danh tiếng. 


Kinh Thi có câu: “Tử táng chỉ uụ, huynh đệ khổng hoài” (Việc tử uơng 
tans tóc đáng sợ, chỉ anh em mới nhớ thương nhau) là nói điều này. 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 245 





VIđNB TÔN THỊ MẪU 
(Tiết Nshĩn) 


Vương Tôn Thị mẫu là mẹ của Tề Đại Phu, tên Vương Tôn Cổ. Khi 
15 tuổi, Vương Tôn Cổ đã theo hầu Tề Mẫn Vương. Vì đất nước loạn 
lạc, Tê Mẫn Vương trốn đi nơi khác rồi bị giết chết. Người trong nước 
không ai thảo phạt giặc cướp. Mẹ của Vương Tôn Cổ nói: “Sáng cơn đi 
chiêu cơn 0ê, mẹ tựa cửa chờ con. Tối cơn đi mà chưa 0ề thì mẹ ra đâu ngõ 
đứng chờ. Naụ con phụng sự Vua. Vua thì đã trốn chạy. Cơn còn chưa biết 
Vua ở đâu. Sao lại quay oềnhà?”. Vương Tôn Cổ bèn đến phố lớn nói với 
mọi người rằng: “Náo Xỉ làm loạn nước Tô, giết chết Đại Vương của chúng 
ta. Ai muốn cùng ta siết chết Náo Xỉ hãy theo ta”. Người trên phố có 400 
người đi theo Vương Tôn Cổ và giết chết Náo Xỉ. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Vương Tôn Cổ có nghĩa lại biết dạy bảo 
con. 


Kinh Thi có câu: “Giáo hối nhĩ tử, thức cốc tự chỉ” (Con ngài lo dạu đi 
thôi. Việc lành đem dạy, trẻ thời giống theo) là có ý này. 


j 


246 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TRẦN ANH MẪU 
(Hiền Minh) 


Trần Anh mẫu là mẹ của Hán Đường Ấp hâu Trần Anh. Ban đầu 
Trần Anh là lệnh sử ở huyện Đông Dương. Đức hạnh của ông làm cho 
mọi người tin tưởng và nghe theo. Vào thời Tần Nhị Thế, nhân dân 
huyện Đông Dương giết chết huyện lệnh, tụ tập mấy nghìn người, 
muốn lập ra người lãnh đạo nhưng chưa ai đảm nhiệm, mọi người 
nhớ đến Trần Anh. Lúc đầu, Trần Anh cực lực khước từ nhưng sau vì 
mọi người nhiệt tình nài nỉ nên đã đồng ý. Trong huyện từ đó có được 
hai mươi nghìn người. Nhân dân muốn lập Trần Anh làm Đại Vương. 
Mẹ Trần Anh nói: “Từ khi mẹ 0ào làm dâu nhà họ Trần của con, chưa từng 
nghe nói Tổ tiên của con có quý nhân. Naụ con đột nhiên có được địa 0ị cao 
như oậu. Đâu không phải là uiệc tốt. Chỉ bằng con giao hai mươi nshìn người 
nàu cho người khác. Con làm thuộc hạ dưới trướng của người ấu. Nếu như 
uiệc thành thì con có thể được phong hầu, siả như thất bại thì cũng dễ bề trốn 
chạy, bởi øì con không phải là nhân uật đứng đầu, sẽ không ai chú ú đến cơn”. 


Trần Anh nghe theo lời của mẹ, đem quân quy thuận Hạng Lương, 
được Hạng Lương phong làm Thượng Trụ Quốc. Sau Hạng Lương 
thất bại, Trần Anh quy thuận quân Hán, lập được công lao nên được 
phong làm Đường Ấp hầu. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Trần Anh biết mệnh trời lại có thể giữ 
được tổ nghiệp, để lại phúc cho đời sau, suy nghĩ sâu xa. 


Kinh Thi có câu: “Di quuết tôn mưu, dĩ yến dực tử” (Vì con chấu mà 
tính kếlâu dài an ôn) là nói điều này. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 247 





VƯỠNG LĂNGB MẪU 
(Tiết Nshĩn) 


Vương Lăng mẫu là mẹ của Hán Thừa Tướng An Quốc Vương 
Lăng. Vương Lăng vốn là một người quyền hào trong huyện ở đất Bái. 
Khi còn hàn vi, Lưu Bang thường coi ông như anh. Đến khi Lưu Bang 
khởi nghĩa ở đất Bái, Vương Lăng cũng tự mình họp bè đảng mấy 
nghìn người theo Lưu Bang. Hạng Vũ với Hán là nước đối địch. 


Hạng Vũ bắt mẹ Vương Lăng mang vào trong quân doanh để dụ 
ông hàng. Khi sứ giả của Vương Lăng đến, Hạng Vũ sai đặt mẹ ông 
ngồi quay mặt về hướng Đông, muốn để dụ ông nhưng mẹ ông đã 
nói riêng với sứ giả rằng: “Mong Ngài chuyến lời ta cho Vương Lăng, bảo 
Vương Lăng hấu tận tâm phụng sự Hán Vương. Hán Vương là trưởng giả, 
không được 0ì ta mà có hai lòng. Hãy nói răng ta đã chếH”, thế rồi đâm 
kiếm tự sát để Vương Lăng yên lòng phụng sự Hán Vương. 


Hạng Vũ nổi giận nấu mẹ ông. Chí hướng của ông càng kiên cố 
hơn, cuối cùng với Hán Vương bình định thiên hạ, làm quan đến chức 
Thừa Tướng, được phong hầu, truyền tước đến năm đời sau. 


Bậc quân tử nói: Vương Lăng mẫu có thể xả thân để lập nghĩa, tác 
thành cho con của bà. 


Kinh Thi có câu: “Ngã cưng bất duyệt hoàng tuất ngã hậu” (Thân nàu 
còn chăng được dung, nổi sau đâu rảnh 1mà hờng xót xa). Nhân nghĩa của 
Vương Lăng mẫu để lại cho năm đời sau. 


| 


j 
248 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





TRƯƠNG THANG MẪU 
(Nhân Trí) 


Trương Thang mẫu là mẹ của Hán Ngự Sử Đại Phu Trương Thang. 
Trương Thang có tài năng và học vấn, phụng sự Hán Hiếu Vũ Đế, 
làm quan Ngự Sử Đại Phu. Trương Thang tính tình háo thắng. Mẹ 
mấy lần trách mắng vẫn không sửa đổi. Sau quả nhiên bị Tế Tướng 
Nghiêm Thanh Địch với Tam Trường Sử oán hận nên đã dâng thư 
vu cáo Trương Thang. Trương Thang bất đắc dĩ phải tự sát. Các anh 
em và con cái muốn làm lễ an táng long trọng. Mẹ Trương Thang nói: 
“Trương Thang là đại thần cho Thiên Tử, bị lời oụu cáo mà chết. Sao phải an 
táng long trọng?” và lấy xe bò làm xe đưa tang. Quan tài của Trương 
Thang chỉ có áo quan mà không có quách. 


Thiên Tử biết được việc này bèn nói: “Không phi người mẹ nàu thì 
không sinh được người con như này!”. Sau khi điều tra rõ chân tướng, 


Thiên Tử đã giết chết Tam Trường Sử. Thừa Tướng Nghiêm Thanh 
Địch thì tự sát. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Trương Thang có thể kìm nén tình cảm 
để làm Vua tỉnh ngộ. 


Kinh Thi có câu: “Bỉ mỹ Mạnh Khương, đức âm bất uong) (Mạnh 
Khương đẹp để xiết bao! Lời nàng đức hạnh, ta nào lại quên) là nói điều này. 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 249 





TUẤN BẤT NGHI MẪU 
(Mẫu Nghi) 


Tuấn Bất Nghi mẫu là mẹ của Hán Kinh Triệu Doãn Tuấn Bất 
Nghi. Bà là người nhân từ lại giỏi việc dạy dỗ con cái. Sau khi Tuấn Bất 
Nghi làm Kinh Triệu Doãn, mỗi lần Tuấn Bất Nghi đi ra ngoài thẩm 
tra án trở về nhà là mẹ ông lại hỏi có thả được tù nhân nào không. Nếu 
Tuấn Bất Nghi đáp thả được một người bị hàm oan, tội danh không có 
thực thì mẹ ông sẽ rất vui, ăn cơm cũng ngon, tâm tình cũng tốt. Nếu 
Tuấn Bất Nghi trở về nói hôm nay không thả được tù nhân nào thì mẹ 
ông sẽ không vui, cũng không ăn cơm. Hành động của mẹ làm cho 
Tuấn Bất Nghi xử án vô cùng nghiêm khắc nhưng không tàn khốc, vô 
tình. 


Bậc quân tử nói: Mẹ của Tuấn Bất Nghi có thể dùng nhân nghĩa để 
dạy bảo con trai mình. 


Kinh Thi có câu: “Hạo thiên tật uụ, phu ou hạ thổ” (Cái uụ nghiêm của 
Trời, đã phân bổ xuống khắp nơi cõi đất) ý nói đạo trời hiếu sinh, uy đức 
phân bổ khắp cõi đất. 


j 


250._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





BĐưđNB PHI NHÂN 
(Hiền Minh) 


Dương phu nhân là vợ của Hán Thừa Tướng An Bình, hầu Dương 
Thưởng. Khi Hán Chiêu Đế băng hà, Xương Ấp Vương lên làm Vua, 
vô cùng dâm loạn. Đại Tướng Quân Hoắc Quang bàn mưu với xa kị 
tướng quân Trương An Thế muốn phế bỏ Xương Ấp Vương để lập 
Vua khác. Bàn bạc đã xong bèn sai đại tư nông Điền Diên Niên đi báo 
với Dương Thưởng. Dương Thưởng kinh sợ, không biết nói sao, mồ 
hôi ra đầy lưng, cả ngày ngập ngừng không quyết được. Khi Diên 
Niên ra ngoài thay áo, phu nhân của Dương Thương ở sương phòng 
phía Đông đi lại nói với Dương Thưởng rằng: “Việc này là đại sự của 
đất nước. Naụ Đại Tướng Quân bàn bạc đã xong, sai cửu khanh đến báo tín 
cho chàng. Nếu chàng không nhanh chóng đồng ú, đồng tâm uới Đại Tướng 
Quân mà do dự không quuết định được thì sẽ bị giết trước”. Khi Diên Niên 
thay áo xong quay lại, Dương Thưởng với phu nhân cùng Diên Niên 
thảo luận đồng ý, hứa hẹn, xin nghe theo lệnh của Đại Tướng Quân, 
sau đó đã cùng nhau phế bỏ Xương Ấp Vương, lập Tuyên Đế lên làm 
Vua. Hơn tháng sau, Dương Thưởng mất, được truy phong làm tam 
thiên ngũ bách hộ. 


Bậc quân tử nói: Phu nhân của Dương Thưởng là người hiểu biết. 


Kinh Thi có câu: “Thần bỉ thạc nữ, lịnh đức lai giáo” (Người hiển nữ 
ấu biết dàng đức mà khuyên dạu) là nói điều này. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 251 





HĐẮE PHũ NHÂN HIẾN 
(Nghiệt Bế) 


Hoắc phu nhân Hiển là vợ của Hán Đại Tướng Quân Bác Lục hầu 
Hoắc Quang. Hoắc phu nhân là người hoang dâm tàn bạo, không 
theo phép tắc. Hoắc Quang trung hậu, thận trọng, được Hán Vũ Đế 
di chiếu phụ trợ thiếu chủ. Vào thời Hiếu Tuyên Đế, do có công lập 
Vua nên rất được sủng ái, quý hiển không ai bằng. Hoắc phu nhân có 
người con gái nhỏ tên tự là Thành Quân. Hoắc phu nhân muốn cho 
con gái được quý hiển, nhưng chưa tìm được cách nào. Đến khi Hứa 
Hoàng Hậu có mang đứa con thứ hai, trong người nhiều bệnh, Hoắc 
phu nhân lập kế mua chuộc y bà Thuần Vu Diễn của Hứa Hoàng hậu 
rằng: “Phụ nữ mang thai là oiệc hệ trọng, thập tử nhất sinh. Nay Hoàng 
Hậu có mang, có thể nhân cơ hội nàu hạ độc để trừ khử, để cho con sát ta lên 
làm Hoàng Hậu, phú quý sẽ càng hưởng”. Thuần Vu Diễn nghe theo lời 
của Hoắc phu nhân đầu độc Hoàng Hậu. Hứa Hoàng Hậu qua đời 
ngay sau khi sinh. Các thái y bị bắt giữ để điều tra xem liệu họ có chăm 
sóc Hoàng Hậu cẩn thận không. Hoắc phu nhân chột dạ, vội báo cho 
Hoắc Quang chuyện mình làm. Hoắc Quang không muốn tố cáo vợ 
mình, đành phải ra lệnh thả Thuần Vu Diễn. Hoắc phu nhân may áo 
cưới cho Thành Quân, chuẩn bị mọi vật dụng để vào cung, khuyên 
Hoắc Quang đưa con gái vào trong cung, quả nhiên Thành Quân được 
lập làm Hoàng Hậu. 


Lúc này con trai của Hứa Hoàng Hậu được phong làm Thái Tử. 
Hoắc phu nhân giận đữ nôn ra máu, không ăn không uống, phàn nàn 
rằng: “Đứa bé được sinh ra ở nơi dân đã, lấu tư cách gì mà luận lập làm 
Thái Tử? Bâu giờ Hoàng Hậu sinh Hoàng Tử, đích xuất hiển hách, lại thành 
Vương chăng?”. Do đó Hoắc phu nhân bàn với Hoắc Hoàng Hậu diệt 
trừ Thái Tử. Hoắc Hoàng Hậu đã thử làm nhiều lần nhưng bảo mẫu 
và nhũ mẫu đều ăn thử trước nên Hoắc Hoàng Hậu không thể hạ thủ. 


Khi Hoắc Quang mất, con trai là Hoắc Vũ được tập tước làm Bác 
Lục hầu.. Hoắc phu nhân càng ngang tàng lại xa hoa, cho xây dựng nhà 
cửa với ‹ quy mô lớn, lại chế tạo xe kéo với quy cách giống như xe của 
Vua thường dùng, rồi vẽ những hình vẽ tinh xảo, dùng gấm vóc làm 
đệm ntØồi trên xe. Thân xe thếp vàng, bên ngoài bánh xe bọc da thuộc 
Và sợi bông để giảm xóc tránh rung lắc. Hoắc phu nhân ngồi trên xe để 
thị tì dùng tơ lụa kéo chạy quanh phủ mà chơi đùa, lại dâm loạn với 
giám nô Phùng Tử Đô. 


252 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Tuyên Đế nghe được nhà họ Hoắc vô đạo, lại có tin đồn rằng Hoắc 
gia giết chết Hứa Hoàng Hậu. Hoắc phu nhân vô cùng lo sợ nên âm 
mưu tạo phản, muốn phế bỏ Thiên Tử rồi lập con mình là Hoắc Vũ 
lên làm Vua. Sau bị bại lộ, cả nhà họ Hoắc đều bị xử chém ngang lưng. 
Hoắc phu nhân bị xử tử giữa chợ. Hoắc Hoàng Hậu bị phế và đày vào 
Chiêu Đài cung. 


Kinh Thi có câu: “Phếö¡ tàn tặc, mạc tri kỳ oưu” (Cả nhà bị giết thảm 
thương, chẳng ai biết lỗi ấu thời bởi đâu) đây là nói Hoặc phu nhân vậy. 


¬ = 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 253 








NGHIÊM BIÊN NIÊN MẪU 
(Nhân Trí) 


Nghiêm Diên Niên mẫu là mẹ của của Thái Thú Hà Nam ở Đông 
Hải tên là Nghiêm Diên Niên. Bà sinh được năm người con trai, đều 
là người làm quan, ăn bổng lộc đến hai nghìn thạch. Ở đất Đông Hải, 
bà có biệt hiệu là “Vạn Thạch Nghiêm Ẩu”. Diên Niên làm Thái Thú 
Hà Nam. Nghiêm Diên Niên là người nghiêm khắc trong việc phá án, 
thường xuyên giết rất nhiều người, ở Hà Nam có biệt hiệu là “Đồ Bá” 
Mẹ của Diên Niên nghe nói ông giết rất nhiều người thì vội đến Hà 
Nam, vừa vặn thấy Nghiêm Diên Niên đang chém giết tù nhân. Bà vô 
cùng kinh sợ, vội đến lữ quán bên ngoài thành để ở, không muốn vào 
thành nữa. 


Nghiêm Diên Niên nghe mẹ đến thăm vội đi tìm bà, đến cửa lữ 
quán thì bà đóng cửa không cho gặp. Nghiêm Diên Niên vội ở bên 
ngoài khấu đầu van xin bà mới mở cửa. Bà trách mắng Nghiêm Diên 
Niên rằng: “Cơn mau mắn được làm Thái Thú, cai trị mấu nghìn dặm, 
không dùng nhân nghĩa để giáo hóa nhân dân lại lấu hình phạt giết người để 
tỏ ra tuụ thế. Sao có thể làm cha mẹ của bách tính đâu?”. Nghiêm Diên Niên 
nhận tội, dập đầu tạ tội. Bà chảy nước mắt nói: “Đạo trời thân minh, 
không thể giết 1igười bừa bãI. Con sớm truộn cũng bị quả báo, ta đi chuẩn bị 
mộ cho con, câu xin ông trời tha thứ tội của con”. Sau đó, bà về quê, gặp 
người trong dòng tộc thì đều nói lại điểu này. Năm sau, quả nhiên 
Nghiêm Diên Niên do đắc tội với người ta mà bị Hoàng Thượng xử tử. 
Người ở Đông Hải không ai là không khen ngợi bà là người hiển trí. 


Bậc quân tử nói: Nghiêm Diên Niên mẫu nhân trí tin vào đạo trời. 


Kinh Thi có câu: “Tâm chỉ ưu hữ, ninh tự kim hĩ” (Lồng ta lại bị sầu 
hận tủi, há lại là chỉ buổi hôm nay) là nói mẹ của Nghiêm Diên Niên vậy. 


| 


j 
254 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





HÁN PHÙNG EHIÊU NGHI 
(Tiết Nghĩa) 


Hán Phùng Chiêu Nghi là Chiêu Nghi của Hiếu Nguyên Đế, là 
con gái của hữu Tướng Quân Quang Lộc Huân Phùng Phụng Thế. 
Năm Nguyên Đế thứ hai, Phùng Chiêu Nghi nhập cung, ban đầu 
được phong là Trưởng Sử, mấy tháng sau được phong làm Mỹ Nhân. 
Bà sinh hạ được người con trai là Trung Sơn Hiếu Vương. Sau đó, bà 
được phong làm Tiệp Dư, tước vị chỉ dưới Hoàng Hậu. Khi đó, sự 
ân sủng của Phùng Tiệp Dư không hề thua kém Phó Chiêu Nghi. Bà 
được đánh giá là tính tình cương trực, hào sảng nhưng cũng rất hiểu lễ 
nghĩa, đọc biết nhiều thứ, luôn hiền thục, ôn văn, hoàn toàn khác với 
các Phi tân khác. 


Hán Nguyên Đế cùng hậu cung Cơ Thiếp xem đấu thú ở quảng 
trường lớn, trong đó có Phùng Tiệp Dư và Phó Chiêu Nghi. Khi đang 
theo dõi trận đấu, đột nhiên một con gấu mất kiểm soát, vồ lên khán 
đài nơi mà Nguyên Đế đang ngồi. Tất cả quan thần lẫn Cơ Thiếp, 
trong đó có Phó Chiêu Nghi đều nhất loạt chạy tứ tán bỏ mặc Hán 
Nguyên Đế, duy chỉ có Phùng Tiệp Dư xả thân mình lên chắn ngang 
giữa Nguyên Đế và con gấu. Con gấu sau đó bị giết bởi đội vệ binh. 


Khi Nguyên Đế hỏi vì sao bà lại lao ra chắn mình, Phùng Tiệp Dư 
thật thà đáp: “Thân thiếp nghe nói con sấu một khi đã muốn hại ai thì sẽ 0 
lấu mục tiêu bất chấp thứ gì khác. Thân thiếp không muốn bệ hạ bị hại nên 
đành liều mình ra ngăn. Bệ hạ quân lâm thiên hạ, không thể bị hại, dù thần 
thiếp có bị chết cũng đáng”. Sau lần đó, Nguyên Đế càng yêu quý Phùng 
Tiệp Dư hơn. Phó Chiêu Nghi và mấy người đều cảm thấy vô cùng 
hổ thẹn. Phùng Tiệp Dư được phong làm Phùng Chiêu Nghi. Khi con 
trai Phùng Chiêu Nghĩ được phong làm Trung Sơn Vương thì Phùng 
Chiêu Nghĩ được phong làm Trung Sơn Thái Hậu. 


Bậc quân tử nói: Phùng Chiêu Nghi dũng cảm lại có nghĩa khí. 


Ặà ˆ ` 
Kinh Thi có câu: “Công chỉ mụ tử, từng công ơu thủ “ (Sủñg thần sau 
trước đường đường, cùng ngài săn băn xênh xang dập dìu). 


Luận Ngữ nói: “Kiến nghĩa bất oi, oô dãng đã” (Thấi oiệc nghĩa khôn 
làm là người oô dũng), Phùng Chiêu Nghi kiêm cả dũng lẫn nghĩa. 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 255 





VIđNB EHƯỠNG THÊ Nữ 
(Nhân Trí) 


Vương Chương thê nữ là vợ và con gái của Hán Kinh Triệu Doãn 
Vương Trọng Khanh. Chương là thư sinh, học ở Trường An, cùng với 
vợ sống cuộc sống nghèo khổ. Một lần bị bệnh, không có chăn đắp, 
phải lấy rơm cỏ đan thành tấm để giữ ấm cho trâu bò để đắp. Tưởng 
mình sắp chết nên khóc lóc nói lời ly biệt với vợ. Người VỢ giận dữ 
mắng răng: “Trọng Khanh! Chàng thử nói xem những 1Iười quuÊn quý 
ở kinh thành, có ai học oấn bằng chàng. Naụ chàng nghèo khổ bệnh tật, tự 
mình không cố gắng nỗ lực mà lại than khóc, không có chí khí chút nào”. Sau 
Vương Chương làm quan đến chức Kinh Triệu Doãn. 


Cậu của Thành Đế là Đại Tướng Quân Vương Phụng chuyên 
quyền. Vương Chương tuy được Vương Phụng tiến cử nhưng không 
chịu dựa vào Vương Phụng. Lúc đó, đúng lúc có nhật thực, Vương 
Chương nhân đó dâng tấu nói không thể trọng dụng Vương Phụng, 
nếu như việc thành thì chí ít Vương Chương cũng được đề bạt. Người 
vợ thấy vậy ngăn lại: “Làm người phải biết sao cho đủ! Sao chàng không 
nhớ đến lúc chúng ta đắp rơm có đan lại giữ ấm cho trâu bò rồi than khóc?”. 
Vương Chương nói: “Việc nàu không phải là người phụ nữ như nàng biết 
được”. Vương Chương không nghe theo lời khuyên của vợ, cố ý dâng 
tấu lên Hán Thành Đế. Hán Thành Đế nghĩ rốt cuộc cũng là cậu ruột 
của mình nên không nhẫn tâm giáng tội, thế là bỏ qua việc Vương 
Chương dâng tấu tố cáo Vương Phụng. Thế là Vương Chương bị 
Vương Phụng hãm hại bị nhốt vào ngục. 


Vương Chương có một người con gái nhỏ, mới 12 tuổi, đêm đó lớn 
tiếng khóc than: “Hàng nsàw tôi ngồi ở bên cạnh nhà tù, thường nghe thấu 
tà nhân đếm đến chín, naụ đếm chỉ có tám. Cha ta bình thường kiên cường, 
cương trực. Người chết trước nhất định là cha của ta”. Mọi người nghe 
được đều không khỏi vừa kinh hãi lại bán tín bán nghi. Ngày hôm 
sau nghe ngóng thì quả nhiên Vương Chương đã chết. Vợ của Vương 
. dẫn con tay không mà về. 


Sau khi Vương Phụng chết, Thành Đô hâu Vương Thương làm 
Đại Tướng Quân thương cho Vương Chương vô tội nên đã đem toàn 
Độ tài sản, nhà cửa bị tịch thu trả lại cho vợ con của Vương Chương. 

Bậc quân tử nói; Vợ của Vương Chương biết thời thế, biết lúc nào 


256 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





nên tiến, lúc nào nên lui. 


Kinh Thi có câu: “Hạo thiên dĩ uự, dư thận 0ô tội” (Uụ nghiêm Trời 
đãng tối cao, xét thì ta chẳng tội nào mmdu may) là nói lạm dụng uy quyền, 
quan tốt không có tội lại bị đẩy xuống hố sâu. 





\\ớ 
\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN.257 


-..ấ = 

s` se 5 "« 
Si 2 = 

®e t*ụạ°%ẽ& 





BAN TIỆP Bữ 
(Biện Thông) 


Ban Tiệp Dư là con gái của Tả Tào Việt Ky Ban Huống, là Tiệp Dư 
của Hán Hiếu Thành Hoàng Đế. Bà là người hiền tài, khéo ăn nói. Mới 
đầu vào cung bà chỉ là Thiếu Sử, sau được sủng hạnh phong lên làm 
Tiệp Dư. Một lần đi ra ngoài, Hán Thành Đế định cho làm một chiếc xe 
rộng lớn để Ban Tiệp Dư có thể ngồi chung. Biết chuyện ấy, Ban Tiệp 
Dư lễ phép tâu: “Tâu Bệ Hạ! Xem những hình uẽ người xưa để lại thì các 
bậc Thánh Vương khi xuất ngoại, chỉ có những bậc Đại Thần là được phép 
ngồi cạnh Hoàng Đế mà thôi. Ba đời mạt chúa Hạ Kiệt, Thương Trụ, Chu LÍ 
Vương rới có Phi Tử được súng Ì hạnh ngồi cạnh, cuối cùng thì rơi uào củnh 
mất nước nhà tan. Nếu thiếp ngôi chung xe uới Bệ Hạ thì chẳng phải giống 
họ sao, có thể không làm cho người ta kinh hãi sao?”. Lời tâu của Ban Tiệp 
Dư rất có đạo lý nên Hán Thành Đế phải hủy bỏ ý định ấy. 


Thái Hậu nghe chuyện, rất lấy làm tâm đắc, cất lời khen: “Thật là 
hiếm có! Xưa có Phần Cơ, naụ có Ban Tiệp Dw!”. Ban Tiệp Dư tất thích đọc 
Kinh Thi và các sách cổ học khác như Đức gia, Yếu điệu hay Nữ sư và 
thường đọc đi đọc lại nhiều lần. 


Tuy tài đức như thế nhưng Ban Tiệp Dư không được sự sủng ái 
lâu bền của Hán Thành Đế. Từ năm Hồng Gia đã ít vào hậu cung, do 
vậy Ban Tiệp Dư tiến cử Thị giả tên là Lý Bình lên. Bình được phong 
Tiệp Dư, còn được cho đổi thành họ Vệ theo cố sự của Vệ Tử Phu. Sau 
khi hai chị em Triệu Phi Yến nhập cung, dùng trăm phương nghìn kế 
tranh giành sự sủng ái của Hán Thành Đế. Ban Tiệp Dư là người an 
phận thủ thường, không tranh với đời thì chị em họ Triệu thị dùng 
nhan sắc và thủ đoạn để quyến rũ Thành Đế. 


Năm Hồng Gia thứ 3, chị của Hứa Hoàng Hậu là Hứa Yết bị 
Vương Thái Hậu định tội buông lời nguyên rủa trong cung. Nhân 
T Set? đó, hai chị em Triệu Phi Yến tố cáo Hứa Hậu và Ban Tiệp Dư 

ng lõa rước Vu thuật lập đàn tràng để trù ếm. Hán Thành Đế tức 
„ phế t truất Hứa Hoàng Hậu và gọi Ban Tiệp Dư đến tra vấn. 


©ˆ Khi trình diện Hoàng ế, Ban Tiệp Dư không lộ chút sợ sệt, tâu: 
“Thân thiếp nghẻ rằng tử sinh có mệnh, giầu nghèo do trời. Người lầm lành 
còn chưa biết có được jưrởis phước không, huống nữa là chujện sai quấu 
ấy? Nếu quủ thân có Sự hiểu biết, chắc chăn quỷ thân sẽ không bao giờ nshe 


258 __PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





nhí lời xin xỏ hại người. Nếu quủ thần chẳng CÓ Sự hiểu biết, những lời 
trù ếm phỏng có ích g†? Chuyện Bệ Hạ hỏi, thần thiếp chẳng những không 
dám làm, mà còn chưa bao giờ nslĩ đến nữa!”. Trước thái độ ung dung và 
thanh thản của nàng, Hán Thành Đế tin tưởng và khâm phục, không 
những không bắt tội mà còn ban thưởng trăm cân vàng. 


Nhưng Ban Tiệp Dư tự thấy phải mau rời xa nơi này mới yên thân, 
liền xin cho đến Trường Tín cung của Thái Hậu để hầu hạ và được 
Hán Thành Đế phê chuẩn. Ban Tiệp dư lui về ở Đông cung, làm ra bài 
tự điệu phú rằng: “Thừa tổ khảo chỉ đức hề, hà tính mệnh chỉ thục linh. 
Đăng bạc khu ư cuns quyết hề, thống hạ trần r hậu đình. Mông thánh hoàng 
chỉ ốc huệ hề, đương nhật nguuệt chỉ thịnh mnh. Dương quang liệt chỉ hấp 
hách hề, phụng long sửng tăng thành. Kú quá hạnh 1r phi oị hê, thiết thứ kỷ 
hô gia thời. Mỗi ngụ mị nhỉ lụu tức hề, thân bội lụ dĩ tự tư. Trần nữ đồ nhỉ 
kính siám hề, cốnữ sử nh uấn thi. Bi thần phụ chỉ tác giới hê, ai bao, diễm chỉ 
ơi 0ưu. Mỹ Hoàng, Anh chỉ nữ Thuấn hề ủinh nhiệm, Tự chỉ mẫu Chu. Tuụ 
neu lậu kù tmị cập hề, cảm xá tâm nhỉ oong tư? Lịch niên tuế nhỉ điệu cụ hề 
mẫn phôn hoa chỉ bất tư. Thống dương lộc dữ giá quán hề, ụ tàng bách chỉ dư 
hưu”. Trùng viết: “Tiêm huyền cung hều dĩ thanh, ứng môn bế hề cấm thát 
côi. Hoa điện trần hề ngọc giai đài, trung đình thê hề lục thảo sinh. Quảng ốc 
ấm hê xiêm du yếm, phòng long hư hề phong linh linh. Cảm duụ thường hề 
phát hồng la, phân tụu sế hề hoàn tố thanh. Thân diệu diệu hề mật tĩnh xứ, 
quân bất ngự hề thùu ơi uinh? Phú thị hề đam trì, tư quân hề lú kỳ. Ngưỡng 
thị hề uân ốc, song thế hạ hề hoành lưu. Cố tả hữu hề hòa nhan, chước 0uũ 
thương hề tiêu tru. Duy nhân sinh hề nhất thế hốt nhất quá hề nhược phù. 
Dĩ độc hưởng hề cao mình, xứ sinh dân hề cực hưu. Miễn ngu tỉnh hê cực lạc, 
dữ phúc lộc hề uô kỳ. Lục ụ bạch hon, tự cổ hề hữu chỉ”. (Tạm dịch: Ta thừa kế 
mỹ đức của Tổ tiên 0à cha chú, trước sau gi gìn phẩm đức cao thượng. Tấm 
thân hèn mmọn nàu mau mắn được tuyển oào cung, bổ suns hàng ngũ Phi Tân 
ở hậu cung. Nhờ ơn hậu của Thánh Hoàng, ta được tắm trong ánh sáng rực 
rỡ của nhật nsuuệt. Hiển lộ sự 0uinh hiển của Tổ tiên uà sin tộc giờng họ Ban, 
ở Tăng Thành được Hoàng Thượng sửng ái, được sự đãi ngộ hơn tmơng đợi 
của mình. Đâu là thời gian 0ui 0ẻ nhất của đời ta. Ta {r0H8 giấc ngủ thường 
than thở không thôi. Tay cần chiếc khăn â âm thâm trầm tư, hướng 4 uê những 
bức tranh mỹ nữ được treo trong cung, cầm gương sơi bên nàu rối ï soi Bên 
kin, thường xuyên quau đâu lại hỏi người nữ thị tì bên cạnh những uấn đề. 
Đáng Hếc cho giới luật phu nhân không thể enn dự triều chính. Đứng Dổn. 
cho những lỗi lầm của Bao Tự, Diêm thê đã phạt phải. Ta ca ngợi mỹ đức của. 
oợ Vua Thuấn là Nsa Hoàng, Nữ Anh. Nơi theo tấm sương của mẹ Chu Văm 
Vương là Thái Nhậm 0à Chu Vũ Vương là Thái Tự. Tuụ nói ta ng THHỘi, 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 259 





\ SÙ 

thô thiển theo không kịp sự đẹp để hiển thục của họ, nhưng sao lại dám bỏ đi 
lòng trung thành mà quên đi ân điển sảng ái của Thánh Hoàng. Nhiều năm 
na ta thường lo sợ bất an, lo cho tuổi xanh không thể Hiếp diễn, thương cho 
cơ 1isộ dương lộc trong cung Phi Tân, từ lúc tuổi trẻ đã gặp phải tai họa của 
sự đố kụ, chăng nhề là ta đã sâu ra tai họa không thể tha thứ? Trong mệnh đã 
định nguyện ước xưa của ta không thể cưỡng cầu. Ánh nắng đột nhiên chiếu 
đi nơi khác, thế là hoàng hôn đã xuống, trước mắt một màn u tối. Ta uẫn được 
ân trạch che chở, trong lòng đầu ắp phúc lộc. Thực sự không muốn 0ì có tội 
oà lỗi lầm mà để mất đi phúc đức. Cam nguuện ở Đông cung hầu hạ bên cạnh 
Thái Hậu, tự xin xếp hàng cuối cùng của cung nữ trơng Trường Tín cung. 
Cùng ới cung nữ nsàu ngày dọn dẹp phòng ngủ của Thiên Tử, đến ngàu 
cuối càng của cuộc đời đến lúc chết. Chỉ mong đem hài cốt của ta mai tắng 
dưới chân núi, để mộ của ta dựa ào dưới tầng bách. Lãnh cung ẩn cư u tối 
lại lạnh lẽo, cửa lớn không bao siờ trở. Cửa phụ cũng đóng kín. Cung điện 
hoa lệ uới bậc thềm xâu bằng sạch ngọc cũng đã phủ đâu bụi. Tòa nhà chính 
hoang ơu có xanh mọc đâu. Sảnh lớn rộng lớn sao lạnh lẽo quá, phòng ngủ 
càng thêm âm úu. Cửa sổ mục nát gió lạnh thối oùà 0ù không ngừng, bùi ngủi 
nhớ lại áo lụa oà màn trướng của Thiên Tử còn lấp lánh. Khi 0äi lụa trắng 
tung bau, phẳng phất oọng lại tiếng ma sát của quần áo. Ánh mắt đò đẫn 
nhìn chăm chăm uào mật thất, Hoàng Thượng không đến nữa rồi! Vậu còn 
øì ai tà bàu biện ở đâu? Cúi nhìn bậc thêm đỏ trước điện, nhớ đến dấu chân 
của Hoàng Thượng lưu lại. Ngước nhìn cung điện lạnh lẽo, không kìm lòng 
hai hàng lệ tuôn rơi. Ngó sang ha bên từng khuôn mặt hòa nhĩ, cũng đành 
nâng chén rượu tỉnh xảo dùng rượu giải sâu. Một kiếp nhân sinh ơi! Giống 
như mâu trời uội uàns bau qua. Mình ta đã được hưởng sự cao quÚ rực rỡ của 
nhân sian, sống ở nơi tốt nhất trong mắt của người dân thường. Ta tự động 
oiên là phải biết oừa lờng uới số phận, tận tình oi uẻ uới oinh hoa phú quú 
không nơi tận cùng. Bài thơ “Lục Y“ uà “Bạch Hoa” trong Kinh Ti là sự gợi 
mở từ xưa của quú phu nhân bị thất sửng”. 


Khi Hán Thành Đế băng hà, Ban Tiệp Dư tình nguyện đến lăng 
tẩm của Hán Thành Đế là Đình Lăng. Bà sống cuộc sống giản đơn đây 
đạo hạnh cao khiết như một đạo nhân, bỏ mặc ngoài tai mọi chuyện 
tranh giành quyền lực, xem thường phú quý công danh, thệ nguyện 
sưốt đời. lo việc hương khói cho Thành Đế. Sau khi Ban Tiệp Dư mất 
thì được chôn cất trọng khuôn viên Đình Lăng của Hán Thành Đế. 

`_ Bậc quân tử nói: Lời lẽ Ban Tiệp Dư từ chối ngồi cùng xe vượt 
qua cái chí của Tuyên Hậu, tiến cử Lý Bình lên bằng cấp với mình là 


cái đức của Phàm Cơ, giải thích khi bị vu khống là cái trí của Định 


260 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Khương, xin được đến Trường Tín cung để hầu hạ Thái Hậu là cái 
hạnh của Quả Lý, làm ra bài phú, bi ai nhưng không bi thương, băng 
lòng với số phận mà không oán thán. 


Kinh Thi có câu: “Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha. Như trác như 
ma. Sắt hê! Hạn hê! Hách hệ! Hoán hệ! Hữu phỉ quân tử, Chung bất khả 
huuyến hê!” (Có người quân tử tài ba, như lo cắt đũa để mà lập thân. Dổi mài 
dốc chí siêng cần. Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang. Hiển uinh 
danh tiếng rõ ràng, có Vua 0ăn nhã hiên ngang đâu rồi. Rốt cùng đân chẳng 
quên người) là để nói Ban Tiệp Dư vậy. 


\ `Ñ 
4 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 261 








TRIỆU PHI YẾN TÍ ĐỆ 
(Nghiệt Bế) 


Triệu Phi Yến tỉ đệ là con gái của Thành Dương hầu Triệu Lâm, 
là cơ tân sủng ái của Hiếu Thành Hoàng Đế. Lúc Phi Yến mới sinh ra, 
cha mẹ định bỏ rơi nhưng sau ba ngày vẫn sống nên lại đem về. Hiếu 
Thành Hoàng Đế thường vi hành ra ngoài. Khi đến Hà Dương chủ 
uống rượu, xem hát trông thấy Phi Yến thì say mê bèn đem Phi Yến 
về hậu cung, ngày đêm sủng hạnh. Nghe nói em gái Phi Yến là Triệu 
Thị cũng rất xinh đẹp diễm lệ nên Hán Thành Đế cũng cho triệu vào. 
Sau khi hai chị em Triệu thị nhập cung, Hán Thành Đế càng không 
ngó ngàng đến các Phi tần mà chỉ ngày đêm đắm chìm hưởng lạc cùng 
chị em họ Triệu, phong cả hai là Tiệp Dư, lại phong cho cha của Phi 
Yến là Thành Dương hâu. Không lâu sau đó, Hoàng Đế lập Phi Yến 
làm Hoàng Hậu, phong cho em gái làm Chiêu Nghi. Mặc dù trở thành 
Hoàng Hậu nhưng không lâu sau Triệu Hoàng Hậu bị thất sủng. Hán 
Thành Đế say mê em gái của Hoàng Hậu là Triệu Chiêu nghi. 


Nơi ở của Triệu Chiêu Nghi là Chiêu Dương cung, cực kì xa hoa. 
Trong đình lấy sắc màu đỏ son sơn mới hoàn toàn, ngưỡng cửa thì lấy 
đồng thau trang sức, lại cũng tô hoàng kim lên, cầu thang lên điện thì 
lấy bạch ngọc mà làm, đồng thời khảm nhập Lam Điền tường ngọc, 
minh châu, thúy vũ. Sự xa xỉ này là bậc nhất khi đó trong các cung. 
Tuy được sủng ái như vậy, song Triệu Chiêu Nghi không hề mang 
thai, cả Triệu Hoàng hậu cũng vậy. Triệu Chiêu Nghi tính cách đố ky 
với hậu cung vì không thể sinh con. Khi đó, Hứa mỹ nhân được Hán 
Thành Đế súng ái, sinh ra Hoàng Tử. Triệu Chiêu Nghĩ nói với Thành 
Đế rằng: “Bệ Hạ hay cùng thiếp đến Trung cung. Thế oị Hứa mỹ nhân kia 
là từ đâu tới?”. Sau đó, Triệu thị bèn bỏ ăn bỏ uống, tự đâm đầu vào 
cột cung điện, hoặc lăn từ giường xuống sàn, khóc lóc thảm thiết khiến 
Thành Đế sốt sắng cả lên. Triệu thị nói: “Bệ Hạ sau nàu muốn an trí thân 
thiếp thế nào thì tàu Bệ hạ. Thẩn thiếp không dám trái”. Thành Đế khổ sở 
nói: “Ta cố Ú nói uiệc nàu cho nầng nshe. Nàng còn lại giận dữ 0ì điều chỉ 
nữa chứ?”. Sau đó Thành Đế cũng không thiết ăn uống gì. Thấy thế, 
Triệu thị bèn nói: “Bệ Hạ còn có mmặt trñữi nào tuuệt thực! Xưa kia Bệ Hạ 
thê độc uới thiếp rằng: “Hứa không phụ nàng”. Bâu giờ 0ị mỹ nhân kia có 

öầng Tử nên nrsài thất lứa gối thiếp. Đáng gọi là gì đâu!”, sau đó khóc lóc 
thảm thiết. Hán Thành Đế không muốn thấy sủng phi của mình đau 
lòng, bèn nói: “1a hứa oới Triệu thị, không lập uới Húa thị! Trên đời nàu 
không ai có thể oượt qua nàng trong lồng ta! Nàng yên tâm”. Sau đó, Hán 


262 __PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Thành Đế sai người giao cho Hứa mỹ nhân một phong thư xanh, bảo 
giao Hoàng Tử cho mình. Hứa mỹ nhân bèn theo thư mà giao đứa trẻ 
ra, liên bị Hán Thành Đế sai người bóp chết cho tắt thở. Triệu Chiêu 
Nghi cũng nhìn xem cùng, sau đó cho người vội vàng mai táng ở dưới 
Ngục viên. 


Lại sau đó, có Trung cung sử là Tào Cung, tự Vĩ Năng, được Hán 
Thành Đế lâm hạnh cũng sinh Hoàng Tử. Hán Thành Đế cũng lại 
đem nói với Triệu Chiêu Nghị, biết được là con trai thì cũng đem giết. 
Dịch đình Ngục thừa, tên Tịch Vũ khuyên can, Thành Đế không nghe. 
Nhưng Tào Cung chưa chết, Chiêu Nghi cũng giận, thế là Thành Đế 
bèn sai người đưa thuốc độc kèm phong thư đến bảo Tào Cung tự sát. 
Tào Cung khóc mắng: “Dune túng hai chị em bọn họ, cuối cùng kết cục thế 
nàu đâu! Con ta chào đời chỉ uừa tmmới mọc tóc, bâu giờ đang ở đâu rồi? Hau 
đã bị hai chị em họ siết chết rồi?”, sau đó bèn uống thuốc độc tự sát. Từ 
đó về sau khi các Phi tân có con trai thì đều bị giết chết hoặc cho uống 
thuốc để sảy thai. Do vậy mà Hiếu Thành Hoàng Đế tuyệt tự. 


Bậc quân tử nói: Sự hung ác của Triệu Chiêu Nghi giống như Bao 
Tự. Sự mê loạn của Hiếu Thành Hoàng Đế giống với Chu U Vương. 


Kinh Thi có câu: “Trì chỉ kiệt hữ, bất ouân tự tân. Tuyên chi kiệt hú, bất 
uân tự trung” (Ao đã cạn nước đi rồi, không hỀ nói nước bờ 1igoài chẳng 
0ô. Nguồn mà dòng nước cạn khô, nước không lượn nữa, chẳng cho ì là). 
Vào thời Hiếu Thành Hoàng Đế, Cữu thị chuyên bên ngoài, Triệu thị 
chuyên bên trong, tự mình làm cạn kiệt mình, giống như ao và nguồn 
vậy. 


_— 
‹ 
‹ 
`U 


\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 263 





HẦN HIẾU BÌNH VIENB HẬU 
(Trính Thuận) 


Hán Hiếu Bình Vương hậu là con gái của An Hán Công, Thái Phó, 
Đại Tư Mã Vương Mãng, là Hoàng Hậu của Hiếu Bình Hoàng Đế. Bà 
là người dịu dàng có tiết hạnh. Khi Hiếu Bình Hoàng Đế lên ngôi Vua, 
Vương Mãng được phong làm nhiếp chính. Vương Mãng học theo 
cách của Hoắc Quang, tìm cách đưa con gái vào cung làm Hoàng Hậu 
của Hiếu Bình Hoàng Đế. Vương Mãng tiến hành gả con gái cho Hiếu 
Bình Hoàng Đế. 


Thái Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân sai Trường Lạc Thiếu 
phủ Hạ Hầu Phiên, Tông chính Lưu Hoành, Thượng thư lệnh Bình 
Yến cùng đến Vương phủ làm lễ nạp Thái. Các Đại Thân hồi tấu, 
khen ngợi con gái Vương Mãng phẩm đức cùng dung mạo, còn phái 
Thái Sư Khổng Quang, Tư đồ Mã Cung, Đại tư không Chân Phong, 
Tả Tướng Quân Tôn Kiến, Chấp Kim Ngô Doãn Thưởng, Hành Thái 
Thường Sự Đại Trung Đại Phu Lưu Hâm... bốn mươi người mặc trang 
phục da, hành lễ xem bói, tế miếu cáo tổ. Các Đại Thần tấu bói toán 
kết quả là cát lợi. Vì thế đợi ngày tốt làm đại lễ thành hôn giữa con 
gái Vương Măng và Hiếu Bình Hoàng Đế, phái Đại Tư Đồ Mã Cung, 
Đại Tư Không Chân Phong, Tả Tướng Quân Tôn Kiến, Hữu Tướng 
Quân Chân Hàm, Đại Trung Đại Phu Lưu Hâm phụng thừa Dư giá, 
đến Vương Mãng phủ đệ nghênh đón con gái của Vương Mãng nhập 
cung. Mã Cung cùng Lưu Hâm trình lên “Hoàng Hậu ấn t””, được đặt 
trên dải lụa, chọn ngày lành tháng tốt từ Diên Thọ môn ở Thượng Lâm 
uyển, đi đến trước Vị Ương cung. Con gái của Vương Mãng chính thức 
được sách lập thành Hoàng Hậu. Quần thần vào chỗ hành lễ, đại xá 
thiên hạ. 


Hoàng Hậu lập được hơn một năm thì Hiếu Bình Hoàng Đế băng 
hà. Mấy năm sau Vương Mãng soán ngôi nhà Hán. Hán Hiếu Bình 
Vương Hậu tính khí kiên cường và không bằng lòng với hành động 
cướp ngôi của cha mình, vẫn giữ lòng trung thành với nhà Hán. Bà 
từểðng cáo bệnh và từ chối tham dự yến tiệc cùng Phụ Hoàng. Vương 
Mãng đã thay đổi sắc phong hiệu của bà thành Hoàng Hoàng Thất 

“Chúa, chấm dứt mối quan hệ chính thức của bà với nhà Hán. Vương 
Măng dự định cải giá con bại mình với con trai của một trong những 
Đại Thần trong triều là Tôn Kiến. Ông chỉ thị cho con trai Tôn Kiến 
ăn mặc bảnh bao và đi cùng các thái y đến thăm Hoàng Hoàng Thất 


264 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





Chúa. Hán Hiếu Bình Vương Hậu tức giận và đã phạt roi người hầu 
của bà. Do bị bệnh không chịu dậy, Vương Mãng cũng không dám ép 
bà tái giá nữa. Đến khi quân nhà Hán tấn công Vương Mãng, đốt cháy 
Vị Ương cung, bà nói: “Sao còn mặt rmñi nào gặp lại nhà Hán!”, thế rồi 
nhảy vào lửa tự vẫn. 


Bậc quân tử nói: Hán Hiếu Bình Vương Hiậu tiết hạnh trung trinh 
hiền thục, không vì sự sống chết mà thay đổi ý chí, có thể nói là người 
không bôi nhọ tiết hạnh. 


Kinh Thị có câu: Đấm bỉ lưỡng mao. Thực du ngã nghi. Chỉ tứ thỉ mỹ 
tha (Trái đào để tóc rủ đôi. Thật thì người ấu uới tôi là chồng. Đã thề đến chết 
một lòng) là nói việc này. 


\ 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 265 








EñANH THỦY HẦN PHúũ NHÂN 
(Nshiệt Bế) 


Canh Thủy Hàn phu nhân là phu nhân của Canh Thủy Đế Lưu 
Thánh Công. Hàn phu nhân là người gian tà nịnh hót, phẩm hạnh 
không đoan chính lại thích uống rượu, không lễ phép. Vào cuối thời 
của Vương Mãng, khởi nghĩa Lục Lâm chống nhà Tân bùng nổ. Lưu 
Thánh Công được phong là Canh Thủy Tướng Quân. Lực lượng nghĩa 
quân Lục Lâm ngày càng mạnh. Canh Thủy Đế sau được nghĩa quân 
Lục Lâm lập làm Hoàng Đế. Sau đó, nghĩa quân chiếm được Uyển 
Thành. Canh Thủy Đế lấy đây làm kinh đô. 


Đến khi Thân Đồ Kiến cùng mấy người tổ chức nghĩa quân lật đổ 
Vương Mãng, không lâu chiếm được thành Trường An. Vương Mãng 
cũng bị giết chết. Tin tức lan truyền đến Uyến Thành. Canh Thủy Đế 
nói: “Vương Mãng không bị siết thì kết cục cũng không tốt hơn Hoắc Quang 
là bao”. Hàn phu nhân nói: “Vương Mãng không chết thì Bệ Hạ làm sao 
làm được Hoàng Đế?”. Thực ra, Hàn phu nhân nói ra điều Canh Thủy 
Đế muốn nói. Canh Thủy Đế làm Hoàng. Đế nhưng không chú tâm 
vào việc triều chính, cùng Hàn phu nhân đắm chìm trong tửu sắc, dâm 
loạn quá mức. Hàn phu nhân ngồi trong màn che giả giọng của Canh 
Thủy Đế để nói chuyện với quần thần. Quần thần biết không phải là 
Canh Thủy Đế, không ai là không oán hận. Lúc quan Thượng thư đến 
tấu trình, Hàn phu nhân nói: “Đúng lúc Vua đang cùng ta ăn tiệc 0ui 0ẻ 
lại đến tấu trình!”. Do đó, kỷ cương chỉnh đốn, chư hầu xa lánh. 


Đến khi quân Xích Mi tấn công vào Trường An, Canh Thủy Đế đã 
dâng vợ yêu và ấn tỷ của Thiên Tử cho quân Xích Mi để xin hàng. Tuy 
nhiên, Canh Thủy Đế bị quân Xích Mi treo cổ. 


Kinh Thi có câu: “Bỉ hôn bất tri, nhất túu nhật phú” (Người kia u ám 
mê si, say sau càng nặng li bì chẳng thôi) là nói Canh Thủy Đế và Hàn 
phu nhân. 


,7. 234. Ï 


đ\\ 
=== 


j 
266 _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





LỞNG HỒNG THÊ 
(Hiền Minh) 


Lương Hồng thê là vợ của Lương Bá Thuần ở đất Hữu Phù Phong, 
là con gái của nhà họ Mạnh ở cùng quê với Lương Bá Thuần. Lương 
Hồng thê mặc dù hình dáng xấu xí nhưng đức hạnh vô cùng. Trong 
làng có nhiều người đến cầu hôn nhưng nàng đều không đồng ý. Đến 
khi 30 tuổi, cha mẹ hỏi nàng phải chọn chồng như thế nào thì nàng 
đáp rằng: “Phải chọn người hiền đức như Lương Hồng”. Lúc đó, Lương 
Hồng cũng chưa lấy vợ. Nhiều con gái thế gia ở đất Phù Phong đều 
mong được gả cho Lương Hồng, nhưng Lương Hồng đều không đồng 
ý. Lương Hồng biết nàng ngưỡng mộ mình, lại rất hâm mộ đức hạnh 
của nàng nên quyết định lấy nàng làm vợ. 


Khi làm lễ thành hôn, nàng mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn 
vàng ngọc đắt tiền, cốt làm đẹp cho chàng vừa ý. Nào ngờ trông thấy 
vợ trang sức rực rỡ, Lương Hồng không bằng lòng. Bảy ngày đêm, 
chàng không làm lễ động phòng hoa chúc. Nàng bèn quỳ dưới giường 
nói: “Tiểu nữ nehe nói tiên sinh đức hạnh cao thượng, đã từ chối rất nhiễu 
phụ nrữ. Thân thiếp cũng từ chối rất nhiều chàng trai, nau bị ghét bỏ, không 
thể không đến tạ tội!” Lương Hồng nói: “Ta muốn tìm một người có thể 
mặc áo thô sống hết đời cùng ta. Naụ nàng xiêm t lộng lẫu, trang sức rực rỡ, 
đâu phải là người mà ta mmons mmuốn?”. Nàng đáp: “Biết được ý của chàng, 
thiếp cũng có trang phục để ẩn cư”, thế rồi cởi bỏ xiêm y lộng lẫy, mặc 
quần áo vải thô, cài thoa gai ra hầu chồng. Lương Hồng vưi vẻ nói: 
“Đâu mới chính là uợ ta”, rồi đặt tên cho nàng là Quang, tên tự là Đức 
Diệu, còn mình tự đặt tên là Vận Kỳ, tên tự là Sĩ Quang rồi cùng nhau 
vào trong núi Bá Lăng ở ẩn. 


Lúc này là lúc Vương Mãng bị đánh bại. Lương Hồng cùng với vợ 
đi ởẩn, tự cây cấy, dệt vải để nuôi thân, cùng nhau đọc sách đàn nhạc, 
quên đi phú quý vinh hoa. Sau lại đến Cối Kê làm nghề giã gạo thuê 
kiếm sống. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng mỗi bữa cơm nàng đều 
nâng mâm ngang mày để tỏ lòng kính trọng chồng, KHONG ` HN 
chính diện, lấy lễ tu thân. Tr 


Bậc quân tử nói: Vợ của Lương Hồng Tì phận nghèo mà*vui với. 
đạo đức, không màng vinh hoa phú quý. Lí 
\ 
PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 267 





Luận Ngữ có câu: “Bất nghĩa nhi phú thả quú, tr ngã như phù uân” 


(Bất nghĩa mà có được phú quý, đối ới ta cũng giống như phù uân mà thôi) 
là nói điều này. 








MINH ĐỨE MÃ HẬU 
(Mẫu Nshï) 


Minh Đức Mã Hậu là Hoàng Hậu của Hán Minh Đế, là con gái của 
Phục Ba tướng quân, tân tức trung thành hâu Mã Viện. Lúc nhỏ, bà đã 
thông minh xuất chúng. Năm 13 tuổi, bà được tuyển vào cung Thái 
Tử. Bà tiếp đãi người cùng trang lứa như bậc chí tôn, nghĩ tới người 
trước, sau mới tới mình, đối xử với người khác đều xuất phát từ tấm 
lòng, do vậy mà được sủng ái. Những việc liên quan đến chính sự thì 
bà thường đối xử chân thành, cảm thông người khác, dùng lý để xem 
xét. Cho dù là không thể làm mãn nguyện hết mọi người thì bà cũng 
phải nói rõ ràng. 


Lúc đó, Mã Quý Nhân không có con. Không lâu sau, người em họ 
là Giả thị cũng vào cung sinh được một con trai cho Hán Minh Đế tên 
là Lưu Đát. Minh Đế đem Lưu Đát cho Mã Quý Nhân nuôi làm con. 
Mã Quý Nhân hết sức tỉ mỉ dưỡng dục, làm lụng vất vả chỉ để dành 
mọi thứ tốt nhất nuôi dưỡng Lưu Đát. Bản tính Lưu Đát trời sinh nhân 
hậu, cho nên mẫu từ tử ái, trước sau không có một chút mâu thuẫn 
ngăn cách. Bản thân không thể sinh dục, Mã Quý Nhân rất lo lắng tình 
trạng Minh Đế không có nhiều hậu duệ, nên bà thường hay tiến cử 
nPƯỜI hiển năng vào hậu cung, hi vọng có thể khai chi tán diệp, giúp 
Minh Đế giải ưu phiền. 


Các Đại Thần đề nghị chuyện lập Trường Thu Cung, cùng nhau 
xin lập Mã Quý Nhân làm Hoàng Hậu. Hán Minh Đế hỏi ý Âm Thái 
Hậu. Vốn Thái Hậu sẵn có cảm tình với Mã Quý Nhân nên nói: “Trơng 
hậu cung, hiển đúc của Mã Quý Nhân là đứng đâu, nên chọn nàng ta đi!”, 
vì thế Mã Quý Nhân dưới sự tán đồng của Âm Thái hậu chính thức trở 
thành Hoàng Hậu. Con nuôi của bà là Lưu Đát, lấy thân phận Đích Tử 
được lập làm Thái Tử. 


Sau khi Mã Quý Nhân trở thành Hoàng Hậu thì vẫn vô cùng tiết 
kiệm. Chiếc váy mặc trên người là dùng lụa thô dệt thành, mà viên 
váy cũng không có trang sức. Người hâu cũng là người xấu xí KHổBg 
tao nhã chứ không dùng lại những người mà trước đây mình đã dùng. 
Một số vợ con của Công Khanh Đại Thần ra triều kiến thấy-Hoàng. 
Hậu mặc đơn sơ thì đều cười bà. Hoàng Hậu cũng không lên tiếng phế 
bình mà nói: “Loại hàng tơ dệt nàu rất thích hụp nhuộm 1màu, do đó ta haJ! 
dùng!”. Những người lớn tuổi tự nhiên biết ý của Hoàng Hậu, đây là 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 269 





mỹ đức tiết kiệm của bà. 


Mã Hoàng Hậu không những tiết kiệm mà con yêu cầu bản thân 
rất nghiêm khắc, không thích ra ngoài du ngoạn, cũng không thích 
đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa, không thích âm nhạc. Hoàng Đế đến 
Uyến Hựu Ly Cung thì bà ít khi đi theo. Mã Hoàng Hậu rất hiếu học, 
đọc Dịch Kinh, Kinh Thi, Luận Ngữ, Xuân Thu có thể nói được sơ lược 
ý nghĩa. Bà đọc thuộc lòng Sở Từ. Những quan điểm ngôn luận ghi 
chép trong sách bà đều nắm được điểm chính. Đọc lịch sử đọc đến chỗ 
Quang Vũ Hoàng Đế không màng vàng bạc châu báu, thiên lý mã và 
bảo kiếm thì cảm phục mỹ đức chủ trương tiết kiệm của Quang Vũ Đế. 


Lúc xảy ra việc Sở Vương Lưu Anh mưu đồ lật đổ Hán Minh Đế bị 
phát hiện mà phế Vương vị, sau đó phải tự sát. Việc này liên quan đến 
rất nhiều người. Hán Minh Đế tiếp tục muốn mở rộng điều tra để truy 
tìm đồng đảng, bất chấp lời khuyên của các quan. Mã Hậu bèn lựa lời 
khuyên giải không nên làm liên lụy nhiều người. Minh Đế mới thôi ý 
định mở rộng vụ án. 


Mã Hoàng Hậu không những có thể chủ trì sự công bằng, còn 
không vì tình riêng. Bà không thăng chức cho anh trai của bà là Hổ 
Phẫn Trung Lang và em trai là Hoàng Môn Thị Lang. Khi Hán Minh 
Đế bị bệnh, gọi Hoàng Môn Thị Lang phụ trách thuốc thang, bà ngày 
đêm bên cạnh chăm sóc không sợ gian khổ. Sau khi Hán Minh Đế 
băng hà, bà tự mình sửa lại “Khởi Cư Chú”, xóa bỏ việc anh trai là Mã 
Phòng tham gia việc thuốc thang. Các Công Khanh Chư Hầu dâng thư 
nói rằng nên theo điển cũ, phong tước cho người nhà của bà. Bà nói 
rằng: “Người bên đằng ngoại chuyên quyễn xảu ra đã nhiều. Từ khi ta làm 
Hoàng Hậu đến nau đã nghiêm khắc uới bản thân để tránh uiệc nàu xảu ra” 
Do vậy, Hoàng Hậu hạ lệnh cho người nhà của mình không được giữ 
chức vụ lớn. 


Đến năm thứ hai xảy ra hạn hán, có một số người cho rằng đó 
là do không phong tước cho người bên đằng ngoại mà ra. Sau khi 
Chương : Đế báo lên Thái Hậu, bà vẫn không đồng ý phong tước cho 
người bên đằng ngoại. Bà nói: “Mất năm xảy ra hạn hán, nhân dân phải 

Sống lans Thang, không thể 0ng thêm chức tước làm hao tài, tốn của. Khi 
Tiên Đế còn sống đã 0ô cùnẻ cẩn thận, quyết không để cho người bên đằng 
Tieoại giữ những chức 0ụ qunn trọng. Do uậu trong các Hoàng Tử, chỉ phong 
cho Sở Vương, Chuẩn Dương Vương một nửa phân đất. Tiên Đế còn thường 


270._PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





nói rằng con của ta không nên giống như con của Quang Vũ Đế. Nay sao 
các quan trong triều lại lấu ta ra so sánh uới Hoàng Hậu Âm Lệ Hoa của 
Hán Quang Vũ Đế? Ta tất biết uiệc phải nghiêm khắc uới bản thân, không 
ơi phạm mệnh lệnh của Tiên Đế mặc quân áo uải thô, ăn uống không câu 0ật 
ngon. Người hầu của ta ăn mặc cũng rất siỉn dị. Họ cũng không đánh phấn 
bôi son 0à xông hương. Tại sao ta làm như uậu? Đâu là để làm gương cho 
mọi người. Mục đích của ta để cho người bên đăng ngoại sau khi thấu oậu thì 
có thể tự hỏi lòng trình, tự kiểm điểm chính mình, nghiêm khắc uới bản thân 
mình. Không nsờ họ lại cười ta là quá ư tiết kiệm. Mấu hôm trước khi qua 
Trạo Lone Môn, thấu người bên đằng ngoại đến thỉnh an, ngựa xe nh nước, 
kẻ hầu người hạ ai cũng trang sức lộng lẫu. Thật là phú quý đường hoàng! 
Quaw lại xem người hầu của ta, ai cũng ăn mặc giản dị, so uới người hầu của 
họ thì thật kém xa. Ta không tức giận trách mắng họ, chỉ cắt đứt nguồn chỉ 
phí cho họ, mone họ biết xấu hồ, biết tiết kiệm, nghĩ cho đất nước, không quên 
giúp đỡ đất nước. Biết bầu tôi không ai bằng Vua. Huống hồ là người thâm! 
Ta quá hiểu họ, người mmuốn được thăng quan, sở đĩ muốn làm quan là để làm 
ông lớn, I0 được phong hâu là để cầu được bổng lộc, phụng dưỡng cha mẹ, 

nuôi oợ nuôi con, có thể cúng tế Tổ tiên, sống cuộc sống Ấm nio, không phải lo 
nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Naụ các ngươi được hưởng bống lộc của đất nước, 

có ăn có mặc, đồ cúng tế do đất nước cung phụng, áo quân do đất nước cưng 
cấp, mà còn không biết đủ, không biết tiết kiệm, không biết là phải bớt phóng 
túng, lại còn muốn làm quan lớn, hưởng lộc hậu, được phong ấp. Đâu là ơì 
điều øì? Cung Trường Lạc của ta không thể làm trái tới lời thê, phụ lại ý chỉ 
của Tiên Đế. Triều đình cũng không thểphụ lòng mong đợi của nhân dân”. 


Lúc đầu, khi an táng Thái Phu Nhân, mấy người anh của Thái Hậu 
muốn xây mộ lớn nhưng sau khi Thái Hậu đưa ra ý kiến thì đã xây nhỏ 
lại. Trên dưới đều nghiêm khắc theo luật pháp, không vì tình riêng. 
Vua phạm pháp cũng bị tội như thứ dân. Xe của những vị Vương Tử 
như Quảng Bình, Cự Lộc, Lạc Thành Vương đều rất đơn giản, không 
có vàng bạc trang sức. Ngựa cũng rất gầy nhỏ. Chương Đế báo cáo lại 
cho mẫu hậu. Mã Thái Hậu lúc này mới ban tiền cho mỗi người năm 
trăm vạn. Áo quần ăn mặc không khác với dân thường. Những người 
có lỗi thì không được ban thưởng. Do vậy, thân thích của Hoàng Gia 
đều ăn mặc giản dị. Đây là kết quả giáo hóa nghiêm khắc, <-ˆˆ1% 


Mã Thái Hậu bố trí nhà nuôi tằm ở Trạo Long Trì. Bà tự mình lao. 
động, nuôi tằm trở thành một hoạt động giải trí. Mã Thái Hậu dạy các 
tiểu Hoàng Tử ở đây đọc sách. Cảnh tượng ở đây vô cùng vui vẻ. Mã 
Thái Hậu coi Chương Đế như con đẻ của mình: Chương Đế cũng vô 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 271 





Bậc quân tử nói: Người vợ có đạo đức thì có thể làm gương cho 
những người phụ nữ khác trong nhà. Mẫu hậu có đạo đức thì có thể 
làm gương cho tất cả những người phụ nữ trong thiên hạ. 


Kinh Thi có câu: “Du thứ huệ quân, dân nhân sở chiêm. Bính tâm 
tuyên do, khảo thận kù tướng” (Vua nàu thuận nghĩa xiết bao! Được dân 
chúng đã hướng oào ngưỡng trông. Mưu tính khắp, giữ lòng chặt chẽ, xét tận 
tường những kẻ giúp mình) là nói điều này. 


j 


272 __PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 





I-đNB PHI NHÂN BI 
(Biện Thông) 


Lương Phu Nhân Di là con gái của Lương Tủng, là vợ của Phàn 
Điều, là dì của Hán Hiếu Hòa Hoàng Đế, là chị ruột của Cung Hoài 
Hoàng Hậu. Lúc đầu, Cung Hoài Hoàng Hậu được tuyển vào cung, 
được Hán Chương Đế vô cùng sủng ái, sinh ra Hán Hòa Đế, được 
lập làm Thái Tứ. Đậu Hoàng Hậu không có con nên chọn Thái Tử 
làm con nuôi. Nhà họ Lương thấy Cung Hoài Hoàng Hậu sinh được 
Thái Tử thì vô cùng vui mừng, nhưng không ngờ Đậu Hoàng Hậu 
biết được nên đã sinh lòng đố ky, bèn tìm cách tiêu điệt luôn dòng họ 
Lương. Đậu Hoàng Hậu vu cáo Lương Túng, cha của Lương Hoàng 
Hậu nhiều tội trạng vô căn cứ nhưng Hán Chương Đế vẫn tin, ra lệnh 
giam Lương Tủng vào ngục khiến ông chết trong đó, gia quyến bị đày 
đi Cửu Chân. 





Sau này khi Hán Hòa Đế lên ngôi, Đậu Hoàng Hậu qua đời. Lương 
phu nhân Di ở trong dân gian mới dâng tấu rằng: “Em gái ruột của thiếp 
được tuuển oào cung, mau mắn được ân sâu của Tiên Đế. được sủng ái, được 
ông trời hạ lệnh sinh được Thánh Chủ Điện Hạ, nhưng bị họ Đậu ơu cáo 
mà bị diệt oơng. Cha thiếp là Lương Tủng bị chết oan trong ngục, thân xác 
không được chôn cất. Mẹ già em trai mồ côi bị đàu đi xa, chỉ mình thiếp được 
thoát thân, trốn trong dân gian, thường sợ bị uùi lấp. Nau được ân đức Thánh 
Minh của Điện Hạ, làm rõ uiệc làm của nhà họ Đậu để cho trơng nước được 
uên ốn. Thiếp may mắn còn chút hơi thở, naụ dám liêu chết tự phân trấn: 
Cha thiếp đã chết, không thể sống lại. Mẹ già đã 70 tuổi. Em trai bị đầu đi xa 
không biết sống chết ra sao. Nguuện xin cho mẹ 0à em trai được trở 0ề quê 
hương thu thập hài cốt của cha để chôn cất. Thiếp nghe rằng khi Văn Đế lên 
ngôi thì họ Bạc được súng ái. Khi Tuyên Đế kế oị thì họ Sử được phục hưng. 
Thiếp cằm thấu đau buồn 0ì có người thân thích như họ Bạc, họ Sử mà bản 
thân không được ân điển của người bên đằng ngoại như họ”. 


Khi tấu sớ được dâng lên, Thiên Tử cảm ngộ bèn sai Trung Thường 
Thi điều tra rõ ràng sự việc, cho gọi Lương Phu Nhân đến gặp mặt. 
Hán Hòa Đế khâm phục sự chí hiếu của Lương Phu Nhấn nên ðïia 
phong làm Lương Phu Nhân Di, còn cho chồng của Lương Phu Nhân 
Di làm Lang Trung. Đối với mẹ đẻ, Hán Hòa Đế cho làm một lễ khuyết. 
tang trọng thể tại Thừa Quang Cung, truy tôn thụy hiệu là Cung Hoãi 
Hoàng Hậu rồi an táng ở Tây Lăng. bương Tủng được truy tôn thụŸ. 
hiệu là Bao Thân Mẫn Hầu. Mẹ và em trai được quay về quê hương, 


PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN. 273 





| 





<⁄b ‹ 8e. 

VN 'Sa 

q5 
2 Ề 


Ồ : 
được phong hầu, ăn bổng lộc năm nghìn hộ. 


Bậc quân tử nói: Lương Phu Nhân dùng lời lẽ bi thương để phục 
hưng gia đình, làm cảm động Vua, làm vinh dự linh hồn đã khuất của 
người cha, mẹ được quay về quê hương, tạo phúc cho gia đình, để Vua 
được hoàn thành lễ của người con đối với mẹ. 


Kinh Thi có câu: “Thế chỉ bất hiển, quyết do dực dực. Tư hoàng đa sĩ, 
sinh thử Vương quốc” (Đời đời chẳng hiển oinh sao? Cơ mưu kính cẩn xiết 
bao găng lòng. Hiển sĩ đẹp lại đông nhiêu ấu! Nước Văn Vương đầu dẫu sinh 
øào) là nói điều này. 


j 


274. _PHỤ NỮ TỐT THIÊN HẠ AN 








BÙI KHAI THỊ EỦA ĐẠI 5 ẤN QUANG 


... Tôi thường bảo: “Dạy con gái là cái gốc để tê gia trị quốc”, lại 
cũng thường nói: “Quyền trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân đã nắm 
giữ quá nửa!” chính là ý này. Bởi lẽ, kẻ có thiên tư cao được mẹ 
hiền un đúc, được vợ hiền giúp đỡ, ắt sẽ trở nên ý thành, tâm 
chánh, rạng đức sáng, chuyên chí nơi việc lành, lúc cùng thì riêng 
mình thiện, lúc đạt thì khiến thiên hạ cùng thiện. Dù là kẻ thiên tư 
bình thường cũng vẫn có thể tuân thủ quy củ, một bề giữ phận 
lương dân, trọn chẳng đến nỗi vượt lý trái phận, làm điều sai quấy, 
gian đối, khiến cha mẹ nhục nhã, gây hại cho đời. 


Tiếc cho người đời mơ màng chẳng dạy con gái tận hết luân 
thường, giữ bổn phận, hằng ngày chỉ lo trau chuốt, chẳng màng 
đến chuyện gì khác. Mai kia làm vợ người ta, làm mẹ người ta, 
chẳng những chẳng thể giúp chồng dạy con trở thành thiện sĩ, trái 
lại còn dạy con hóa thành kẻ ác. Bởi vậy mới nói: Đối với con gái, 
phải dạy họ chú tâm đến việc dạy dỗ con cái mai sau. Những câu 
tôi đã nói như “dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc” và “quyền 
trị quốc bình thiên hạ, nữ nhân chiếm quá nửa” chính là lời chân 
thật. 


Gần đây, học vấn phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đi học đa phần bị 
những giáo viên chẳng biết dạy từ cội gốc làm cho lầm lạc. Do đó, 
họ chẳng coi trọng việc tận hết luân thường, giữ bổn phận, yên cửa 
yên nhà, giúp chồng dạy con. Ai nấy đều muốn nắm lấy chánh 
quyền, làm trưởng quan, toan tính quá phận, tập thói cuồng vọng, 
thật đáng than vậy! Nếu như có kẻ làm đầu cực lực đề xướng việc 
vun bồi trong gia đình khiến cho việc tu thân, tê gia, trị quốc, bình 
thiên hạ tự nhiên được hữu hiệu thì may mắn thay! 


.—rYieeyenio, ., 
⁄ 













tt 
ca 


PHỤ NỮ TÓT 
THIÊN HẠ AN 
“Hài hòa xã hội, 
bắt đầu làm từ 
Nữ Đức” 





